Khóa học Thiền qua Video-Lý thuyết và Thực hành về Thiền 


Mục lục 


Bài giảng 01: Thiền là gì? Tại sao hành thiền? ( Vài nét về lịch sử 
thiền định) (giới thiệu về lịch sử thiền định, các sự chứng đắc của Đức 
Phật, bản chất của tâm và Tứ Diệu Đề) 

Bài giảng 02: Nền tảng của Thiền: Thái độ đúng đắn và Đức 
Hạnh 

Bài giảng 03: Động lực: Chánh tinh tân và Quản lý năng lượng 

Bài giảng 04: Chánh niệm và các tư thế thiền định 

Bài giảng 05: Chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày 
(bốn loại tỉnh giác, thiền khi ăn) 

Bài giảng 06: Bảy yếu tổ thích hợp và mười trở ngại 

Bài giảng 07: Quan sát và Đối phó với Năm Triển cái 

Bài giảng 08: Thiền tâm từ 

Bài giảng 09: BI, Hỉ và Xả 

Bài giảng 10: Ngũ lực 

Bài giảng 11: Tập trung với quan sát các bộ phận của cơ thể và tứ 
đại 
(32 thê trược, 4 đại, nội thân/ ngoại thân) 

Bài giảng 12: Định và Quán hơi thở 

Bài giảng 13: Quán sự chết 

Bài giảng 14: Thiền định niệm Sự Chết vs Quán trạng thái vô 
thường của Thân người 

Bài giảng 15: Niệm Thí, Niệm Giới, Niệm thiên, Niệm Trạng thái 
an tịnh 

Bài giảng 16: Niệm ân đức Tam bảo 


Bài giảng 17: Các Kasina 


Bài giảng 18: Những thành tựu trong Thiền Định (năm loại hỷ 
lạc, năm thiền chị, các tầng Định cao hơn và những tranh cãi liên quan, 
thần thông và các trạng thái phi vật chất) 

Bài giảng 19: Quán mười sáu trạng thái của Tâm 

Bài giảng 20: Quán Năm thủ uẫn 

Bài giảng 21: Quán Bảy giác chị 

Bài giảng 22: Tiến trình của tuệ giác 

Bài giảng 23: Giác ngộ là gì? (Các vị A-la-hán nồi tiếng) 

Bài giảng 24: Tham dự một khóa thiền (làm thế nào đề sinh tồn 
trong môi trường nước ngoài) 


Bài giảng 25: Thiền trong đời sống hàng ngày 


01. 


Kasina 


01. 


đất 


02. 


Kasina 


02. 


nước 


03. 


Kasina 


03. 


lửa 


04. 


Kasina 


04. 


05. 


Kasina 


05. 


xanh 


06. 


Kasina 


62 Phương pháp thực hành thiền 


và các bài giảng giải thích các phương pháp này 


40 Samatha Meditation Objects 


40 Đối tượng / Đề mục thiền định 


Kasina 


Kasina 


Kire 


Kasina 


Kasina 


Kasina 


'Yellow 


21. Buddha 


21. Đức Phật 


22. Dhamma 


23. Sangha 


24. 
Morality/Virtue 

24. Đạo đức/ 
Phẩm hạnh 


25. Generosity 


25. Bồ thí 


26. Deities 


22 Vipassanä Meditation 


Techniques 
22 Kỹ thuật thiền Vipassanã 


01. Observing the 
Breath 


01. Quán hơi thở 


02. Mindfulness in 
Postures 

02. Chánh niệm trong 
các oai nghỉ 

03. Mindfulness in 
Daily Actfivities 

03. Chánh niệm trong 


đời sống hàng ngày 

04. Observing the 32 
Parfts of the Body 

04. Quán 32 thể trược 


trên thân 

05. Observing the Four 
Elements of the Body 

04. Quán tứ đại nơi 
thân 

06. Contemplating a 
Freshly Discarded Corpse 


06. Kasina 
vàng 

07. Red 
Kasina 

07. Kasina 
đỏ 


08. White 


Kasina 


08. Kasina 


trắng 


09. Light 


Kasina 


09. Kasina 


ánh sáng 


10. Space 
Kasina 

10. Kasina 
hư không 


11. The 
Bloated 


11. Tử thi 
trương phình 


12. The Livid 


26. Chư thiên 


29. Các bộ 


phận cơ thể 


30. Breathing 


30. Hơi thở 


06. Quán niệm về một 
xác chết mới được vứt bỏ 

07. Contemplating a 
Corpse Eaten by Animals 

07. Quán niệm về xác 
chết bị động vật ăn 

08. Contemplating a 
Skeleton with Elesh and 
Blood 

08. Quán niệm về một 
bộ xương bằng Thịt và Máu 

09. Contemplating a 
Fleshless Skeleton with Blood 
and Sinews 

09. Quán niệm về bộ 
xương không còn thịt và máu, 
chỉ còn gân 

10. Contemplating a 
Skeleton Detached from 

Flesh and Blood, with 

Sinews 

11. Contemplating 
Randomly Connected 
Scaftered Bones 

11. Quán niệm về bộ 
xương văng rải rác 

12. Contemplating 
Whitened Bones 


12. Tử thi 
tím tái 
13. The 


Festering 


13. Tử thi 


mưng mủ 


14. The Cut- 
Up 


14. Tử thi bị 


cắt xẻ 


15. The 
Gnawed 

15. Tử thi bị 
øăm nhắm 

1ó. The 
Scaffered 

16. Tử thi 
văng ra từng mảnh 

17. The 
Hacked and 
Scaftered 

17. Tử thi bị 
cắt đứt và rời ra 


từng mảnh 


33. Mutual 


34. 


Equanimity 


34. Xá 


35. Boundless 
Space 

35. Không vô 
biên xứ 

36. Boundless 
Consciousness 

36. Thức vô 


biên xứ 


đi 


Nothingness 


37. Vô sở hữu 


12. Quán niệm về 
những bộ xương trắng 

13. Contemplating Piled 
up Bones 

13. Quán niệm về 


những bộ xương chất thành 


đồng 


14. Contemplating 
Rotted, Powdered Bones 

14. Quán niệm về 
những bộ xương bị thối rữa, 
tan thành bột 

15. Observing Feelings 
(basic) 


15. Quán thọ (Cơ bản) 


16. Observing Feelings 
(and mental defilements) 
16. Quan sát Thọ (và ô 


nhiễm của tâm) 
17. Observing the 1ó 


Mental States 


17. Quan sát 16 trạng 


thái của tâm 


18. The 
Bleeding 


18. Tứ thi 
đẫm máu 

19. The 
Worm-Infested 

19. Tử thi bị 
đòi đục 

20. The 


Skeleton 


20. Tử thi chỉ 


còn bộ xương 


38. Neither 
Perception nor Non- 
Perception 

38. Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ 

39. 
Repulsiveness in 
Nutriments 

39. Sự bắt tịnh 
của vật thực 

40. EFour 
Elementfs (in the 
body) 

40. Tứ đại 


(nơi thân) 


18. Observing the Five 


Hindrances 


18. Quan sát 5 triền cái 


19. Observing the Five 
Agøgregates 


19. Quan sát Ngũ Uẫn 


20. Observing 


Consciousness 


20. Quan sát thức 


21. Observing Seven 


Factors of Enlightenment 


21. Quan sát Thất giác 


chi 

22. Contemplating the 
Four Noble Truths 

22. Quán niệm về Tứ 


Diệu Đề 


Bài giảng 1: 
Thiền là gì? Tại sao phải thiền? 
(Một vài tóm lược từ lịch sử) 
Hành thiên là sự vun bồi, thực hành, cải thiện các trạng thái tâm thiện lành. 
Trạng thái tâm của bạn thế nào khi sếp chỉ lỗi của bạn? 
Khi ba mẹ hoặc người yêu cằn nhẵn răng bạn lên mạng quá nhiều rồi đấy, bạn nghĩ 
sao? 

Bạn chấp nhận tình huống mối quan hệ của mình sắp đỗ vỡ như thế nào? 
Hoặc khi bạn lỡ một chuyến bay hay một chuyên xe buýt, bạn ra sao? 
Nếu không phải lúc nào bạn cũng thoải mái, bình an, đầy tình thương thì khoá thiền 


này dành cho bạn. 


Trong hai mươi lăm bài giảng của khoá này, Chúng ta sẽ tìm hiểu những yếu tổ 
chính về: ý nghĩa của thiền, Sự vun bồi, thực hành, phát triển, thuần thục các trạng thái 
tâm. 

Trong bài giảng này, tôi muốn giới thiệu ngăn gọn về lịch sử và mục đích thật sự 
của việc hành thiền. 

Tôi tên là Sư Sarana, và tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt khoá thiền này. 

Tôi đã nghiên cứu, thực hành và dạy thiền trong hơn mười năm tại Sri Lanka và 
Myanmar 

Tôi đã xuất bản những luận văn và tiêu luận về thực hành thiên, triết học Phật giáo, 
giới luật, kinh điển Phật giáo, và ngôn ngữ Pali. 

Hiện tại, tôi đang dạy thiền tại trung tâm thiền Sakhangyi Tawya. 

Chúng tôi đã quyết định thực hiện khoá thiền này để mở ra sự hiểu biết của người 
Miến Điện về thực hành thiền đến công chúng và làm rõ những điểm khó khăn trong thiền 


tập. 


Những điều mà tôi sẽ giải thích cho các bạn đến từ những hiểu biết và kinh nghiệm 
của riêng tôi, và tự các bạn hãy mở lòng tìm hiểu và xem chúng có mang lại lợi ích cho 
mình không. 

Tôi tin rằng việc thực hành thiền sẽ mang lại lợi lạc cho cả thân và tâm của các bạn. 

“Thiền” là một thuật ngữ bắt đầu dùng trong Anh ngữ từ thế kỉ thứ 14. 

Theo từ điển Anh ngữ Oxford, thiền có nghĩa là sự suy tư liên tục, sự chiêm nghiệm 
Suy tư về một đối tượng hoặc một chuỗi các đối tượng; một sự quán chiếu nghiêm túc và 
sâu sắc hoặc một sự quản chiếu tư duy; 

Một bài tập tư duy cá nhân bao gồm sự hướng tâm liên tục đến sự quán chiếu về 
những sự thật tôn giáo, những điều huyền bí hoặc đối tượng của sự tôn kính tối thượng. 

Nhưng đối với chúng ta, thiền tập không chỉ liên quan đến suy nghĩ lý tính, mà còn 
là một sự khảo cứu liên tục về sự thật của thực tại được tạo bởi cơ thê vật lý và những tiễn 
trình của tâm. 

Trong thiền, chúng ta buông bỏ tất cả những giả định, chúng ta từ bỏ mọi niềm tin, 
mọi gØ1áo điều và cố gắng chấp nhận mọi thứ như chúng thực sự là. 

Theo hướng này, chúng ta sẽ như những nhà khoa học khắt khe trong việc khám 
phá ra sự thật ân đăng sau những sự khổ đau, sự thèm muốn, những hiểu biết sai lầm của 
chúng ta và mở ra khả năng đạt được hạnh phúc đích thực, tình yêu thương vô điều kiện, 
nhãn nại vô bờ và tịnh hóa các tác ý của mình. 

À, bạn có thể hỏi tôi rằng “Đó không phải là công việc của các nhà tâm lý học hay 
các bác sĩ y khoa hay sao? “Thật ra thì mục đích của hành thiền rất khác mặc dù một số 
phần của sự thực hành cần một số kiến thức cơ bản về giải phẫu học và sự hoạt động của 
tâm thức. 

Theo sự hiểu biết của tôi, trong trường hợp của tâm lý học, mục đích là để hiểu 
những đặc tính tâm lý, những bắt thường của nó và cung cấp những giải pháp cho bất cứ 
sự không thoải mái nào (về mặt tâm lý) và những (tâm) bệnh ảnh hưởng đến nó. 

Trong y khoa, mục đích là tìm hiểu đặc tính của thân, những biểu hiện bất thường 


nơi thân và đưa ra cách chữa trị cho bât cứ căn bệnh hoặc chân thương nào làm thân đau 


bộ 


đớn. Cả y khoa và tâm lý học đều bắt đầu với một giả định là một con người bình thường 
vốn dĩ khỏe mạnh, không có đau khổ và những sự khổ đau về thân và tâm là bất bình 
thường. 

Ngược lại, thiền thì phát triển dựa trên cơ sở là con người bình thường vốn dĩ đã 
đau khổ và sẽ phải trải qua đau khổ của bệnh, già và chết và bởi vậy, nó là phương cách 
tối hậu để thoát khỏi khổ đau. 

Y khoa và tâm lý học có thê đưa ra giải pháp cho những căn bệnh cụ thể nhưng vì 
họ không đặt câu hỏi về bản chất nội tại của sự hiện hữu, các giải pháp của họ chỉ có thê 
là bề ngoài để giải quyết các thách thức cơ bản của sự sống. 

Thiền đi sâu tìm hiểu bản chất nội tại của sự sống và thâm xét nguyên nhân góc rễ 
của khổ đau. Từ đó, người thực hành thiền sẽ tìm ra giải pháp đáng tin cậy cho vấn đề 
dưới hình thức thanh lọc tâm ý. 

Các nhà tâm lý chỉ ra rằng thiền có thể mang lại giải pháp tạm thời cho những trạng 
thái tâm tiêu cực. 

Ví dụ, người ta quan sát thấy thiền giúp giảm hồi hộp, căng thắng, giảm các cơn 
trầm cảm, tăng khả năng kiểm soát cơn đau, sống khỏe và hạnh phúc hơn, giàu lòng trắc 
ân, tăng khả năng sáng tạo và giao tiếp. 

Thiền còn có thê làm nhẹ bớt những nỗi sầu khổ, tiếc thương, những kí ức đau buôn, 
sự tự ti, những suy nghĩ về tự tử, chứng hay quên, sợ hãi, chán ghét, lo lắng và hồi hộp. 
Một số người thực hành với mong muốn đơn thuần là để nâng cao hiệu suất trong đời 
sông hằng ngàyVà tất nhiên, như vậy cũng ổn nhưng so với mục đích thực sự của việc 
hành thiền như ban đầu chúng ta đã mô tả thì bị thiếu sót. 

Trong khi thực hành hướng đến mục tiêu chính thì các trạng thái tâm tiêu cực cũng 
sẽ được loại bỏ như một kết quả kèm theo, vả điều đó có ảnh hưởng tích cực đến từng 
trạng thái tâm tiêu cực được khởi lên, mang lại lợi ích cho mọi người và toàn cộng đồng 


nói chung. 


Và khi các trạng thái tâm tiêu cực biến mắt, như là một kết quả của thiền, các trạng 
thái tâm tích cực xuất hiện như bình an, hạnh phúc, sự bằng lòng, sự yêu thương, niềm 
vui chung, sự tha thứ, sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu, sự khích lệ, năng lượng, và tầm nhìn xa. 

Chúng ta không nên tìm kiếm các phẩm chất tích cực này như một giải pháp tạm 
thời khỏi các điều tiêu cực. 

Thay vào đó, mục tiêu của chúng ta là tạo ra những phẩm chất tích cực của tâm đến 
một mức độ mà chúng ta có thê khơi dậy chúng trong một vài giây ngắn ngủi vì lợi ích 
của riêng mình cũng như lợi cho những người xung quanh. 

Vì vậy, khi nói về thiền, chúng ta nói về tiến trình điều phục tâm, là sự phát triển 
bên trong và hướng đến là đạt được trí tuệ. 

Trong lời dạy của Đức Phật, thiền sinh đã thiện xảo trong thiền tập có thê học về 
nhiều phương pháp hành thiền khác nhau mỗi phương pháp được thiết kế cho những đối 
tượng khác nhau về tính cách, địa vị xã hội cũng như môi trường và thái độ sống khác 
nhau. 

Thật vậy, mặc dù có những đặc tính chung về cơ thể vật lý và tâm thức luôn thay 
đổi nhưng mỗi chúng ta đều rất khác nhau về nhiều khía cạnh. 

Và tuỳ theo những điểm khác biệt này mà sự hành thiền của chúng ta sẽ phát triển 
theo những cách khác nhau. 

Chính vì vậy mà sẽ có nhiều cách thực hành khác nhau phù hợp cho mỗi cá nhân. 

Vào đầu thế kỉ 20, đã có những băng chứng xác thực về thiền được tìm thấy ở khu 
vực Đông Bắc bán đảo Ấn Độ bởi Ngài John Hubert Marshall, Tổng Giám đốc Nghiên 
Cứu Khảo Cổ Học Ấn Độ. 

Đó là một con dấu bằng đất nung xuất hiện ở khoảng thiên niên kỉ thứ hai trước 
Công nguyên mà ngày nay được biết đến là nền văn minh sông Ấn Con dấu miêu tả dáng 
vẻ của một người tu khổ hạnh đang trong tư thế thiền toạ với hai mắt nhắm và hai tay 
thả lỏng trên đầu gối. 


Ong ta đeo một cái sừng như là một loại trùm đầu và được bao quanh bởi muôn thú. 


10 


Một số người tin rằng nhân vật này là hình mẫu của vị Chúa trời Hindu, Shiva 
bởi vì ông được khắc hoạ với ba khuôn mặt. 

Một số khác thì tin rằng đây là Đắng Tạo Hoá, Prajapati bởi vì ông được bao quanh 
bởi muôn thú. 

Còn theo những người theo đạo Jaina Ấn Độ thì ông được cho là Vrusabha Natha 
hay Thần Bò, vị Thánh trong tôn giáo của họ. 

Một bằng chứng khảo cổ khác cũng được tìm thấy từ nền văn minh sông Ấn là một 
bức tượng mà đôi mắt nhìn hướng về phía chóp mũi. 

Đối với một số ngườ đây là băng chứng rõ ràng của việc hành thiền theo 
phương pháp anapanasatfi hay niệm hơi thở. 

Trong khoá này, chúng ta sẽ nói về các phương pháp hành thiền được mô tả trong 
những tài liệu cổ của Phật giáo Nguyên Thuỷ. 

Những kinh điển này được viết bằng tiếng Pali và được tin là những lời dạy trực 
tiếp của Đức Phật Gotama, một vị thiền sư, một người Thầy và người tìm thấy sự thật vĩ 
đại sống ở thế kỉ thứ sáu trước Công nguyên. 

Theo kinh điển Phật giáo Theravada, trước khi giác ngộ thành Phật, Siddhattha 
Gotama là một vị hoàng tử. Một ngày nọ, khi còn thơ ấu, Ngài đã ngồi một mình dưới gốc 
cây khi các thị nữ rời đi trong chốc lát. 

Đột nhiên, ý tưởng về việc hành thiền xuất hiện trong tâm và Ngài khoanh chân và 
hướng tâm về hơi thở. Trong lúc đó, Ngài đã dừng tất cả các phiền não trong tâm, đạt 
được tầng thiền Định thứ nhất. 

Khi thấy một việc làm thuần khiết như vậy, ngay cả vua cha Suddhodana đã cúi đầu 
đảnh lễ để bày tỏ sự tôn kính đối với đứa con trai nhỏ của mình. 

Những năm tháng về sau Thái tử nhận ra bản chất thật sự về kiếp người , đó là sự 
thật không thể tránh khỏi của bệnh, già và chết. 

Hoảng hốt trước sự thật trần trụi rằng kế cả Ngài - một thái tử với rất nhiều quyền 
hành trong tay - cũng không thê chống lại số phận - thái tử đã rời bỏ cung điện năm Ngài 


tròn hai mươi chín tuôi, xuông tóc và khoác lên mình lớp áo của sa môn. 


11 


Ngài mong muốn rằng khi trở thành một tu sĩ, Ngài sẽ tìm được cách để giải thoát 
khỏi những hiểm hoạ của kiếp người. 

Ngài biết rằng những phiền não nơi tâm - thứ làm cho con người trôi lăn trong đau 
khổ - có nguồn căn nơi tham ái. Sự tái sinh cũng từ tham ái mà ra. Ngài tin rằng, khi tham 
ái không còn hiện diện, ngài sẽ thoát ra khỏi vòng luân hồi, và đứt được phiền ưu khổ não. 

Qua những mẫu chuyện trong Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanã Sutta), Đại kinh 
Saccaka (Mahãsaccaka Sutta), Kinh Vương Tử Bồ Đề (Bodhiräjakumara Sutta), Kinh 
Sangãrava (Sañgãrava Sutta) và một số kinh điển khác được ghi chép lại, thái tử Gotama 
nay đã trở thành ân sĩ lúc đầu thực hành thiền định dưới sự chỉ dẫn của hai vị đạo sĩ tu 
khổ hạnh lỗi lạc ÄJãra Kãlãma và Udaka Rãmaputta Ngài đã đạt đến những tầng định rất 
thâm sâu. Tuy nhiên, Ngài nhận ra rằng sự chứng đắc đó không làm cho mục đích xả ly 
của Ngài được trọn vẹn. 

Mặc dù các tầng thiền định đưa đến một sự bình an ngập tràn và các trải nghiệm 
siêu việt, chúng không thanh lọc tâm của Đức Bồ Tát khỏi tất cả phiền não. Vẫn còn đó 
những mầm mồng của ưu tư trong dòng tâm thức. Do vậy, Ngài từ giã các vị thầy và quyết 
định tự mình tìm kiếm chân lý. Trong vài năm tiếp theo đó, Đức Phật tương lai chọn lối 
tu khổ hạnh, là nguyên nhân khiến Ngài chịu rất nhiều đau đớn nhưng không đưa đến bất 
kỳ sự tiến bộ nào trong mục tiêu của Ngài. 

Vài năm sau, nhà tu khổ hạnh Gotama từ bỏ lối tu khổ hạnh ép xác cực đoan giống 
như cách mà ngài đã rời bỏ cung điện nguy nga trước đó, cực đoan của sự hưởng thụ các 
dục lạc giác quan. Đó là thời khắc bắt đầu của “Con Đường Trung Đạo” 
(majjhima patipadã), con đường sớm đưa ngài đạt tới quả vị Phật, tự do khỏi mọi phiền 
nãoTại vùng Uruvela, bên bờ con sông Nerañjarã, vị sa môn ngôi xuống một gốc cây, sau 
này được biết đến dưới tên cây Bồ Đề và chú tâm vào hơi thở. Chú tâm trên hơi thở với 
một tâm trí thanh tịnh thực sự, sa môn Gotama càng lúc càng tiễn sâu vào các tầng thiền 
định, sâu hơn nhiều so với mức định tâm Ngài đã đạt được năm lên bảy tuổi. 

Những tầng định thâm sâu - jhãnas, hay còn gọi là các tầng định - là sự thực tập rất 


phổ biến vào thời đức Phật, và cũng thường được các vị đạo sĩ Hindu thời nay chứng đạt. 


12 


Những mức an định này là sự thực tập tập trung cao độ vào một đề mục duy nhất, 
ví dụ hơi thở. Trong trạng thái lắng yên đó, thiền sinh chỉ có thể định tâm trên đề mục 
thiền, do đó không thể quan sát thực tại của thân và tâm. Vì vậy, Đức-Phật-sẽ-thành ra 
khỏi những tầng thiền định thâm sâu đó, và với tâm đã được mài đũa sắc bén thông qua 
thiền định, Ngài đã thành công trong việc quan sát và thấu hiểu thực tại của thế giới bên 
trong Ngài. 

Trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thuỷ miêu tả một số phép thần thông mà 
Đức Phật đã đạt được vào thời điểm giác ngộ. 

Đầu tiên, Ngài có thể nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ của mình một cách tường tận 
và chỉ tiết - Túc Mạng Minh. 

Tiếp theo, Ngài có thể biết sự ra đời và cái chết của mọi chúng sinh - Thiên Nhãn 
Minh, như họ đã ra đời và chết cùng với các khuynh hướng khác nhau và hoàn cảnh khác 
nhau phù hợp với những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp họ đã tích lũy. 

Cuối cùng, Đức Phật đã đạt được mục đích cuối cùng của sự xả ly: thấu hiểu Tứ 
Diệu Đề. Ngài đã hoàn toàn giải thoát khỏi phiền não; và trở thành Sammã Sambuddha, 
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Nói về phép thần thông của Đức Phật, có người sẽ cho rằng cả ba phép thần thông 
mà Đức Phật đã đạt được khi ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề có giá trị như nhau. Tuy nhiên, 
trong lời dạy của mình, Đức Phật không hề nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhớ lại 
những kiếp quá khứ, hay nhìn được sự luân hồi sinh tử của chúng sinh. Bởi vì những phép 
thần thông không mang lại sự đoạn tuyệt tất cả phiền não, trong khi đây mới là mục tiêu 
tối thượng trong lời dạy của Đức Phật. 

Dù bạn có tin hay không vào tiền kiếp hay luân hồi sinh tử, thì lời dạy của Đức Phật 
về Tứ Diệu Đề rất rõ ràng và hiển nhiên đối với tất cả mọi người. 

Hãy cùng nhìn vào Từ Diệu Đề một cách chi tiết hơn. 

Đức Phật chỉ ra rằng, thực trạng của chúng sinh trên thế giới này là “khổ”Cái gì là 


khổ? Bản chất của sinh, già, bệnh, chết là khô. 


13 


Chúng ta thấy khổ khi không đạt được những gì mong muốn, không tránh được 
những gì không muốn, cũng như buồn bã, thất vọng, thương tiếc, vô thường, và thất bại. 
Tất cả đều là thực tại của thế giới này, vì vậy chúng ta cần xem xét chúng một cách cân 
thận. 

Suy cho cùng, kể cả khi chúng ta không đề ý đến khổ, thì khổ cũng không biến mắt 
một cách tự nhiên. Cũng giống như khi một người có những triệu chứng bệnh tật. Họ có 
thể lờ nó đi và tiếp tục hưởng thụ cuộc sống trong một khoảng thời gian, nhưng dần dần 
căn bệnh đó sẽ trở nặng và họ không còn có thể lờ nó đi được nữa; đôi lúc, bệnh đã trở 
nên quá trễ đề có thê chữa trị! 

Vậy, sẽ ra sao nếu bệnh nhân đó quyết định tìm cách chữa bệnh? 

Nếu người đó khỏi bệnh, người đó sẽ thoát khỏi sự khổ sở do căn bệnh mang lại. 
Họ có thể sống lâu hơn, vui vẻ hơn, và hài lòng hơn. Cũng như vậy, trong thiền tập, chúng 
ta quan sát sự khổ, và xem xem liệu có cách nào giải quyết vấn đề thực tại, 

hoặc cải thiện tình hình, để có thê giải thoát chính chúng ta khỏi sân hận, khỏi tham 
á1, từ đó chấp nhận thực tạI;Khi làm vậy, chúng ta đang sống một cuộc sống vul vẻ hơn, 
hài lòng hơn, và bình an hơn, chúng ta sẽ có khả năng rải tình thương và từ bị cho các 
chúng sinh,và chúng ta trở thành người bạn truyền cảm hứng cho những người xung 
quanh. 

Vì vậy, nhận ra sự không thê tránh khỏi sự khổ đau của con người là Sự thật đầu 
tiên. Sự thật thứ hai hay Diệu Đề thứ hai là về “nguồn gốc của khổ” - nguồn gốc của khổ 
là tham ái. Một người có thê hỏi. '“Tham ái gây ra khổ cho con người như thế nào? 

Chăng phải khó khăn của chúng ta là do chính phủ, cấp trên, môi trường xung 
quanh, bệnh tật, bạn cùng lớp, đồng nghiệp, hay mạng xã hội hay sao?”. Không. Đức Phật 
đã chỉ ra rằng nguồn gốc sự khổ của con người là một thứ gì đó hoàn toàn khác. 

Khi chúng ta giải quyết một vấn đề khó khăn, cách thông minh là giải quyết phần 
gốc của vấn đề. Và Đức Phật đã nhìn thấu gốc rễ của khổ: Ngài đã tìm ra rằng, về cơ bản, 
khổ có mặt vì sự dính mắc vào cái ngã. Ngài nhận ra rằng mỗi khi tham dục, sân hận, hôn 


trâm, trạo hôi, và nghi ngờ có mặt, tâm sẽ bám chặt vào cái thây của tôi, cảm nhận của 


14 


tôi, hoặc bám chặt vào bản ngã hay ý niệm về cái tôi. Bất cứ khi nào tâm có sự vướng 
mắc, khổ sinh khởi, vì tất cả đã đi theo một dòng chảy nối tiếp nhau. 

Nếu chúng ta quan sát tâm một cách cân thận, chúng ta có thê thấy rằng nó luôn 
luôn thay đối. Khi quan sát thân một cách cần thận, chúng ta cũng sẽ thấy rằng nó luôn 
luôn thay đổi. Nếu chúng ta quan sát chúng sinh cần thận, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả luôn 
luôn thay đổi. Nếu chúng ta quan sát môi trường xung quanh một cách cần thận, chúng ta 
cũng sẽ thấy ràng nó luôn luôn thay đồi. 

Thật không khôn ngoan khi tin rằng cái thân và tâm thay đổi đó sẽ luôn hoạt động 
đồng bộ với môi trường luôn thay đổi và các chúng sinh khác cũng luôn thay đổi. Nếu sự 
thay đổi của thân, tâm, các giác quan, những người xung quanh, và môi trường xung quanh 
là không thê tránh khỏi, sự bất toại nguyện hay thất vọng sẽ xảy ra không sớm thì muộn. 
Sự thật, bất kỳ sự dính mắc nảo cũng chỉ là ảo tưởng. Chúng ta có thê tạm thời hướng tâm 
thuận theo dòng hoạt động của thân và môi trường xung quanh, nhưng thật không khôn 
ngoan khi dựa dẫm vào ý niệm rằng bất cứ điều gì chúng ta muốn, ta sẽ đạt được, bất kỳ 
điều gì chúng ta mong đợi sẽ xảy ra, hoặc thậm chí nếu nó đúng thì ta nghĩ nó sẽ mãi mãi 
như vậy. 

Khi tâm nhận diện thực tại đúng đắn, nó sẽ thuận theo sự hòa hợp... trong một thời 
gianNhưng sự bất hoà hợp là thứ thường xảy ra hơnHơn nữa, ở mức độ sâu và vi tế, chúng 
ta sẽ nhận ra rằng thật ra không có cái tôi thường hằng nào có thể dính mắc vào bắt kỳ cái 
gì. Bạn muốn làm một cái gì đó tích cực. Tốt thôi, chúng ta luôn nên cố gắng làm điều tốt. 
Nhưng nó có thê không thành côngĐã bao nhiêu lần bạn cố gắng làm điều tốt đề rồi chuyển 
sang giận dữ hay buôn bã vì sự việc xảy ra không như bạn mong muốn? Chúng ta nên tâm 
niệm rằng những cố gắng của ngày hôm nay có thê diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng có thê 
khôngNếu chúng ta dính mắc vào việc mong đợi một kết quả tốt, chúng ta sẽ rất dễ trở 
nên thất vọng không sớm thì muộn. 

Bởi vì bản thân mỗi người và môi trường xung quanh họ luôn thay đổi, không có 
gì chúng ta có thê chắc chắn cả. Nếu có trí tuệ, tâm sẽ luôn giữ được quân bình bất kế kết 


quả có ra sao đi chăng nữa. 


15 


Khi chúng ta quan sát tâm ở mức độ vi tế nhất, ta có thể thấy tâm thay đổi, theo 
từng sát na. Theo một số Chú Giải trong kinh điển Pali, có hàng tỉ sát na trong khoảnh 
khắc của một cái búng tay. Nếu bạn thấy cảnh sắc, nghe âm thanh, nếu bạn ngửi, nếm, 
cảm nhận nơi thân, hay nhận thức nơi tâm - tất cả đều diễn ra trong một khoảnh khắc rất 
ngắn, sinh rồi diệt, nối tiếp bởi một tâm thức lướt qua rất nhanh. Bằng cách này, chúng ta 
trải nghiệm cuộc sống qua các giác quan từ sát na này sang sát na khác, liên tục thay đổi 
sự “tiếp xúc” giữa giác quan và đối tượng của riêng giác quan đó. Hãy lấy ví dụ sản nhà 
trước mặt. Hình ảnh mà mắt cung cấp, cũng như sản nhà - đối tượng của cái nhìn - có vẻ 
không đổi. Nhưng nếu điều đó diễn ra đúng như vậy - cả sự nhìn và đối tượng của cái nhìn 
đều không đổi - bạn sẽ không thê biết khi có con kiến chạy ngang, hay có ai đó tắt đèn, 
bạn cũng không thê hướng sự chú ý vào cái mình quan tâm. Thực tế, thức nhìn luôn sinh 
diệt, và được thay thế bởi một thức nhìn khác, để tâm có thê nhận thấy sự thay đổi hay tập 
trung nhìn cái mà nó muốn. Nhờ vảo bản chất của tâm là luôn học cái mới, nó không bị 
kẹt lại ở bất kỳ sát na nào. Hành thiền sẽ giúp chúng ta quan sát sự thật là tâm luôn thay 
đổi, môi trường xung quanh luôn thay đổi, và nhận ra tình thế hết sức vô vọng là, thực tế 
mà nói, không có ai để vướng mắc, và cũng không có cái gì để vướng mắc. Có nhiều lợi 
ích của thiền như những gì tôi đã đề cập vừa rồi. Thực tế, khả năng chấp nhận thực tại 
như nó vốn là sẽ giúp bạn duy trì bình an. 

Đó có thể là một trong những lý do tại sao một thiền sinh tích cực có thể giữ sự 
bình an trong hầu hết mọi tình huống. “Nhưng liệu nó có cần thiết không?”bạn có thể hỏi. 
“Có cần thiết phải giữ bình an mọi lúc không?”Bạn có nhận ra rằng khi bạn buồn bã hay 
tức giận, chính sự buồn bã và tức giận làm cho vấn đề trở nên tệ hơn, và do đó bạn thấy 
đau khổ?Bạn có cảm thấy những tâm trạng tiêu cực chẳng có lợi ích gì, cũng không có 
thứ gì giá trị đi theo sau đó, và nó lấy mất thời gian quý báu mà bạn có thê sử dụng để 
giúp đỡ người khác ?Hay giúp đỡ chính mình?Đó là lý do vì sao mà tâm bình an sẽ có ích 
hơn buồn bã hay sân hận. Khi bạn buồn bã hay tức giận, bạn có nguy cơ gia tăng sự buồn 
bã và tức giận của những người xung quanhMặt khác, nếu bạn hạnh phúc và bình an, bạn 
sẽ là nguồn khích lệ cho sự hạnh phúc và bình an của những người xung quanhVì thế, thật 


cần thiết để điều phục, thanh lọc tâm, và đạt được trí tuệ vỀ sự vô thường nơi thân tâm, 


16 


cũng như nơi môi trường xung quanh. Với trí tuệ đó, bạn có thể buông xả. Bạn buông xả 
cảng nhiều, thì tâm bạn càng tự do. Khi tham ái và dính mắc Suy yếu, tâm sẽ tự do hơn, 
và bạn sẽ vui vẻ hơn. Khi tâm được tự do, nó sẽ đối mặt vấn đề tốt hơn, hiệu quả hơn, cân 
bằng và ít dính mắc hơn. 

Chúng ta đã bàn về 2 diệu đề trong Tứ Diệu Đề, là Sự Thật về “Khổ”, và “Nguồn 
Gốc của Khổ”, là tham ái. Bây giờ hãy cùng xem qua sự thật tiếp theo. 

Sự Thật về Diệt Khô hình thành hiểu biết đúng đắn về hai Diệu Đề đầu tiênCon 
người có thiên hướng thấy và giải quyết vẫn đề ở bên ngoài, thay vì trong nội tâm. Khả 
năng nhìn nhận được rằng cách giải quyết tận gốc mọi phiền não và khô đau nằm bên 
trong mỗi người - rằng sự chấm dứt của tham ái cũng là sự chấm dứt của khổ - cần rất 
nhiều sự thực tập. Hành thiền không chỉ mang lại trí tuệ, mà còn có khả năng chấm dứt 
hoàn toàn phiền não và tham ái, và vì thế chấm dứt mọi khổ đau do chúng gây ra. 

Bạn có nghĩ rằng mình hoàn toàn không có chút tham ái nào hay không? 

Việc quan sát bản thân xem mình có còn tham ái hay không cũng là một phần của 
thiền tậpSự giảng dạy của Đức Phật còn đi sâu hơn thế. Ngài nhận ra răng tham ái có mặt 
vì có vô minh, hay avijjã (trong ngôn ngữ Pali). Và ý của Ngài khi nói vô minh là gì?Nếu 
một người không có trí tuệ đề hiểu đặc tính vô thường, tất nhiên tham ái sẽ khởi sinh nơi 
người ấy, đi kèm với ý niệm về “tôi muốn”, “tôi sẽ”, “tôi có thê ”Những ý niệm này sẽ 
không gây rắc rối nếu nó đi kèm với trí tuệ, nhưng nếu chúng đi chung với tham ái, chúng 
sẽ dẫn đến khổ đau, cho bạn và cho những người xung quanh bạn. Vì vậy, người ta nghĩ, 
nói và hành động theo những cách không khéo léo trong sự thiếu hiểu biết về sự thật của 
tham ái. Sau đó, nó sẽ dẫn chúng ta tới đâu? 

Trong thiền tập, chúng ta học cách tách mình ra khỏi tham ái và dần dần tìm cách 
chấm dứt khổ đau. Sự thực hành đề đạt được mục đích cao thượng là Diệu Đề Thứ Tư. 

“Sự Thật về Con Đường Dẫn Đến Diệt Khổ”, Bát Chánh Đạo. 

Bát Chánh Đạo là cốt tủy của thiền Phật Giáo, và thiền Phật Giáo - quan sát thực 
tại như chính nó đang là - là cốt tuỷ của Bát Chánh Đạo. 


Đó là nội dung của khóa học này. 


17 


Trong bài học tiếp theo, tôi sẽ giải thích về các phương pháp hành thiền trong Phật 
Giáo Nguyên Thuỷ, là “Thái Độ Đúng” và “hành vi đạo đức”Chúng ta sẽ bàn về thái độ 
đúng trong cuộc sống và Thái Độ Đúng vượt lên trên cuộc sống. 

Chúng ta sẽ khảo sát thái độ đúng đóng góp gì cho sự an lạc và hoà hợp trong cuộc 


sông của chúng ta, từ đó tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc hành thiền đạt hoa trái. 


18 


Bài giảng 2: 
Nền tảng của thiền tập: Thái độ đúng & Đức hạnh 


Thiền không phải chỉ là khoảng thời gian định sẵn mỗi ngày để tọa thiền, cũng 


không phải những khóa tu miên mật ta tham gia hằng năm ở thiền viện. 
Thiên tập là một quá trình diễn ra suốt đời. 


Vì hằng ngày tâm ta luôn bị nhôi nhét bởi những ý tưởng, lời khuyên và những rắc 


rôi trong cuộc sông nên luôn có điêu đê tâm quán sát. 
Ta cũng có thê ví thiên tập với việc vệ sinh cá nhân. 


Ví dụ, một tuần đi spa có thê giúp ta thư giãn và tăng cường sức khỏe,nhưng việc 


đó không có nghĩa ta không cân tăm môi ngày. 

Vì hiệu quả của nó may ra chỉ kéo dải được vài ngày, nói chi đên cả đời. 

Cơ thê ta phải đôi mặt với rât nhiêu môi nguy hại từ môi trường xung quanh, nó tạo 
ra xu hướng bệnh tật và già nua. 


Thê nên ta vẫn phải tắm rửa hàng ngày, cô găng hết mức có thể đề tránh xa những 
điêu kiện môi trường làm ta bị bân hoặc khiên ta bị bệnh, rôi ta có thê quay lại spa mỗi 
năm.. Và cũng như vậy khi ta làm việc với tâm. 

Một sô người có thê hỏi,*“Nhưng tôi vẫn có thể sông vui vẻ mà không cân thiên tập 
phải không?“ 

Theo tôi, thiên tập hay việc thanh lọc tâm là một điêu thiệt yêu như việc tăm đê làm 
sạch cơ thê vậy. 

Lý thuyết mà nói, vẫn có người có thê sống vui vẻ mà không cân tăm, nhưng thực 


tế thì rất ít người chọn cách đó. 


Vì những mối nguy hại và bệnh tật tiềm ân quá lớn. 


19 


Những phiền não của cuộc sống thường nhật - như áp lực, thất vọng, khó khăn trong 
mối quan hệ cá nhân, hiểu lầm, thất bại, và những mong đợi không được thỏa mãn - tất cả 


những điêu này cân được quán sát và xem xét nội tâm. 


Thiền tập giúp giải tỏa những thứ tạp nham chồng chất trong tâm mỗi ngày, và giúp 
tâm thanh lọc khỏi những phiền não thô được tích tụ theo thời gian, từ đó tâm có thể sẵn 
sàng đón nhận những khó khăn phía trước, làm tâm vững vàng hơn, tạo nền tảng cho tâm 


với hạnh phúc, tình yêu, sự nhân nại và bình an. 


Vì vậy, thiền tập mỗi ngày là một sự thực tập "hiệu suất" trong cuộc sống, có tác 
dụng chỉ dẫn, hỗ trợ những thiện tánh có sẵn, và cho phép chúng ta trung hòa những thái 
độ và cảm xúc không mong muốn mà đã tích tụ từ những quá khứ gần đây. 

Tăng cường thiền tập là yếu tố cần thiết để cải thiện sức khoẻ - ở đây tôi cũng 
muốn nói thêm răng, tập thể dục cũng hỗ trợ nâng cao sức khoẻ, nhưng không trực tiếp 


và hiệu quả như thiền tập. 

Và chúng ta cũng cần hiểu rằng cải thiện sức khoẻ cũng có ích cho việc nâng cao 
chất lượng thiền tập. 

Thực tế là, kinh điển Phật giáo có nói rằng những hành vi đạo đức và cái mà được 
gọi là Chánh Kiến sẽ đặc biệt hỗ trợ sự tiến bộ trong thiền tập. 

Và vì thế, sự phát triển tâm thông qua thiền tập cũng giúp chúng ta tiễn bộ trong 
hành vi đạo đức và phát triển Chánh Kiến. 

Trong bài giảng đầu tiên, chúng ta biết về thiền tập thông qua 3 sự thật đầu tiên 
trong Tứ Diệu Đề ( sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, và có con đường để diệt khô). 

Trong bài giảng kỳ này, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về Tứ Diệu Đé, và Bát Chánh 
Đạo 

Thái Độ Đúng ( samưnä difthi, được biết đến nhự Chánh Kiến), là yêu tô đầu tiên 


của Bát Chánh Đạo Theo Đại Kinh Bốn Mươi, Chánh Kiến là nền tảng cho 7 yếu tố còn 


20 


lại trong Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tắn, Chánh Niệm, và Chánh Định. 

Chữ ““chánh“* được dùng ở đây vì những yếu tố trên đều dẫn đến việc phát triển tuệ 
giác. 

Đề có được Chánh Kiến, chúng ta cần Chánh Tư Duy, từ đó Chánh Kiến sẽ giúp 
chúng ta duy trì Chánh Ngữ, thực hiện Chánh Nghiệp, và có Chánh Mạng. 

Trong Bát Chánh Đạo, chúng ta có thê thấy “tuệ giác“ được giải thích như là Chánh 
Kiến, hay trí tuệ và sự thấu hiểu thực tại như nó vốn là, cùng với Chánh Từ Duy, là khả 
năng áp dụng hiểu biết và trí tuệ đó vào lời nói cũng như hành động. 

Ví dụ, ai đó biết về các định luật cơ bản của vật lý, và hiểu rằng ròng rọc và đòn 
bẩy có thể sử dụng để bảo toàn năng lượng vật lý của một người, và tăng hiệu suất cơ học 
của SỨC người. 

Vào một lúc nào đó họ cần nâng một vật nặng, ví dụ múc nước ra khỏi giếng. 

Vì họ đã biết lý thuyết về tính hiệu quả của hệ thống ròng rọc và đòn bây, họ có thể 
tạo ra một hệ thống như vậy để làm việc mình cần. 

Trong phép ví von này, kiến thức hay sự hiểu biết về ròng rọc - đòn bầy cũng giống 
như chánh Kiến, và suy nghĩ để áp dụng nó vào thực tế là Chánh Tư Duy. 

Nếu Chánh Kiến vắng mặt, Chánh Tư Duy không thê được áp dụng; ngược lại, một 
người có thể có Chánh Kiến, nhưng nếu không thật sự áp dụng nó (vào Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, và Chánh Mạng), thì tất cả cũng vô ích. 

Kinh điển Phật Giáo tóm gọn Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng là nhóm 
giới đức, hay sa 

Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định - 3 yếu tô cuối của Bát Chánh Đạo 


- được tóm gọn thành huân tập tâm, hay hành thiền, trong tiếng Pali là bãvana. 


21 


Hình ảnh dòng sông đồ vào đại đương thường được sử dụng làm ấn dụ để giải thích 


về Bát Chánh Đạo. 

Hòa vào dòng sông và nhập vào dòng chảy của nó sẽ đưa ta trực tiếp ra đại đương; 
cũng như vậy tu tập theo Bát Chánh Đạo sẽ dẫn nØười thiền sinh đạt tới Giác Ngộ, được 
giải thoát khỏi tham ái và chứng đắc tuệ giác. 

Trong Đại Kinh Bốn Mươi, Đức Phật dạy rằng Chánh Kiến là con đường mở ra 
các ngành côn lại trong Bát Chánh Đạo. 

Vì vậy, chúng ta cần kiểm chứng lại cách chúng ta hiểu về Chánh Kiến có thật sự 
làm tăng trưởng giới hạnh trong sạch và thiền tập hay không. 

Chỉ như vậy, chúng ta mới có thê tránh khỏi giáo điều, mê tín, và đạt được những 
lợi ích tốt nhất từ Những Giáo lý (của Đức Phật). 

Đức Phật dạy rằng Chánh Kiến có hai loại: Chánh Kiến “Hiệp thế“ và Chánh Kiến 
“Siêu Thế“ “Supramundane [sũpramundane]” 

Chánh Kiến Hiệp thế là những thái độ đúng đắn của ai đang sống cuộc sống bình 
thường trong xã hội nhưng không hành thiên. 

Nó có giá trị nhất định vì nhờ đó mà chúng ta giữ được sự bình yên và hòa hợp 
trong xã hội - và từ đó tạo điều kiện thích hợp cho thiền tập. 

Sự hoà hợp và bình yên là điều kiện đặc biệt đề tiễn bộ trong thiền tập. 

Trong Chánh Kiến Hiệp thế, có một sự liên hệ mật thiết giữa tôn giáo tới hành vi 
cá nhân cũng như hành vi xã hội. 

Ví dụ, bố thí, cũng đường, và hỗ trợ cho chư tăng và ni, sẽ mang phước lành đến cá 
nhân cũng như góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, tương trợ, và hoà hợp. 


Trong kinh điển Phật Giáo, phước báu không chỉ mang lại quả trong hiện tại, mà 


còn trong tương la. 


22 


+Dĩ nhiên ý niệm rằng trong tương lai họ nhận lại gấp nhiều lần so với những gì 


cho đi sẽ giúp tăng trưởng những việc làm bồ thí của họ 


Nhưng tất nhiên, nếu bạn làm việc thiện lành một cách tự nhiên mà không hề Suy 


nghĩ, thì niềm tin này cũng không mấy ảnh hưởng đến bạn. 


Niềm tin vào quả của một hành động thiện và bắt thiện, trong tiếng tiếng Pali là 


kamma - được những người theo tôn giáo cho là cần thiết cho một xã hội hòa hợp. 


Niềm tin vào quả của một hành động, thiện & bắt thiện - được biết đến trong ngôn 
ngữ Pali là kamưna - được hiểu bởi những người theo tôn giáo là cần thiết cho một xã hội 
hài hòa. 

Nếu ta đơn thuần loại bỏ một điều gì chỉ vì nó không phù hợp với mô hình hiện tại 


mà không có bằng chứng xác thực bác bỏ điều đó thì có thể bị coi là đức tin mù quáng. 


Nêu quan tâm sự thật hơn là đức tin, chúng ta cân mở rộng tâm trí đón nhận thê giới 
với bản chât thật của nó, không dính mặc vào quan điêm, định kiên đã được học từ văn 
hóa của mình. 

Điêu này không có nghĩa là những gì bạn được học từ bô mẹ hay trường học là saI. 

Thay vào đó, tôi muôn khuyên khích bạn hãy kiêm tra và thử nghiệm với các công 
cụ đê học hỏi về thê giới và bản thân bạn băng tâm trí cởi mở và đón nhận sự thật đên với 
bạn thông qua sự quan sát khôn ngoan. 

Y niệm răng /u¿í pháp sẽ bảo vệ con người khỏi những hành vị vô đạo đức thì đơn 
thuần không chính xác. 

Nó chỉ càng khiên con người che giâu băng chứng về những hành vị bât thiện của 
họ, thay vì kiêm soát chúng ngay từ đâu. 

Nhận thức về hiện tượng ?øøh/ệp, hành động và quả của nó, điêu chưa được khoa 
học bác bỏ, đã đóng góp vào sự hòa hợp của xã hội và có thê đóng vai trò bô sung hữu ích 


cho luật pháp đã thiết lập. 


23 


Điểm tiếp theo của Chánh Kiến bổ sung cho điểm trên đây. 


Tái sinh được (duyên) tạo tác bởi sự thật rằng các việc thiện hay bất thiện của mỗi 


người không thê hoàn toàn trồ hết quả trong một kiếp sống duy nhất. 


Mặc dù một số người khó tin vào hiện tượng tái sinh, đã có nhiều nghiên cứu mở 
rộng về chủ đề này với kết quả tích cực từ Tiến sĩ lan Stevenson, bởi thế hiện tượng này 
vẫn chưa bị bác bỏ. 

Điểm đặc biệt thú vị của Chánh Kiến được đề cập đến trong kinh điển Phật giáo là 
lòng biết ơn đối với cha mẹ. 

Điều này đề cập đến cách hành xử tốt và xấu đối với cha mẹ mỗi người. 

Trong khi chẳng lợi ích gì khi đối xử tệ với ai đó thì cha mẹ là người đặc biệt xứng 
đáng với lòng tôn kính và sự rộng lượng của ta để đền đáp những khổ cực họ phải trải qua 
để nuôi dạy ta. 

Ngoài ra, nhận thức về sự tồn tại của những hoá sinh, như những chúng sinh ở 
cõi lạc và cõi khổ, khuyến khích con người tránh những việc ác và làm những việc lành 

“Hoá sinh” là thuật ngữ cho những cơ thể vi tế, vô hình không được sinh ra từ bào 
thai, trứng, hay bất cứ quá trình phân chia tế bảo nảo. 

Họ xuất hiện trong cảnh giới nhất định do năng lực của những hành động từ tiền 
kiếp của mình. 

Chánh Kiến được kết thúc băng khả năng được giải thoát khỏi mọi phiền não và đạt 
được sự thanh tịnh nơi tâm 

Niềm tin vào khả năng có thể thoát khỏi hoặc làm giảm bớt những phiền não 
nơi tâm rất quan trọng đối với người có ý định thiền tập. 

Nếu bạn không tin vào khả năng có thể giải quyết được những phiền não thường 
nhật để đem đến bình yên và hạnh phúc thì bạn sẽ không thực hiện nó và vì thế bạn cũng 


không thể đạt được nó. 


24 


Như chúng ta đã thấy, mười “Chánh kiến Hiệp thế” là tập hợp những niềm tin có 


thể hỗ trợ cho sự bình yên và hòa hợp của xã hội. 


Những niềm tin này được biết là“ảnh hưởng bởi những cấu uế” vì nó quan trọng 
nhất đối với những người không thiền tập, những người tâm chưa được thanh lọc khỏi 
Tham, Sân, Sỉ. 


Tuy nhiên, bạn không thể kinh nghiệm mười Chánh kiến hiệp thế một cách dễ dàng, 


vì vậy bạn không thê kiêm chứng chúng một cách đơn giản được. 
Đức Phật ý thức được rõ điều đó. 


Đối với Đức Phật, điều quan trọng nhất là những gì bạn có thể tự kinh nghiệm và 


tự kiểm chứng. 


Thực tế Đức Phật rất phê phán những niềm tin mà chúng ta không thê tự kiểm 


chứng. 


Kinh Cankĩ thuật lại lời Đức Phật về các tín ngưỡng truyền thống của người theo 
đạo Bà La Môn Hindu ở Ân Độ cổ đại: “ Giả sử có một nhóm người đàn ông ngồi gần 
nhau: người đầu tiên không thấy, người thứ hai không thấy, người cuối cùng cũng không 


thấy. 


Tương tự, Bhãradväja, đối với lời tuyên bố của họ, những Bà La Môn giống như 
một nhóm người đàn ông mù: người đầu tiên không thấy, người giữa không thấy, và người 


cuối cùng không thấy. 


Người nghĩ gì, BharadvaJ, nêu cứ như vậy có phải đức tin của những Bà La Môn 
hóa ra là vô căn cứ phải không?” 

Đức Phật sau đó tiêp tục: “Có những điêu được công nhận hoàn toàn dựa trên đức 
tin mặc dù nó có thể trông rỗng, nông cạn và sai trái; nhưng một số điều khác có thê không 
được công nhận hoàn toàn dựa trên đức tin, trong khi những điêu này có thê đúng đăn, 


chân thật và không bị nhằm lẫn.” 


25 


Như tôi đã đề cập trong các bài giảng trước, người ta tin rằng Đức Phật đã tự chứng 


nghiệm quy luật „hán quả, hành động và kết quả cũng như sự tái sinh. 


Ngay cả khi những điều này đều đúng nhưng nếu bạn chưa tự chứng nghiệm thì nó 


vân chưa đủ. 


Đức Phật đã dành bôn mươi lăm năm cuộc đời Ngài với mục đích giúp mọi người 


tự trải nghiệm Sự Thật, qua kinh nghiệm cá nhân của chính họ. 

Tiếp đến là loại Chánh Kiến thứ hai Chánh Kiến siêu thế hay Tứ Diệu Đề chúng ta 
đã tìm hiểu trong bài giảng đầu tiên. 

Chánh Kiến này không chỉ thiết lập và duy trì sự bình yên và hòa hợp của xã hội 


thông qua hành vi đạo đức của mỗi người. 


Nó giải quyết tận gốc nguyên nhân khiến chúng ta vấp ngã trên đường đời và hành 
xử phi đạo đức. 

Chỉ riêng Chánh Kiến Hiệp thế không thể giúp ta chấm dứt những lời nói và hành 
động tiêu cực bởi tất cả chúng ta đều đã hơn một lần trải qua cảm giác hối tiếc ở những 
thời điểm khác nhau trong đời. 

Tuy nhiên, chỉ có Chánh Kiến Siêu Thế - bước đi trên con đường của Pháp bằng 
cách đi theo Bát Chánh Đạo mới thanh lọc tâm khỏi những ý định bắt thiện và tạo ra những 
tuệ giác thâm sâu, hạnh phúc chân thực và bình an tối thượng. 

Khi vô minh hoàn bị loại bỏ, chúng ta đơn giản sẽ không thể có những lời nói hay 
hành động bất thiện nữa. 

+Và đương nhiên, việc tuân thủ Chánh Kiến Hiệp Thế sẽ mang lại lợi ích cho cá 
nhân và toàn xã hội. 

Tứ Diệu Đề tốt nhất nên được học từ một vị thiền sư có kinh nghiệm, vì chúng là 


nên tảng cho mục đích và nội dung của việc hành thiên. 


26 


Kinh nghiệm về Tứ Diệu Đế là lý do và là kết quả của thiền tập, sâu sắc hơn 


rất nhiều so với kinh nghiệm về Chánh Kiến Hiệp Thế của mỗi người. 


Mười đức tin dân đắt con người làm điêu lành và tránh điều ác bắng niêm tin. 
Tứ Diệu Đề dân dắt con người làm điêu lành và tránh điêu ác băng tuệ giác xuât 


phát từ kinh nghiệm của chính mình về Sự Thật. 


Thiên tập là nghiên cứu về bản chât của các tiên trình thân và tâm khi chúng diễn 


ra một cách tự nhiên. 


Vì vậy, sẽ bất lợi khi chúng ta áp đặt bất kỳ niềm tin hay sự kỳ vọng nào lên sự thực 


tập của chính mình. 
Thay vào đó, chúng ta quán sát tiến trình thân và tâm mà không có thành kiến. 


Đề thực sự có lợi lạc từ thiền tập, chúng ta sẽ buông bỏ tất cả quan điểm, ý tưởng, 


niềm tin, đức tin, kỳ vọng, đánh giá, thái độ và phán đoán của chúng ta. 


Chúng ta sẽ chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra đúng như nó đang là, xem xét, phân 


tích và cuối cùng là buông xả. 

Trong thiền tập, ngay khi có sự dính mắc khởi lên, chúng ta sẽ không còn làm chủ 
tâm trí mà trở thành nô lệ của nó. 

Mỗi khi chúng ta giữ một quan điểm, thái độ hay dính mắc vào một phán đoán nào 
đó, nhận thức của của ta bị bó hẹp trong những giới hạn của chúng - khi đó ta sẽ cô nhìn 
nhận sự thật qua lăng kính của định kiến sẵn có - và ta sẽ không còn trải nghiệm thực tại 
đúng như bản chất của nó. 

Trong thiền tập, chúng ta sẽ học cách nhìn nhận khách quan quan điểm, thái độ, 
phán đoán và thanh lọc những tà kiến bằng tuệ giác đạt được từ sự quan sát thực tế một 
cách siêng năng và kiên trì với Chánh Kiến Siêu Thế . 


Sự quan sát thực tế thông qua hành vi đạo đức sẽ hỗ trợ chúng ta trong việc nhận ra 


Tứ Diệu Đê. 


27 


Kiến thức về Tứ Diệu Đề hỗ trợ chúng ta thực hành, và sự thực hành sẽ hỗ trợ 


việc ta nhận thức Tứ Diệu Đé. 
Hành vi đạo đức của Chánh Kiến Hiệp Thế rất quan trọng trong quá trình này. 


Trước khi chúng ta giác ngộ thông qua thực hành, việc duy trì các nguyên tắc đạo 
đức trong cuộc sống giống như một tảng đá để chúng ta đứng vững và giúp ta duy trì hành 


thiền. 


Hành vi đạo đức của ta không chỉ cung cấp cho xã hội nguồn năng lượng tích cực, 
mà bất cứ khi nào ta tự thương hại hoặc gặp phải thất bại trong sự thực hành của 
mình, ta có thể suy ngẫm về tính cách cao quý của những nỗ lực thành công trong 
việc tuân theo hành vi đạo đức để động viên bản thân và nạp thêm năng lượng để 


phát triển hơn nữa. 
Hai loại Chánh Kiến, phàm thế và siêu thế , được theo sau bởi Chánh Nghiệp. 


Chánh Kiến giúp chúng ta giữ vững Chánh Nghiệp, tránh xa sự sát sanh, tránh 


xa việc lầy của không cho, và tránh xa tà dâm 


Nói một cách nhẹ nhàng hơn, một người thuần thục Chánh Nghiệp biết cách trân 


quý cuộc sông, sông rộng lượng, và bảo vệ gia đình mình cũng như gia đình người khác. 


Chánh Nghiệp, bao gồm tác ý buông xả, tác ý về tình bằng hữu, và tác ý về lòng từ 
bi giúp chúng ta trở nên vững chãi trong Chánh Ngữ, không nói dối, không nói những lời 
vô nghĩa, những lời nhạo báng tục tñu, chấm dứt những lời nói có nguy cơ biến bạn thành 
thù. 

Với Chánh Nghiệp, một người tốt sẽ thật thà, nói vào thời điểm thích hợp những 
điều quan trọng, nhân từ, đồng thời có gắng bảo vệ tình bạn của người khác. 

Mặc dù giá trị và tầm quan trọng của Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp nghe có vẻ rất 
hiển nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta đều nhận ra việc thực hiện nó một cách kiên định không 


phải là điều đễ dàng. 


28 


Trong sự phát triển tâm linh chúng ta luôn luôn nhìn vào chính mình, thay vì nhìn 
vào người khác. 

Ngay cả khi chúng ta cô gắng trau dồi tính kiên nhẫn, lòng từ bi, và sự hào phóng 
để trở nên tốt hơn người khác, chúng ta tránh trở thành con mỗi của sự tự mãn và sự chê 
trách. 

Thay vào đó, chúng ta nên hỗ trợ người khác trong bất cứ điều tốt nào họ làm và 


coi đó như là sự khích lệ cho chính mình. 

Nói xa hơn một chút, Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp được hỗ trợ bởi Chánh Mạng. 

Với những cư sĩ sống ngoài phạm vi thiền viện, có năm nghề nghiệp không hỗ trợ 
cho việc thiền tập: buôn bán vũ khí, nô lệ, bán thịt cá, các chất say và chất gây nghiện, và 
các chất độc hại. 

Các vị Tăng và Ni được khuyến khích tránh việc gợi ý, xem thường, đòi hỏi, và học 
cách hài lòng với bất kỳ thứ gì họ nhận được từ các thí chủ. 

Sử dụng thủ đoạn, sai khiến người khác để tư lợi các nhân, tất nhiên không được 
chấp nhận trong môi trường thiền viện cũng như ngoài thiền viện. 

Thú vị là, Đức Phật nói về Chánh Mạng thông qua hai tầng giác ngộ như sau. 

Lời Kinh: “một vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng và sinh sống bằng chánh mạng.“ 

Như vậy có nghĩa là, chánh mạng rất quan trọng đối với những người muốn tiến bộ 
trong thiền tập. 

Hôm nay chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của Chánh Kiến và Chánh Nghiệp lên những 
hành vi đạo đức. 

Tôi đã giải thích mối nguy hại của sự dính mắc vảo tri kiến, thái độ, và phán xét 
trong quá trình hành thiền cũng như lợi ích trực tiếp và gián tiếp của việc giữ giới để hỗ 


trợ sự phát triển tâm. 


29 


Tự nhắc nhở bản thân về những hành vi đạo đức trong sạch của chính mình rất cần 
thiết khi bạn phải đối diện với phiền não của mình trong quá trình thiền tập 

Trong bài giảng tới, tôi sẽ giải thích yếu tố thứ sáu trong Bát Chánh Đạo, là Chánh 
Tinh Tắn. 

Chúng ta hãy xem sự tinh tấn như một động lực dẫn con người đến việc làm chủ 
tâm và cách để đạt được cũng như duy trì nguồn tài nguyên-tinh tấn, vì điều này rất quan 


trọng không chỉ thiên tập mà còn trong cả cuộc sông. 


30 


Bài giảng 3: 
Điều hướng: Chánh Tinh Tấn và Quản Lý Năng Lượng 


Thiên tập là quá trình cần có rất nhiều Chánh Tĩnh Tắn 


Trong 37 “Phẩm Trợ Đạo,” bodhipakkhiyadhanưnä, Chánh Tình Tân xuất hiện 


nhiều lần nhất so với các phẩm chất cần thiết khác trên hành trình phát triển tâm. 


Chánh Tỉnh Tấn, hay samưnã vãyãma, là phâm chất thứ sáu trong Bát Chánh 


Đạo. 


Trước khi bắt đầu hành trình thiền tập, tôi nghĩ rằng việc hiểu đúng đắn khái 


niệm về Chánh Tĩnh Tắn thật sự quan trọng. 
Hãy để tôi bắt đầu bằng một câu chuyện trong kinh điển Phật Giáo. 
Trong thời Đức Phật, có một chàng trai trẻ tên Sona Kolivisa. 


Trong kiếp quá khứ, chàng đã cúng dường một chiếc áo choàng len cho một vị 
Phật độc giác (Paccekabuddha) làm thảm lót chân. Nhờ thiện pháp đã làm trong thời 


trẻ đó, tóc đen mọc ở lòng bàn chân của Sona. 


Sau này, Sona Kolivisa được nghe Giáo pháp của Đức Phật và hiêu được sự cân 


thiết của việc phát triển tâm, chàng đã gia nhập tăng đoản. 


Khi trở thành một tu sĩ, chàng mong muốn đạt được tầng giác ngộ cao nhất 


càng sớm càng tôt 


Chàng học cách thực tập kinh hành và thực tập chuyên cần đến độ chạm mức 


giới hạn thê chất của mình. 
Chàng đi kinh hành nhiều đến mức da chân bong tróc và chảy máu. 
Dù vậy, đại đức Soqa Kolivisa tiếp tục kinh hành và thiền tập. 


+ Tuy nhiên, sự thiên tập của ngài không hê có dâu hiệu tiên triên, ngài bắt đâu 


nghi ngờ bản thân không thể nào đạt được Tuệ giác cao hơn. 


31 


Đức Phật tiễn lại gần Đại Đức Sona Kolivisa và bảo ngài hãy nhớ lại ngày xưa 
lúc ngài còn chơi đàn tỳ bà. 

Ngài biết rằng nếu sợi dây đàn quá căng hoặc quá chùng, thì âm thanh từ đàn sẽ 
không vang lên đúng cao độ được. 

Sau đó kinh sách có ghi lại lời Đức Phật như sau: 


+“Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây ở đàn tỳ bà 
của ngươi không quá căng, hoặc không quá chùng, vừa đúng mực, phải chăng vào lúc 


ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hay hoặc thích hợp để sử dụng?” 
“Vâng, Bạch Thế Tôn.” 


“Cũng như vậy, Sona, nêu sự tính tân nỗ lực quá mức đưa đên trạo cử, thì tính 


tân quá ít đưa đên hôn trầm và thuy miên. 


Này Sona, do đó ở đây người phải xác định mức đều đều của sự tinh tấn, phải 


thâu triệt sự cân băng của các quyên, và luôn luôn chánh niệm với nó.” 


Tinh tấn quá nhiều hoặc quá ít đều là hai nguyên nhân phổ biến khiến hành giả 


không tiễn bộ trong thiền tập. 
Quá nhiều tỉnh tắn, tâm trở nên áp lực, căng thăng, và dễ kiệt sức. 


Quá ít tỉnh tắn, tâm dễ dao động và vọng tưởng, thay vì quán sát thực tại như nó 


đang là. 
Sự cân băng tinh tấn đạt được nhờ chánh niệm. 


Chánh niệm là quán sát các pháp đang diễn ra ở hiện tại mà không có sự dính 


mặc. 


Quán sát thân và tâm cũng như những đối tượng của chúng sẽ giúp ta đưa ra 


quyết định đúng đắn cho bản thân và cho người khác. 


Hai thái cực của tính tân sẽ được mô tả kỹ hơn qua khái niệm dính mắc. 


32 


Thái cực đầu tiên là lười biếng, là khi hành giả để tâm tự do làm điều nó muốn. 

Khi đó, tâm hành giả rong ruồi theo những suy nghĩ, những dự định, những hồi 
ức, hay sáng tác thơ ca, viết sách trong tư thế tọa thiền, thay vì có mặt trong thực tại. 

Vậy hành giả lúc đó có khác gì một người nô lệ? 

Những nô lệ không thể quyết định. không thể kiểm soát bất kỳ thứ gì. 

Họ chỉ làm theo những gì người chủ nói. 


Một hành giả đánh mất sự nhiệt tâm trong thiền tập sẽ dễ trở thành con môi cho 
phiền não và đánh mất thời gian cho trạng thái ngủ mê hay những tiếng nói nội tâm vô 


bố 
Đó không phải mục tiêu hướng tới trong thiền tập. 


Khi Đức Phật miêu tả con đường đi đến Giác Ngộ của Người, đầu tiên Người 


đạt được khả năng kiểm soát tâm một cách tuyệt đối, sau đó Người dùng sức mạnh đó 


đề điều hướng chánh niệm đến thực tại của thân và tâm, từ đó đạt Giác Ngô. 

Thái cực còn lại là khi hành giả thành thục một kỹ thuật thiền tập, nhưng vì 
sự dính mắc vào kỹ thuật đó nên mất khả năng định cũng như năng lực quán sát 
thực tại bằng bất kỳ cách nào. 

Mặc dù những hành giả đó có thể tận hưởng những lợi lạc từ việc thực tập, 
nhưng họ lại không thê dùng sự lợi lạc đó để phát triển tâm đi xa hơn. 

Những hành giả như thế trở thành công cụ của kỹ thuật hành thiền, họ răm rắp 
làm theo kỹ thuật đó bất cứ khi nảo tọa thiên. 

Ví dụ, nếu một hành giả bị dính mắc vào kỹ thuật thiền hơi thở, khi muốn thiên 
tâm từ hoặc quán sát tâm, họ sẽ không thể làm được. 

Vì tâm họ luôn tự động quay lại với hơi thở. 


Họ từ chối những kỹ thuật hành thiền khác như là một phản ứng với việc họ 


không có khả năng thực hành chúng. 


33 


Một số hành giả đường như tất giỏi trong việc nhận thức trạng thái tâm, nhưng 


khi chuyển qua đối tượng hơi thở hay tâm từ, họ lại thất bại trên những đề mục này. 


Một số hành giả chánh niệm rất tốt trên cảm giác dễ chịu, khó chịu, hay trung 
tính (hay cảm thọ), kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết của họ về những hiện tượng 


này đạt đên trình độ rât sâu sắc. 


Tuy nhiên, phần lớn hành giả không nhận ra được tầm quan trọng của khả năng 


quán sát thực tại nói chung mà chỉ dính mắc vào một kỹ thuật hành thiền. 


Khi được yêu cầu quan sát phần vật chất của thân, họ không thê thiền quan sát 
thân tách khỏi cảm thọ (hay cảm giác), cũng như không hiểu được sự khác biệt cơ bản 


giữa thân và cảm thọ. 


Trong những trường hợp đó, hành giả đã hiểu nhằm mục đích của thiền tập, họ 
cảm thấy một chút lợi lạc trong quá trình thực tập, và trở thành nạn nhân của việc dính 


mắc vào một kỹ thuật hành thiền đơn lẻ. 


Một vài hành giả trong số đó bỏ ra hàng năm trời tìm kiếm các thiền viện, thử 
nhiều kỹ thuật hành thiền khác nhau, nhưng họ chỉ thành công một khi họ vượt qua 


được trở ngại này. 

Giải pháp chỉ có thể đến từ chính họ. 

Họ phải buông bỏ dính mắc với kỹ thuật hành thiền yêu thích của họ và mở 
lòng với kỹ thuật hành thiền khác một cách chánh niệm, kê cả khi cái giá phải trả là 
quên đi kỹ thuật hành thiền cũ. 

Đây là cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn hành thiên một cách tích cực mà 
chúng ta được học trong kinh điển Phật giáo: đầu tiên chúng ta phải đạt được và phát 
triển một sự chứng ngộ tuyệt vời, sau đó, chúng ta buông bỏ nó để có thể đạt được 
một sự chứng ngộ khác sâu rộng hơn, vi diệu hơn 

Tôi sẽ nói thêm về điều này trong Bài 23 khi chúng ta đến với chủ đề những 


tầng chứng ngộ. 


34 


Còn bây giờ, điều quan trọng là bất kế phương pháp hành thiền của bạn là gì, 
hãy nhớ nó ở đó không phải để bạn dính chấp vào, kế cả khi phương pháp đó làm bạn 
cảm thấy tuyệt vời như thế nào. Hành thiền là khả năng kiểm soát tâm trí của bạn và 
phát triển nó với bất kỳ phương pháp thực hành nào. 

Trong Trung Bộ Kinh Ví Dụ Con Rắn (4/agaddñpama Suffa), chúng ta có 
thể đọc câu chuyện ấn dụ về chiếc bè. 

Đức Phật giải thích, nếu một người muốn đi qua dòng sông, để thoát khỏi bờ 
nguy hiểm và đến bờ bên kia an toàn, người đó sẽ đóng một chiếc bè và cô hết sức để 
qua đến bờ bên kia. 

Khi đã đến bờ bên kia, họ sẽ không đội chiếc bè lên đầu hay vác lên vai - thay 


vào đó, họ sẽ kéo chiêc bẻ lên bờ hoặc cột chiêc bè dưới nước. 


Cũng như vậy, chúng ta từ bỏ sự dính mắc vào những trạng thái tâm thiện và 


bắt thiện. 


Trạng thái thiện thì quan trọng đối với sự phát triển tâm nhưng sự dính mắc vào 


nó chỉ gây thêm trở ngại trên con đường phát triển này. 


Khi chúng ta thanh lọc được tâm, thì những gì còn lại chỉ là sự thật, sự thông 


suốt và những trạng thái thiện 


Nói một cách ngắn gọn, có hai thái cực của tính tấn trong thiền tập —- một, sự 
tinh tắn không có chủ đích hướng đến cái gì, và tâm cũng không phát triển những 
phẩm chất vốn có; và thái cực còn lại, khi hành giả bị dính mắc nghiêm trọng vào một 
phương pháp thiền tập duy nhất và không thể ứng dụng những kỹ năng mới ở bất cứ 
nơi nào khác. 

Khi một người đến trung tâm thiền hay thiền viện để tham dự một khoá thiền, 
họ thường mang theo rất nhiều suy tư, tình trạng mất ngủ và sự căng thắng đã tích tụ 


trong cuộc sông thường nhật của họ. Hãy nghĩ về thiền tập như một quá trình thải độc. 


35 


Khi bạn uống thuốc để thải độc cho cơ thể, bạn đã xác định ngay từ đầu là bạn 
sẽ phải vào toilet và ngồi trong đó một lúc. 


Cảm giác muôn ổi vệ sinh xuât hiện trong tâm khi những chât cân được đảo 


thải đên đoạn cuôi cùng của ruột già. 


Và khi đó, bạn sẽ cảm nhận được chúng khi chúng được đảo thải ra khỏi cơ thể. 


Và khi được đào thải hết, bạn sẽ cảm thấy được thanh lọc và nhẹ nhõm. 

Cũng giống vậy, khi bắt đầu một khoá thiền, sẽ có những phiền não nhất định 
cứ đến rồi từ từ rời đi- nêu bạn để chúng đi. 

Quán sát phiền não một cách không dính mắc là yếu tố then chốt của hành 
thiền. 

Bất cứ khi nào chúng xuất hiện trong tâm, hãy để chúng đi mà đừng bám víu. 

Rồi chúng sẽ lắng dịu.* 

Đức Phật có giảng thêm về nghĩa của Chánh Tinh Tắn theo giới hạnh - là nỗ lực 
ngăn chặn những tâm bất thiện chưa phát sinh, vượt qua những tâm bất thiện đã phát 
sinh, phát triển những tâm thiện chưa phát sinh, và khơi dậy năng lượng, phát huy trí 
óc, cố găng duy trì những tâm thiện đã phát sinh. 

Đây là một loại“suy nghĩ chiến lược” 

Trong thiền tập, điều này là cần thiết, bởi vì tâm thiện và bắt thiện luôn luôn 
sinh lên và diệt đi. 

Có lẽ bạn đã hình dung được một vị hành giả lúc hành thiền sẽ không ưa thích 
những tham ái và sân hận mà thay vào đó họ cô tránh xa chúng và chú tâm phát triển 
tỉnh thương. sự buông xả 

Khi môi trường bình yên, hòa hợp, và phương pháp thực tập được hiểu một 
cách rõ ràng, khi đó chúng ta có thê nói đến tinh tấn, vĩrijya. Tĩnh tấn là căn bản của 


nỗ lực. 


36 


Không có tinh tân, sẽ không có sự nỗ lực. Bây giờ tôi sẽ giải thích cách đề tạo 


ra, duy trì, và g1a tăng năng lượnglượng.# 


KKhi hành thiên, chúng ta quán sát những phiên não, sân hận, áp lực, nuôi tiệc, 
và thât bại, xuât hiện nơi tâm và khi chúng sinh khởi, chúng ta đê chúng đi - một cách 


không cưỡng ép, không kỳ vọng, cũng không sân hận. 


Nêu ta quán sát cách chúng đên và đê chúng đi một cách tự nhiên, tâm sẽ tự 


động cân băng, và ta có thê thiên tập sâu hơn nữa. 


Tuy nhiên bạn không để chúng đi mà cố bám víu lẫy chúng mỗi khi nhận biết 


chúng đang sinh khởi. Điều đó thật không mấy dễ chịu 


Nêu nói đên năng lượng và sự mệt mỏi thì áp lực và tình trạng mât ngủ đã tích 
tụ trong cuộc sông thường nhật của bạn sẽ trở nên càng rõ ràng vào lúc bắt đầu khoá 


thiên, và chúng cân được giải toả. 
Hãy đê chúng đi. 


Nêu bạn nghĩ “không, mình không nên mệt mỏi,” “không, mình không nên ngủ 
gật,” áp lực và sự mỏi mệt hiên nhiên sẽ thành vân đê rắc rôi - bởi vì chúng muôn đi 


còn bạn lại không để chúng đi. 


Nó cũng như khi bạn tham gia một liệu trình thải độc, lúc các chất cặn bã đã đi 
đến trực tràng, bạn lại nghĩ là “không, không, mình không muốn đi vệ sinh, mình 
muốn giữ những chất thải này.” 

Cũng giống như vậy, khi bạn thiền tập. sự mỏi mệt, những khó khăn, những áp 
lực sẽ xuất hiện trong tâm, và bạn sẽ buộc phải thấy chúng, trải nghiệm chúng, và rồi 
để chúng đi. 

Nếu bạn muốn thanh lọc tâm, thì bạn cần cho phép chúng xuất hiện và biến 


mât. 


3/7 


Khi đó, nêu bạn cho phép chúng biên mật, nêu bạn cho phép chúng đi, chúng sẽ 
giảm dân và sẽ không xuât hiện lại nữa - hoặc kê cả có xuât hiện lại, chúng sẽ xuât 
hiện ở mức độ vi tê hơn. 

Và lại một lân nữa - khi chúng xuât hiện một cách vi tê, hãy cứ đê chúng xuât 
hiện một cách vi tê, và rôi đê chúng đi. 

Những phiên não chắc chăn phát sinh cân cơ hội đê được biên mật. 


Và rôi có những phiên não mà chúng ta có thê ngăn chặn đê không sinh khởi, 


chê ngự và giải thoát khỏi chúng. 
Những phiên não đó gọi là triên cái, „7vwaraa. 


Những triên cái này là thứ cân tập trung đâu tiên khi thực tập - bởi vì ngay khi 
mà sự ảnh hưởng của các triên cái thuyên giảm, bạn mới có thê quán sát thân và tâm, 


bạn có thê định tâm trên bắt kỳ đề mục bạn chọn 


Sự giải thoát hoàn toàn khỏi những triên cái đi cùng với sự chứng ngộ trí tuệ 


tuyệt đối. 


Khi tâm đôi diện với thực tại của thê giới, khi thây sự vô thường và bât toại 
nguyện biêu hiện một cách rõ ràng, tâm sẽ không quen với điêu đó - cảm thây sôc và 


muôn thôi lui. 
Nó muôn bám víu những gì quen thuộc vôn có. 
Bât kê thói quen cũ xâu ra sao, tâm vân muôn bám lây chúng. 


Nêu tâm có thê nói chuyện, nó sẽ nói là “không, tôi ôn với những thói quen của 


Mọi thứ vân luôn như vậy mà, sao phải thay đôi chứ?” 
Khi đó, thiên giả sẽ áp dụng trí tuệ và sự kiên nhân của mình vào thiên tập. 


Sau đó tâm có thê sẽ biêu lô sự mệt mỏi và những áp lực không cân thiệt 


38 


Trong những trường hợp này, ta có thể áp dụng một số liệu pháp cụ thê sau. 


Như tôi đã đê cập lúc nãy, thân và tâm cân một thời gian đê quen dân với sự 


thay đổi giữa cuộc sống hàng ngày và môi trường thiền tập. 


Do đó chúng ta có thê chắc răng đê bắt đầu một khoá thiên miên mật, thiên sinh 
cân ba ngày hoặc hơn đê làm quen và nạp đủ năng lượng đê hành thiên một cách cân 


bằng và đầy sinh lực. 


Nói cách khác, trong ba đến bốn ngày đầu tiên bạn hãy cho phép cơ thể ngủ đủ 


giâc so với nhu câu của bạn. 


Sau đó, nêu bạn vẫn còn cảm thây thiêu ngủ, lúc này bạn có thê nhận diện 


chúng chính là hôn trầm và thuy miên và có cách xử lý thích hợp. 


Có 2 nhóm cách xử lý khi gặp hôn trầm và thuy miên, £hima-middha, điều cản 


trở tâm bạn lúc hành thiền. 


Nhóm đầu tiên là bảy cách được chính Đức Phật hướng dẫn trong Kinh 


Pacalãayamana của Tăng Chỉ Bộ, được biết đến như “Bài kinh Ngủ Gục” 


Trong bài kinh, Đức Phật có chỉ cho đại đức Moggalläna rằng mỗi khi ngài bị 


sự mệt mồi cản trở việc hành thiền, hãy thay đổi đề mục thực tập. 


Lời chỉ dẫn này, tất nhiên là một thử thách cho một số thiền sinh, những người 


chỉ biết một phương pháp hành thiền duy nhất. 


Có một số thiền sinh tin rằng chỉ duy nhất phương pháp họ đang thực hành là 
đúng và không có phương pháp nào khác. 


Trong sự hiệu biệt của thiên nguyên thuỷ của người Miên, có 40 đê mục thiên 


định và 22 đề mục quan sát tâm và thân. 
Từng đề mục một đều đã giúp cho rất nhiều người phát triển tâm của họ. 


Bạn không nhất thiết phải thực hành qua tất cả các đề mục. 


39 


Mục đích là để chúng ta biết rằng có rất nhiều phương pháp hành thiền và bất 


kỳ phương pháp nảo cũng có thê cần thiết cho con đường của bạn. 


Bạn có thể thử áp dụng lời khuyên thay đổi đề mục chú tâm trong cuộc sống 


thường nhật. 

Ví dụ trời đã khuya rồi, và bạn đang ôn thi hay đang viết bài luận văn. 

Cũng có thê bạn đang đọc sách hay đang phản hồi thư, tin nhắn. 

Khi sự mỏi mệt làm bạn muốn nhắm mắt, bạn có thê đổi sang làm việc khác 
một lúc để xem có giúp bạn lấy lại năng lượng không. 

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy mệt đến mức muốn gục, thì hãy đề nó như vậy 
trong hành thiền, còn trong các công việc khác, nhất là khi lái xe, không có cách giải 
quyết nào tốt hơn việc đi ngủ. 

Chúng ta sẽ nói về việc nghỉ ngơi chỉ tiết hơn sau. 

Cách thứ hai và thứ ba phản ánh phong tục thời Đức Phật. 

Vào thời đó, nêu bạn muốn hành thiền, bạn phải học thuộc lòng lời hướng 
dẫn chính xác đến từng từ và từng chỉ tiết của phương pháp mà bạn thực hành. 

Không may là, thói quen đó đã biến mắt, và vì vậy rất nhiều vị thầy hướng dẫn 
phải lặp đi lặp lại lời hướng dẫn mà họ đã dạy rồi, mà học trò vẫn không nhớ gì hết. 

Một nguồn thông tin đáng tin cậy cho việc này là sách hướng dẫn thiền mang 
tên Thanh Tịnh Đạo, một bản chú giải ghi lại câu chuyện của những bậc Giác Ngô và 
con đường họ thành tựu chứng noô. 

Theo Thanh Tịnh Đạo, phân lý thuyết trong hành thiền là phần đầu tiên cần 
“hấp thụ” 


Từ hấp thụ: ugøanhđfi (học tập), thường được dùng theo nghĩa sự ghi nhớ 
nằm lòng. 


40 


Nhưng cách này không có hiệu quả nếu các thiền sư ngày nay yêu cầu học trò 
của mình thuộc lòng hướng dẫn hành thiên. 

Hầu hết các học trò khi đó sẽ chạy mắt. 

Vì vậy, nếu bạn tham gia một khoá thiền ngày nay, bạn sẽ được nhắc lại hướng 
dẫn hành thiền nhiều lần, với nhiều hình thức khác nhau và càng ngày càng nhiều chỉ 
tiết. 

Trong một số trường hợp, khi bạn không được nghe lại hướng dẫn, bạn có thê 
hiểu sai phương pháp thực tập. 

Ghi nhớ giúp bạn nhận ra những chi tiết vi tế trong lời chỉ dẫn và giúp bạn 
tránh khỏi sự hiểu nhằm. 

Đức Phật khuyên Đại Đức Mogsallana hãy suy ngẫm và phân tích pháp đã 
được nghe và đã được học thuộc lòng từ trước. 

Nếu làm vậy không có kết quả, hãy đọc tụng pháp thành tiếng. 

Bạn có thể nghĩ là hát một bài hát cũng có hiệu quả tương tự. 

Tuy nhiên, lời dạy của Đức Phật sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với một bài hát, 
nếu thiền sinh đó có lòng tin vào chúng. 


Nếu kề cả thay đổi đề mục hành thiền lẫn suy nghĩ và đọc tụng pháp vẫn không 
giúp được bạn, cách tiếp theo là kéo hai tai và xoa tay xoa chân. 


X 


Nếu bạn quyết định thử cách nảy, thì hãy làm thật cần thận, nhẹ nhàng, và 
không quá mạnh bạo. 


Cách phố biên mỗi khi nhắc tới hôn trầm, có lẽ là sử dụng nước. 
Đức Phật bảo hãy đứng dậy, lây nước vỗ vào mắt, và nhìn lên bầu trời đêm 
đây sao. 


Nước lạnh không chỉ có tác dụng bên ngoài mà còn rât hữu ích khi ta dùng đê 
uông. 


41 


Sự mệt mỏi đôi khi có nguyên nhân từ việc uông không đủ nước. 


Với thời tiệt lạnh, uông nước âm có thê là lựa chọn sáng suôt hơn, vì khi chúng 


ta bị lạnh bởi ngôi quá lâu, chúng ta cần làm âm để tỉnh táo. 
Cách tiếp theo sẽ có hiệu quả nếu bạn là một thiền sinh dày kinh nghiệm. 
Lời khuyên là hình dung ánh sáng trong tâm. 


Mặc dù bên ngoài trời có thể đang tối, chúng ta có thể hình dung ánh sáng 


mạnh và chói chiêu thăng vào mắt. 


Việc này sẽ tác động mạnh mẽ đên cường độ của hợp chât hoá học tên 
adenosine và hóc môn melatonin trong cơ thê, có tác động tăng hóc môn cortisol, 


thường sản sinh nhiêu vào buôi sáng, vào lúc mặt trời mọc. 


Nói theo cách khác, thiền sinh sẽ trải nghiệm cảm giác như khi mới thức dậy 


cùng với mặt trời mọc . 
Cuối cùng, Đức Phật khuyên hãy thử thay đổi tư thế hành thiền. 


Nêu đang ngôi, hãy đứng lên và đi trong chánh niệm, với các căn được thu 


thúc. 


Tại các trung tâm thiền, ta có thể thấy rất nhiều con đường thiền hành được 


thiệt kê cho mục đích này. 

Thiên sinh đi thiên hành không chỉ giúp giải quyêt hôn trầm mà còn giúp tăng 
cường định tâm cũng như hiệu biệt trong nhiêu tư thê khác nhau. 

Mặc dù thiên sinh được khuyên nên thử tât cả các cách khi bị hôn trâm, Đức 
Phật cũng nhận thức rõ răng trong một sô trường hợp, không có cách nào hiệu 
nghiệm. 

Vì thê, chúng ta cũng được khuyên răng, nều những cách trên đêu không có 
hiệu nghiệm, ta năm xuông, giữ chánh niệm và tác ý thời gian mà mình muôn 


thức dậy. 


42 


Có thể các bạn đã trải nghiệm việc khi bạn muốn thức dậy vào một giờ nhất 
định, nhưng bạn lại cảm thấy tỉnh táo một vài phút trước khi đồng hồ báo thức reo. 


Điêu đó xảy ra vì tác ý muôn thức dậy của bạn khi bạn đi ngủ, và sự quyêt tâm 


đủ chắc chắn làm cho điều đó được hoàn thành. 
Đó là 7 cách đối trị với cơn buồn ngủ được Đức Phật chỉ dạy. 


Bây giờ hãy xem những cách đối trị với hôn trầm và thuy miên, fhina-middha 


của nhóm thứ haI. 


Có tông cộng sáu cách được đưa ra bởi bản Chú Giải tiếng Pali của Kinh 


Safipafthana, Kinh Niệm Xứ. 


Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác sau một bữa ăn ngon lành, điêu duy nhât bạn 


muôn nghĩ tới là nghỉ ngơi một lúc chưa? 


Sách hướng dẫn thiền Thanh Tịnh Đạo, có lường trước khả năng này sẽ xảy ra 


và khuyên răng sau khi ăn xong thiên sinh nên nghỉ ngơi một lát rôi hãy hành thiên. 


Tuy nhiên, thời gian sẽ được sử dụng hiệu quả hơn nêu sự buôn ngủ không đên 


ngay từ đầu. 

Cách đối trị cho chuyện này đơn giản là giảm lượng thức ăn chúng ta nạp. 

Tất nhiên, loại thức ăn mà chúng ta ăn cũng có tác động đến sự buồn ngủ của 
chúng ta sau khi ăn xong. 

Tránh ăn thịt, giảm các thức ăn nhiều dầu mỡ và đồ chiên, sữa và các chế phẩm 
từ sữa, một số loại trái cây như chuối, chúng ta có thê từ đó giảm bớt nhu cầu nghỉ 
ngơi. 

Hai cách tiếp theo cũng hao hao như trong nhóm đầu tiên. 

Thay đổi tư thế là lời hướng dẫn chung mà Đức Phật chỉ ra, nên đổi từ ngồi 


sang đứng và đi thiền hành. 


43 


Từ được sử dụng bởi bản Chú Giải dường như có nghĩa là bất kỳ một sự thay 


đổi về tư thế nào cũng đáng để thử. 
Có những trường hợp khi thiền sinh cảm thấy mệt khi đi thiền hành. 
Với họ, thiền đứng hoặc thiền ngồi sẽ là giải pháp. 
Định tâm vào hình ảnh của ánh sáng ở trong tâm đã được đề cập tới. Thỉnh 


thoảng khi bạn thiền tập trong phòng hoặc trong thất đóng kín, ánh sáng sẽ không đủ 


mạnh. 
Tôi đã thấy rất nhiều thiền sinh tắt đèn khi hành thiền vào buổi tối. 
Ý tưởng đó không hề được chỉ dẫn bởi Đức Phật cũng như không giúp cho 
thiền sinh tỉnh táo hơn. 
Khi bạn tắt đèn, cơ thê bạn sẽ tự tạo ra những hóc môn báo hiệu việc đi ngủ. 
Khi đó, bạn sẽ đễ dàng rơi vào trạng thái buồn ngủ và đánh mắt chánh niệm. 
Vì vậy, tôi không khuyên các bạn tắt đèn khi hành thiền vào buổi tối. 
Thay vào đó, hãy đề đèn sáng, hoặc thắp l ngọn nến trước mặt các bạn. 


Nếu không khí trong phòng bạn không được thông thoáng, hãy mở cửa số hoặc 
đi ra khỏi phòng cũng như toà nhà và hành thiền ngoài trời. 

Hai cách cuối sẽ không áp dụng được nếu bạn ở một mình. 

Một thiện bạn hữu có thể khích lệ bạn trong việc thực hành, cho bạn lời 
khuyên để khơi dậy năng lượng trong bạn, và truyền cảm hứng cho bạn bằng sự thực 
tập của chính họ. 

Nên, nếu bạn trò chuyện với một thiện bạn hữu về chủ đề thích hợp. điều đó 
có thể làm tăng sự nhiệt tâm trong hành thiền, tâm hỷ được nuôi dưỡng, và tạo dựng 


niềm tin cho những nỗ lực xa hơn nữa. 


44 


Trong bài giảng tiếp theo, tôi muốn nói về “chánh niệm” (sai), điều cốt lõi 
của mọi phương pháp hành thiền trong Phật Giáo Nguyên Thuỷ. 
Chúng ta sẽ nói về việc giữ chánh niệm trên phương diện cơ bản nhất, sự tỉnh giác 


trong mọi tư thế và trong hoạt động hàng ngày. 


45 


Bài giảng 4: 
Chánh niệm trong Bốn Oai Nghi 


Cho tới giờ, chúng ta đã nói về Tứ Diệu Đế trừ hai chi phần cuối của 
Bát Chánh Đạo - chánh niệm và chánh định. 

Trong bài này và 21 bài còn lại, chúng ta sẽ nói về chúng. 

Khi Đức Phật hướng dẫn thiền tập, Ngài đã đưa ra chỉ dẫn theo trình tự. 

Hãy cùng xem qua. 


Trong Kinh Gapakamoggallãna thuộc Kinh Trung Bộ chúng ta học về tuần tự 
pháp mà Đức Phật hướng dẫn khi có người đến gặp Ngài và ngỏ ý xuất gia làm một tỳ 
khưu. 

Đầu tiên, Đức Phật chỉ cho vị sa môn mới cách tiết chế lời nói và hành đông 
nhằm góp phần tạo nên sự hòa hợp tăng đoản, và giúp tâm vị ấy an nhiên quán sát từng 
giây phút hiện tại. Chúng ta đã nói sơ lược về giới hạnh trong bài số 2. 

Những hành vi đạo đức nơi thân, khẩu, và ý là yêu cầu thiết yếu để có một cuộc 
sống bình an. 

Tùy vào từng tình huống và ngữ cảnh khác nhau mà Đức Phật đưa ra những 
nhóm giới luật khác nhau sao cho phù hợp với khả năng và nguyện vọng của từng thiền 
giả. 

Nhóm căn bản nhất gồm năm giới- tránh xa sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, và sử dụng các chất say và các chất gây nghiện. 

Mỗi tháng bốn ngày được đề xuất để gia tăng nỗ lực trong sự kiềm thúc bản 
thân. 

Thời gian đó được sử dụng đề tập giữ tám giới; khác với nhóm năm giới là tránh 


xa việc hành dâm, không ăn phi thời ( sau 12 giờ trưa), không ca hát nghe nhạc và các 


46 


chương trình giải trí, không đeo vòng hoa trang sức làm đẹp, và không nằm ngồi 


giường ghế cao sang. 


Tám giới này vô cùng hữu ích cho một cư sĩ đang tham gia khóa thiền vì chúng 


giúp tâm bình an và dạy ta buông xả qua lỗi sống khiêm cung và biết đủ. 


Tuy vậy, các vị Tỳ kheo được xem là người hoăng dương giáo pháp của Đức 
Phật, là nguồn cảm hứng cho xã hội tốt đẹp hơn và là người dành cả cuộc đời cho việc 
thành tựu tâm thanh tịnh tối thượng. Vì trách nhiệm đó mà các vị tỳ kheo phải giữ 227 


giới nói tóm gọn, và 90 tỉ giới nêu tính một cách chi tiết. 


khi thiện nam tử xuât gia làm sa môn, người đó có nghĩa vụ huân luyện bản thân 


trong những giới luật này, dưới sự hướng dẫn của vị thây và các vị đồng môn. 


Giới luật giúp cho vị sa môn hướng đên cuộc sông bình yên và hòa hợp trong cả 


tăng đoàn cũng như trong hội chúng cư sỹ; nhưng có lẽ quan trọng hơn hết, nó có tác 
đông tuyệt vời đên chánh niệm của môi vị sa môn- sự có mặt của tâm tại đây và ngay 


^ 


bây giờ.. 


Đề dễ đàng theo kịp sự thực tập, Đức Phật khuyến khích các tân tỳ khưu thu 


thúc các căn. 


Băng cách nhìn xuông, tránh ngó nghiêng đây đó. tỳ khưu có thê quán sát thân 
và tâm với ít sự phiên nhiêu. 


Trí tuệ và năng lực tĩnh thân mà vị ây đạt được nhờ sự kiêm thúc này sẽ có ích 


cho vị ây mỗi khi đôi mặt với những phiên muộn thê gian. 

Không chỉ mắt, mà còn tai, mũi, lưỡi, thân, ý đêu nên được thu thúc vì lợi ích 
của thanh lọc tâm và tăng trưởng trí tuệ. 

Sự thực tập thu thúc các giác quan (lục căn) hỗ trợ vị tỳ khưu giữ gìn vô số giới 


luật. Thực tế, nếu không thu thúc lục căn thì thật khó tưởng tượng một người có thể 


tuân thủ các giới luật nghiêm ngặt của đời tu. 


47 


Hơn nữa, thu thúc giúp vị tỳ khưu không bị cạn kiệt năng lượng do sự chú tâm 


không cân thiệt và căng thăng. 

Khi tỳ khưu đã thu thúc trong giới bôn và các căn, Đức Phật tiệp tục khuyên 
khích vị ây việc tiệt chê ăn uông và ngủ nghỉ. 

Thực tê, nêu bạn chịu khó thu thúc lục căn và chánh niệm liên tục, bạn sẽ tiêu 


hao rât ít năng lượng và nhu câu ăn và ngủ sẽ được tiệt giảm. 


Ở đây không có ý muốn nào ép buộc thiền sinh phải chống lại nhu cầu tự nhiên 
của họ. 

Một cách thức an toàn và đáng khuyến khích hơn là tạo điều kiện tự nhiên giúp 
cơ thê có nhu cầu ít năng lượng, bằng cách tiết chế thích hợp và duy trì chánh niệm 
liên tục. 

Mặc dù kinh điển ghi lại Đức Phật chỉ hướng dẫn sự thực tập thu thúc các căn 
cho những vị tăng, nhưng theo truyền thống việc thiền sinh trong các khóa tu thực tập 
theo các lời khuyên này đã được chấp thuận. 

Với người chưa xuất gia, dĩ nhiên không thê theo nhiều giới luật như tu sĩ, chăng 


hạn những thứ liên quan đến y áo hoặc những vấn đề trong tăng chúng. 


Tuy nhiên, cư sĩ tại gia có thể thực tập bát quan trai giới (8 giới) và thu thúc lục 


Mặc dù S8 giới này giúp giữ chánh niệm liên tục không hiệu quả băng chín mươi 
tỷ giới trong tăng đoàn, nó vẫn hữu ích cho một người có ý thức phát triển sự có mặt 
của tâm và đạt đên mức tiệt chê đáng kê nhu câu ăn và ngủ. 

Sự suy giảm ham muôn ăn ngủ sẽ giúp thiên sinh giảm tham muôn và chôi bỏ 
vi tê. Với thời gian dư ra (do giảm thời gian ăn ngủ) đông nghĩa với cơ hội tiêp tục 


hành thiền sẽ tăng lên. 


48 


Sau khi hướng dẫn giữ giới, thu thúc các giác quan, và ăn ngủ tiết độ, Đức Phật 
bắt đầu hướng dẫn chánh niệm trên thân. 

Trước tiên, Đức Phật hướng dẫn chánh niệm trong các tư thế và các hoạt động 
hằng ngày. 

Tiếp theo Đức Phật giải thích phương pháp định tâm trên một đề mục, sau đó 


kết thúc với hướng dẫn làm thế nào để chánh niệm trên tâm. 
Tất nhiên đây là một công đoạn ngắn gọn. 
Sự tiến bộ trên con đường thanh lọc tâm phức tạp hơn rất nhiều. 
Trong khóa học này, chúng ta sẽ nói về 40 mươi đề mục của định, được gọi là 


thiền chỉ. Và hai mươi hai kỹ thuật quan sát thân và tâm, được gọi là thiền quán hay 
thiền vipassanã. 

Tôi đã ưu tiên sự tiếp nối của khóa học và mức độ tiễn bộ trong học những 
phương pháp khác nhau hơn những thứ tự thực hành được liệt kê trong kinh điển Phật 
giáo 

Mặc dù “chánh niệm trong các oai nghỉ (tư thế)” không phải là phần đầu của 
thiền vipassanã trong bài kinh nổi tiếng Tứ Niệm Xứ, nhưng trong bài kinh 
Ganakamoøgøallãna, Đức Phật đã nói về sự thực tập này trước tiên rồi đi đến phần 
hướng dẫn đệ tử Ngài cách hành thiên. 

Bồn tư thế (tứ oai nghỉ) là đi, đứng, ngồi, nằm. 

Mặc dù bạn có thể cho rằng có nhiều tư thế khác nhau trong các hoàn cảnh khác 
nhau, chỉ có 4 tư thế này được đề xuất cho thiền tập. 

Bắt cứ tư thế nào khác nên được hiểu là tạm thời, và do đó không phù hợp cho 
giai đoạn hành thiền dải hạn. 


Thực tập quan sát tứ oai nghi dẫn đến sự hiểu biết về sự vô thường của thân. 


49 


Các đặc điêm của tứ oaI nghi được hiệu trong khuôn khô của cơ thê. 


Quan sát tâm xuyên suôt tiên trình của tứ oai nghi là một cách thực tập hoàn 


toàn khác, chúng ta sẽ nói về điều này trong bài giảng 19 và 20. 

Khi Đức Phật giảng chánh niệm tứ oai nghi, Ngài kết luận răng trong khi thực 
tập. hành giả “quan sát thân trong thân”. 

Thực tế, sự hiểu biết các đặc tính của thân là cốt lõi cho sự hiểu biết về bản chất 
tự nhiên của chúng ta - bởi vì thân là tương quan vật lý của tâm trí. Và sự dính mắc 
vào nó là nguyên nhân của rất nhiều đau khổ trong tâm. 

Đức Phật cũng nói rằng ta không chỉ chánh niệm trên thân ta mà cũng cần suy 
xét rằng “bên ngoài”, tức là trong cơ thể của người khác, bản chất tự nhiên cũng giống 
như vậy . 

Trong mỗi tư thế, thiền sinh quan sát tư thế đó tác động thế nào lên các đặc tính 
của thân. 

Kéo dài thời gian đi, đứng, nằm, ngồi thường gây biến dạng cho da, thậm chỉ là 
ảnh hưởng tới cơ. 


Bạn hãy ý thức về điều này và thay đôi tư thế khi cần thiết để tránh các vấn đề 


như trên. 


Khi bạn làm như vậy bạn sẽ nhận thức được nhu cầu thay đổi tư thế và 


vì vậy cũng nhận ra sự không hài lòng vê chúng 
Không có tư thê nào là an toàn cho thân này. 


Việc duy trì một tư thế trong thời gian dài, cho dù là tư thế nào thì cuối cùng 


không còn mang lại lợi lạc nữa. 


uyêt định thay đôi tư thê từ nøôi sanø đứng. từ đứng sanø nøôi, tỪừ nøôI san 


năm hoặc nhiêu cách khác nữa nên được thực hiện, vì tư thê ban đâu không còn thoải 


50 


mái nguyên nhân do thân hoặc do ý niệm khởi lên trong tâm răng tư thê cũ không còn 
như mong đợi nữa. 


Thiền sinh dần dần sẽ hiểu răng sự vô thường, bất toại nguyện, và sự bất lực với 
thân thê nàyMặc dù Đức Phật đề xuất cả 4 tư thế này cho một số kỹ thuật thiền nhất 
định như thiền Tâm Từ, nhưng kinh điển Phật Giáo chỉ đề cập chỉ tiết về tư thế ngồi 
và đi. Có lẽ bởi vì đứng không phải là tư thế thoải mái trong thời gian dài, còn năm lại 
rất dễ đi vào giấc ngủ. 

Thiền hành và thiền tọa có thể thực tập trong thời gian dài, do vậy nó đem đến 
nhiều sự bình yên cho tâm đề giúp ta quán sát tâm và thân ở các cấp độ vi tế hơn. Cho 


dù bạn chọn tư thế nào, thì đó nên là tư thế thoải mái và tốt cho sức khỏe. 
Mặc dù điều này khá rõ ràng, nhưng những thiền sinh miên mật thường xem nhẹ 
nó. 


Sức khỏe là điêu vô vùng quan trọng trong cuộc đua đường dài, vì trong hâu hêt 
mọi hoàn cảnh nó giúp duy trì sự tự do trong thiên định dù ở bât cứ tư thê nào. 


Khi đó. sự thoải mái là việc hài lòng với một tư thế hành thiền duy nhất trong 


một khoảng thời gian nhất định. 

Mặc dù một số thiền sinh đã đạt được trí tuệ sâu sắc nhờ vào những cơn đau sinh 
khởi tự nhiên. Nhưng Kinh điển Phật giáo không ủng hộ quan điểm xem việc vượt qua 
cơn đau là một sự thực tập chính. 

Thay vào đó, Đức Phật đã nhắc đến hỷ và lạc, hai trong số "Bảy yếu tổ giác ngộ” 
(Thát giác chỉ), là điều cần thiết trong quá trình quán sát thực tại. * 

Tuy là có vô số cách ngồi, tôi khuyên bạn chỉ nên chọn một cách để hành thiên. 

Với chỉ một tư thế (ngồi) khi hành thiền, tâm sẽ biết được rằng đây là thời điểm 


để an tịnh. 


Si 


Việc làm này dân dân sẽ trở thành một tín hiệu cho tâm răng từ đó nó sẽ không 


bị nhiêu loạn. 


Đây là một quá trình tâm lý được biệt đên rộng rãi, được gọi là "điêu kiện cô 


điển", được phát hiện đầu tiên bởi Ivan Pavlov vào đầu thế kỷ 19. 


Bạn có thê sử dụng quy trình tự nhiên này để trở lại các trạng thái thiền định mà 


bạn đã đạt được trước đó một cách nhuần nhuyễn hơn. 
Lựa chọn một tư thế hành thiền duy nhất để bạn dành riêng cho thiền tập. 


Nói cách khác, đừng chọn kiêu ngôi giông thợ may hoặc cách ngôi thông thường 


khác. nêu bạn muôn ngôi như vậy hãy áp dụng ngoài thời thiên. 


Sau một thời gian, tâm của bạn sẽ học được rằng bất cứ khi nảo bạn chọn tư thế 
thiền đó, tâm sẽ sắp xếp thời gian và không gian cho sự thanh lọc, quán sát thực tại và 
phát triển trí tuệ. 

Các trạng thái sâu hơn của ý thức, như a/pha, thefa, thậm chí delra sẽ đạt được 
nhanh và dễ dàng. 

Bạn có thể vận dụng kiến thức này hơn thế nữa bằng một lời nhắc nhở tâm, khởi 
lên trước lúc bắt đầu hành thiên, ví dụ "kế từ bây giờ trong vòng sáu mươi phút, tôi sẽ 
quán sát thân mà không có bất kỳ sự dịch chuyển nào.Lúc kết thúc ngôi thiền bạn có 
thể tự nhầm trong đầu một câu khác: “Mặc dù tôi đã hoàn thành thời thiền tọa, tôi sẽ 
tiếp tục giữ chánh niệm và lan tỏa tâm từ.” 

Những câu nói đó sẽ đánh dấu thời điểm bắt đầu và kết thúc trạng thái thiền, và 


sẽ khiến tâm bạn vào trạng thái thiền nhanh hơn. 
Bây giờ tôi sẽ đề xuất cho bạn § tư thế ngồi thiền trên sàn nhà. 


Khi Đức Phật nói về tư thế ngồi thiền, Ngài đề cập đến tư thế ngồi bắt chéo chân. 


52 


Cách mà hai chân được cho là bắt chéo rõ ràng bắt nguôn từ câu chuyện của 


Sona Kolivisa, người được khuyên nên ngôi khoanh chân. đê nhà vua có thê nhìn thây 
lông mọc ra từ lòng bàn chân của chàng. 


Tư thế ngồi chéo chân mà chúng ta có thê thấy cả 2 gót chân, được gọi là tư thế 


hoa sen. 


Trong đó, thiên sinh giữ một chân của họ trên đùi của chân kia, và kéo sát vào 
bụng. Chân còn lại cũng tương tự: đặt bàn chân còn lại lên đùi của chân đâu tiên. 


Tư thế hoa sen (kiết già) là tư thế được biết đến nhiều nhất, nhưng không phải 
là tư thế được thực tập nhiều nhất. 

Nếu bạn quyết định rèn luyện tư thế này, hãy nhớ đề ý đến sức khỏe của thân và 
tránh cực đoan. 

Đã có trường hợp một vị sư không chấp nhận thực trạng của cơ thể, cưỡng ép 
ngồi kiết già liên tục trong 3 tiếng, và phớt lờ những tín hiệu cơ thê muốn thay đổi tư 
thế. 

Sau đó ông ấy được chuyên đến bệnh viện và do cơ bắp bị biến dạng, ông ấy 
không thê ngồi trong tư thế đó nữa. * 

Mặc dù sự dính mắc vào cơ thể không được khuyến khích, nhưng sự lưu tâm và 


sáng suôt trong việc chăm sóc cơ thê được Đức Phật lặp lại nhiêu lân, ngay cả với các 


đệ tử nhiệt tâm nhất của Ngài. 


Đề thế ngồi hoa sen được thoải mái, Đức Phật - cũng như các đệ tử - đã gom cỏ 


trong rừng đê xêp thành tọa cụ. 
Có lẽ ngày nay bạn không còn cơ hội gom cỏ đê toạ thiên nữa. 


Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một cái gối ngồi thiền (tọa cụ). 


Tọa cụ hâu như luôn có sẵn trong các trung tâm thiên. 


53 


Khi ở nhà, nêu bạn không săn sàng đê mua ở cửa hàng, bạn có thê tận dụng gôi 


hoặc chăn đê làm toa cu. 


Nêu bạn đã tự làm một cái tọa cụ, hãy cân thận kẻo bị dính mặc với nó. 


Rất có thể khi cái gối không còn sử dụng được nữa hay bị mắt đi, bạn cũng bỏ 


luôn chuyện ngôi thiên. 


Nếu bạn có thê hài lòng với vài cách ngồi dễ dàng hơn (tôi sẽ hướng dẫn sau 
đây) và và không cần một cái gối, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những hý lạc từ việc tự 
do ngồi thiền ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Với những ai không đủ điều điều kiện 
để ngồi hoặc luyện tập để ngồi kiết già, có nhiều tư thế ngồi thay thế. 


Thiền tập không bị phụ thuộc vào cách bạn ngồi, mà ở cách bạn quán sát thân và tâm. 


Do đó, đừng lo lắng nếu bạn không thể ngôi kiết giả. Thậm chí nếu bạn ngồi 


thiên trên ghê cũng hoàn toàn ôn. 


Nêu bạn vân muôn ngôi kiệt già nhưng lại không muôn quá đau đớn, ở đây có 
một cách ngôi nhẹ nhàng hơn. Đó là cả hai bàn chân được đặt giữa đùi và bặp chân. 


Hoặc là bạn có thể thử ngồi tư thế bán già. 


~ 


Ban có thê giữ một bàn chân trên đùi đôi diện và kéo sát vào thân, giữ 


bàn chân còn lại dưới đùi của chân đâu tiên. 


Nếu tư thế này phù hợp với bạn, hãy nhớ rằng sau một lúc lưng có bạn có thê 


ngả trước hoặc ngã sau.Điều này chỉ tạm thời thôi, đừng lo lắng. 


Sau một thời gian, các cơ ở lưng sẽ được luyện sao cho hông có thê nghiêng vê 


phía trước một chút và duy trì trạng thái đó. 


Một khi điều này xảy ra, xu hướng ngả nghiêng hay co thắt cơ bụng để duy trì 


tư thế sẽ biễn mắt. 
Tôi đã ngòi thiền với tư thế này hơn 10 năm. 


Nêu bạn sử dụng tọa cụ. tư thê này sẽ còn thoải mái hơn nữa. 


54 


Tuy nhiên bản thân tôi thì không sử dụng tọa cụ và tôi vẫn ngôi bình thường. 


Nhiều thiền sinh thực hành ở dạng nhẹ hơn của tư thế bán già, trong đó họ chỉ 


giữ bàn chân giữa đùi và bắp chân chứ không phải trên đùi. 


Tư thế này vẫn ổn khi không sử dụng tọa cụ. 


Một tư thế thay thế hiếm được biết đến hơn được gọi là tư thế búp sen. 


Tư thế này có lẽ được lẫy cảm hứng từ dáng mặt bò trong tư thế yoga. 


Kéo cô chân của I bên vê phía mông của chân bên kia, phía trên căng chân. 


Rôi kéo cô chân của chân bên dưới về phía mông của chân đâu tiên, rôi điêu 


chỉnh đâu gôi này ở trên đâu gôi kia 


Một tư thê ngôi bắt chéo chân khác được gọi là “ngôi kiêu Miên”. Đặc trưng của 


tư thê này là giữ cả hai chân trên nên, bắp chân này gác lên băp chân kia. 


họ 


tiền, 


Mục đích là đê giữ hai đâu gôi trên nên. 
Người Miên thường ngôi thiên với tư thê này mà không cân øôi ngôi thiên. 


Tuy nhiên, cũng có nhiêu người ngôi thiên với một cái đệm lót dưới mông của 


Bạn cũng có thê đê một cái gôi dưới đâu gôi phía trên. 


Tư thế cánh diều là một tư thế thiền hiếm thấy. 


Trong đó, một chân gập lại, và bắp chân được đặt theo chiều ngang trước mặt 


Chân còn lại cũng gập lại và đê cạnh bạn. đâu gôi đê sát bàn chân của chân đâu 


Đê giữ lưng thăng, bạn sẽ cân một cái gôi phía dưới phân mông của cái chân đê 


trước mặt bạn. 


55 


Một số người Tây phương cũng hành thiền trong những tư thế thoải mái khác, 
bạn có thê chọn cho mình một tư thế thích hợp nếu không có tư thế nào ở trên phù hợp 
với bạn. 


À TÍ 


Một cách ngôi khác được gọi là "se1za", bạn sẽ ngôi trên một cái đệm lớn hoặc 


Lệ 
Ẫ* 


một đống ĐÔI, để hai chân sát 2 bên, 2 căng chân chạm nền sàn. 
Bạn có thê đề một chiếc khăn mềm dưới chân đề tránh đau ở những vùng đó. 
Có một dạng khác của se1za - ngồi trên ghế đầu. 
Nó thích hợp hơn là ngồi trên gói. bởi vì khi bạn đổi chỗ ngồi , việc mang theo 
một chiếc ghế đầu sẽ đễ dàng hơn một đồng gồi. 


Ghê đầu cũng thường có săn trong các trung tâm thiên, hoặc nêu thích bạn cũng 
có thê tự trang bị cho mình một cái. 


Đó là một tâm ván ngăn với hai bàn vuông nhỏ găn vào tâm ván làm chân. 


Các thiên sinh luôn 2 căng chân phía dưới chô ngôi và ngôi lên ghê. 
Hai chân của họ đặt cạnh nhau. căng chân chạm đât. 


Lân nữa. ban có thê đặt một chiêc khăn mêm dưới bàn chân. 


Cho đến nay, chúng ta đã bàn qua tắm cách khác nhau đề toa thiên. 


Ngoại trừ tư thế búp sen vả cánh diều, sáu tư thế còn lại là những tư thế phổ biến 


nhât và được sử dụng trong các thiên viện. 


Bạn có thê nghĩ ra cách khác để ngồi. Nhưng trước khi bạn sử dụng tư thế đó, 


hãy hỏi thầy của bạn xem tư thế đó có phù hợp với môi trường thiền tập của bạn không. 


Một sô tư thê, như ôm hai chân được xêp lại hoặc duỗi thăng chân trên sàn thì 
không phù hợp. Vì các tư thê đó không giữ lưng thăng hoặc chúng không được đánh 
giá cao bởi một sô công đông người châu A. 


Sau cùng, bạn có thê ngôi trên ghê. 


56 


Ngay cả khi bạn quen thuộc với tư thế kiết già , nếu trong suốt một khóa thiền 


miên mật bạn có thê bị đau đớn quá mức thì hãy tìm cho mình một kiểu ngồi khác. 
Ngồi trên ghế chắng bao giờ thiệt thòi nếu bạn biết cách. 


Đâu tiên, giữ cho đùi và bắp chân của bạn ở góc chín mươi độ và đặt lòng bàn 


chân đều trên sản nhà. 
Ngồi thăng và không nghiêng người hoặc dựa lưng vào ghế. 


Nêu ghê quá thâp. hãy đặt một cái gôi dưới mông của bạn. 


Nếu cao quá, hãy lót một chiếc gối hoặc ghế đầu dưới bàn chân 
Điều thiền sinh thường làm khi bị đau do ngồi lâu là đối tư thế ngồi. 


Bạn nhât định sẽ cảm thây đau, nhưng hãy ở lại với nó một lúc đê cảm nhận liệu 
đó là sự khó chịu ở thân hay do tâm bât mãn.Sự tức giận với cơn đau chỉ làm nó tăng 


lên, ngay cả khi tình trạng cơ thể không hề thay đổi. 


Khi bạn cảm thấy cơn đau lên đến đỉnh điểm mà nếu không thay đổi sẽ làm gia 


tăng sự nguy hiểm, hãy thay đổi tư thế ngồi. 


Tôi chân thành khuyên bạn rằng bạn hãy có một ứz thể ngôi thiên phụ được sử 


dụng đê làm dịu cơn đau. 
Một ví dụ là "ngôi bên”, ngôi trên sàn, đâu gôi gập lại và chân xêp vê một bên. 
Tư thê bạn hay ngôi được gọi là “tư thê chính”, và tư thê làm dịu bớt cơn đau là 


“tư thế phụ”. 
Bạn có thê cho rằng tư thế phụ chỉ để lắng dịu cơn đau. 
Khi bạn chắc chắn mọi cơn đau đã biến mắt, hãy quay lại với tư thế chính. 


Với cách này bạn sẽ luyện tập với tư thế chính và tránh khỏi sự bối rối khi không 


ngừng tìm kiếm một tư thế hoàn hảo. 


57 


Quyết định ngồi thiền với tối đa hai tư thế sẽ giữ gìn sự bình an cho bạn. 

Khi bạn tìm cách để chăm sóc đôi chân một cách tốt nhất, bạn cũng phải để ý 
tới cái lưng của mình. 

Lưng phải được giữ thắng. 

Nói thì đễ, nhưng làm theo thì không dễ. 

Hãy luôn luôn sẵn sàng để điều chỉnh lưng cho phù hợp với yêu cầu của cơ thể, 
đặc biệt trong suốt thời gian bạn hành thiền. 

Nếu thấy không thoải mái hãy tự điều chỉnh thân về phía sau hay phía trước để 
cảm thấy ồn hơn. 


Ban có thê thực nghiệm cách đó với ngực và bụng một cách riêng biệt 


Đừng quên đôi vai nhé. 


Có thê bạn sẽ cần hạ vai thấp một tí hoặc nâng lên một tí. 
Hãy thử từng chút từng chút một và xem xem cách nào có tác dụng. 
Bạn cũng có thê đưa tay lên cao hết mức có thê. 


Sau đó bạn hãy giữ thân ở tư thế nó thấy lợi lạc và đưa tay xuống một cách chậm 


Nếu việc giơ tay lên xuống có ích, hãy nhớ răng nó chỉ giúp bạn tìm tư thế đúng 
của lưng mà thôi. 

Sau vài ngày hoặc vài tuần hành thiền, khi bạn học được cách thực hành hiệu 
quả, bạn sẽ đạt được trạng thái không cần giơ tay lên xuống và không cần điều chỉnh 
lưng một cách hoàn hảo. Giơ tay lên xuống nên được dừng lại ngay khi nó không còn 


cân thiêt nữa. 


Một vài thiên sinh trải nghiệm việc thân của họ lắc về phía trước và phía sau khi 


tọa thiền.Nếu nó xảy ra với bạn, đừng cố dừng chúng lại ngay lập tức. 


58 


Hãy chú ý đến sự suy giảm của sự rung lắc theo góc độ và tốc độ Khi nó đang giảm, 
hãy xem liệu bạn có thể giảm thêm chút nữa sự rung lắc này cho đến khi nó lắng xuống 
không. 

Nếu nó lại xảy ra, hãy kiên nhẫn và giảm nó dần dần như cách mà tôi vừa giải thích. 

Vài thiền sinh cần thậm chí từ ba đến năm ngày đề làm được điều đó. 

Tay nên đặt ở đâu? Thực sự không thê biết liệu những bức tượng Phật truyền thông 
có khắc họa trung thực với hình tượng Đức Phật lịch sử hay không, tuy nhiên, trong hàng 
thiên niên kỷ qua, những vị trí đặt tay đó đã truyền cảm hứng cho các thiên sư, nhiều 
người sau đó đã đạt được tuệ giác sâu sắc và thanh lọc tâm trí của họ khỏi mọi phiền não. 

Ngày nay, hầu hết các thiên sinh giữ tay chính xác theo cách đó - bàn tay này 
đặt lên bàn tay kia, đôi khi hai ngón tay cái tiếp xúc nhau. 

Ít nhất một người nói với tôi rằng bằng cách này, năng lượng tích lũy được bảo 
toàn và không bị thoát ra ngoài. 

Nhưng một người khác, sinh sống bằng nghề massage, lại không đồng ý như 


^ 


vậy. 


Cô ấy cảm thấy thoải mái hơn khi đặt hai tay trên hai đầu gối của mình. 
Hoạt động với năng lượng không đòi hỏi phải có sự thực tập giới hạnh ở một trình độ 
cao hay sự phát triển định và tuệ, do đó nó không tồn tại trong Phật giáo Nguyên 
thủy.Cho dù bạn đặt hai tay trong lòng hay trên đầu gối thì đó là quyết định cá nhân 
của bạn và tôi khuyến khích bạn tự chọn cho mình một cách phù hợp. 

Một số vị thiền sinh giữ cho cô thắng. 

Tuy nhiên, đó là điều nguy hiểm. 

Các đĩa cô đệm ở cô của bạn có thể gặp rắc rỗi, và bạn sẽ phải vào bệnh viện, 
nhận một cái nẹp quanh cô. 


Ban không phải là người đâu tiên gặp vân đê này đâu. 


59 


Do đó, đừng cố gắng giữ thắng cổ. 

Cúi đầu xuống, giữ cằm gân với cổ. 

Đừng đề cằm chạm cô, chỉ để cằm hướng vào cô thôi. 

Bạn có thê nhắm mắt lại như nhiều người thường làm. 

Nhắm mắt hay mở mắt lúc hành thiền đều được đề cập trong Kinh điển Phật 
giáo. 


Một sô thiên sư Miễn Điện, như ngài Shwe Oo Min Sayadaw vĩ đại, khuyên nên 
mở mắt, bởi vì trong các phương pháp thiên như guan sát bản chát của nhấn thức, việc 
thực hành của bạn sẽ trôi chảy hơn. 

Thiên với đôi mắt mở cũng giúp bạn tránh việc ngủ gục và những vọng tưởng 


không mong muôn. 


Đừng mở mắt lớn quá. 


G1ữ cho mắt của bạn mở hé, hoặc chỉ đê một khoảng trông nhỏ giữa 2 mI. 
Hai mắt nhìn về phía sàn ngay trước mặt bạn. 


Khoảng cách có thê từ 10 đến 50cm phía trước của bạn. 


Nêu điêm trên sàn mà bạn vừa chọn không thoải mái, bạn có thê thay đôi hướng 


nhìn qua lại đê tìm góc thoải mái. 


Trong bất cứ trường hợp nảo, đừng nhìn qua trái, qua phải hoặc nhìn lên trên 


Đừng ngó nghiêng đây đó, hãy rèn luyện bản thân băng cách ngôi bât động. 
Nêu bạn có một chiệc đông hô nhỏ. bạn có thê giữ chúng bên cạnh, đê kiêm tra thời 
gian thiên tập của mình. 


Nếu bạn thấy việc giữ cho mắt mở trong khi thiền quá khó khăn, hãy dành ra 


mười lăm phút và thực tập trong khoảng thời gian đó. 


60 


Hoặc là mười hay năm phút mỗi lần. 
Từ từ tăng thời gian thiền tập một khi bạn đã làm được với khoảng thời gian 


ngăn hơn. 


Đối với những người thường nhắm mắt trong khi thiền, đây là một cơ hội tuyệt 
vời để học một kỹ năng mới, có được trải nghiệm mới và tận hưởng thiền tập trong 


một loạt các trường hợp khác nhau. 
Tất nhiên, bạn có thể chớp mắt bao nhiêu tùy thích. 


Bạn cũng có thê nhăm mắt khi cảm thây quá hôn trâm, đê vượt qua hôn trâm, 
thậm chí bạn có thê rơi vào giâc ngủ. 

Thông thường, sự hôn trâm sẽ qua đi trong vòng vài phút — chỉ khi bạn không 
dính mặc vào nó. 

Hãy đê nó đên, hãy đê nó như chính nó, và hãy đê nó đi. 

Nhăm mắt lại khi mặt bị đau, bị chảy nước mặt hoặc khi có côn trùng đên gân. 
Hãy mở mắt ra khi bạn cảm thây tôt hơn. 

Cuôi cùng bạn, có thê thắc mặc là phải làm gì với lưỡi. 

Nên giữ lưỡi năm ở hàm dưới, hay giữ nó ở giữa, hay chạm lưỡi lên phía trước 
(giữa hai hàm), hay uôn lưỡi vào phía trong? Bạn có thê tự trả lời câu hỏi này sau một 
thời gian quen với thiên tập. 

Đôi với tôi, tôi sẽ g1ữ lưỡi của mình ở vị trí giông như khi phát âm mạo từ tiêng 
Anh “the”. Khi đó lưỡi sẽ chạm vào hàm trên, xung quanh bao bọc bởi răng và được 


răng hàm dưới nâng đỡ. Và môi thì khép hờ. 


Bạn có thể nghĩ: "Tại sao tư thế thiền phải được giải thích chỉ tiết như vậy?". Vì 


trong thiền tập. sự an tịnh của tâm rất quan trọng. 


61 


Sự bôi rôi về các tư thê của chân, tay, cô, đầu, mặt hoặc lưỡi có thê gây nhiêu 


loạn cho tâm và cản trở sự phát triên của nó. 


Hãy tự quyêt định tư thê ngôi bạn muôn và giữ vững tư thê đó. 
Tâm trí của bạn sẽ quen với nó trong vài ngày hoặc vải tuân thiên tập và sau đó nó sẽ 


đạt được khoảng không để quán sát các khía cạnh thực tại một cách vi tế. 
Tư thế thiền hành thì phụ thuộc vào giới hạn con đường kinh hành của bạn. 


Thiền hành thường được áp dụng ở một vài địa điểm đặc biệt được thiết kế riêng 
cho nó. Một số người gọi nó là "đi tới đi lui” vì người ta thường đi vài bước kinh hành 
theo một chiều rồi đi ngược lại trên cùng đoạn đường đó. 
Theo một cách hiểu khác, các thiền sinh sẽ đi thiền hành từ đầu này đến đầu kia. 


Có điểm xuất phát và điểm kết thúc rõ ràng. 


Con đường kinh hành không nên quá dài hoặc quá ngắn, có lẽ trong khoảng từ 
mười hai (12) đến ba mươi (30) bước chân.Trước khi bạn thực tập với một con đường 
thiền hành lần đầu tiên, hãy đếm số bước của con đường đó để làm quen dần với nó. 
Khi đến điểm cuối của con đường, bạn nên dừng lại vài giây để có thể cảm nhận giây 
phút thực tại. Bạn có thê tự hỏi bản thân: “Lúc này có chánh niệm không?” Bằng cách 


nảy bạn có thể chú tâm vào thiền mà không bị xao lãng bởi những suy nghĩ hoặc dính 


mặc vào đôi tượng cảm giác 
Hãy giữ lưng thăng, đâu hơi cúi, và hướng tâm nhìn xuông ngay trước mặt 
Khoanh tay trước ngực. hoặc đan tay phía trước hoặc sau lưng. 


ĐI một cách thong thả tự nhiên, không nhanh quá hay chậm quá. 


Đúng vậy, ở Miến có những thiền viện nơi thiền sinh đi kinh hành cực kỳ chậm rãi 
Nhưng cách trên thì chỉ phù hợp với những người mới, để thanh lọc tâm khỏi 
các phiền muộn và căng thắng từ cuộc sống thường nhật. 
Một số người thường nhằm lẫn rằng việc đi chậm sẽ giúp họ quán sát thân và 


tâm một cách chỉ tiết. 


62 


Nhưng đó chỉ là những giả tưởng bởi vì chánh niệm chỉ được sáng tỏ hơn qua 
việc thanh lọc tâm khỏi những phiền não chứ không phải qua việc thay đổi thói quen 
kinh hành. Ngoài ra, thay đổi tốc độ lúc đi thiền hành thì không được nhắc đến trong 
Kinh điển Phật giáo. 

Một số thiền sinh có nhiều lợi lạc từ việc thực hành theo phương pháp này, 
nhưng các thiền sinh khác lại bị ảnh hưởng nặng nè đến chức năng vận động theo cùng 
một phương pháp.Khi bạn đạt được tâm thiền thuần thục , những chuyên động chậm 
không tự nhiên nên được loại bỏ. 

Trong hành thiền*, chúng ta không nên thay đổi thực tại. 

Chúng ta nên quán sát thực tại với hình thức tự nhiên của nó. 

Do đó, tránh những chuyên động chậm không tự nhiên ngay khi bạn đã điềm 
tĩnh. 

Chậm nhưng phải biết giới hạn. 

Một vài thiền sư Miến điện không dạy về những chuyển động chậm không tự 
nhiên đề phòng trường hợp thiền sinh sẽ dính mắc vào một nhịp độ nhất định.Khi bạn 
rời khỏi trung tâm thiền, bạn có thể phải đón xe buýt, vào nhà vệ sinh trước khi quá 
trễ, hoặc vượt nhanh qua các con đường tấp nập. 

Chuyên động chậm không phải là cách thức sống và cũng không đáng để dính 
mắc vào. 

Do vậy, trong suốt khóa thiền, ta hướng đến nhận thức những quá trình tự nhiên 
chứ không hướng tới thay đổi chúng. 

Bạn có thê thực hành bất kế các bài tập thiền nào trong 62 bài được nêu ra trong 


khóa học này lúc bạn thiền hành. 


Nếu đối tượng của bạn là tư thế đi lại, thì bạn nên quán sát đặc tính vật lý của 


chuyên động bàn chân, thực ra là việc nhâc chân lên, hướng về phía trước, hạ chân 


63 


xuông, đặt chân và chạm vào mặt đât trong khi chân kia được nhậâc lên.Bạn có thê quản 
sát sự đi chuyên lúc đặt chân qua một bên khi tránh các vật trên đường. 


Dần dần thâm nhập vào bản chất có điều kiện của kinh hành*. 
Hiểu được cách thức quá trình hoàn toàn phụ thuộc vào các điều kiện đa dạng nơi thân 
và tâm. 

Khi bạn cảm thấy mệt hay hưng phấn, khi bạn đi chậm hay nhanh, vững chãi 
hay bấp bênh, quyết đoán hay do dự, mạnh bạo hay nhẹ nhàng, thoải mái hay bực bội, 


tâm và sự chuyên động sẽ khác biệt một cách rõ ràng. 
Khi bạn đi, quán sát sự vô thường trong tâm và trong chuyên động: và cách thức 
chúng tạo nên huyễn tưởng về việc đi. 


Việc thực tập kinh hành có thê phát triển thành việc quán sát chỉ tiết hơn tại nơi 


mà bạn có thê nhìn thây điêm mạnh và điêm yêu của các yêu tô nhât định. 

Có bôn yêu tô: độ răn chắc, sự găn kêt, chuyên động và nhiệt độ. 

khi bạn nhâc chân lên, đưa chúng về phía trước hoặc di chuyên sang một bên 
bạn có thê thây các yêu tô của sự rắn chắc và sự găn kêt dân yêu hơn, nhưng yêu tô 


chuyên động và nhiệt độ thì trở nên mạnh hơn.Khi bạn hạ chân xuông, đặt chân xuông 


đât và đê lại dâu trên mặt đât, các yêu tô của nhiệt độ và chuyên động ngược lại sẽ yêu 


hơn trong khi độ rắn và độ gắn kết sẽ trở nên mạnh hơn. 
Chúng ta sẽ nói rõ hơn về việc quán sát các yếu tố trên trong bài giảng 11. 
Tại Miến Điện, có rất nhiều thiền sư cũng hành thiền trong tư thế đứng. 
Có lẽ nổi tiếng nhất là tư thế Dogu Sayadaw ở Bang Mon. 
Tư thế thiền đứng rất đáng đề trải nghiệm. 
Giữ cho hai chân thăng. 


Nêu bạn đứng bình thường trụ một chân, bạn sẽ sớm nhận ra răng bạn cân phải 


thay đôi việc đứng lâu từ chân nảy sang chân khác. 


64 


Nêu bạn giữ cho hai chân thăng, khi đứng với sự chú tâm, bạn dân sẽ khám phá 
ra răng sự cân băng trong cơ thê thăng đứng của bạn được tạo ra mà không cân sự cô 


Z 
x 


găng nào cả. 


Giữ cả hai lòng bàn chân bằng phẳng trên mặt đất, dựng thắng lưng, hạ thấp đầu 


và hướng tâm nhìn ngay phía trước mặt. 
Nêu bạn thây đau ở lòng bàn chân. từ từ nhón lên rôi hạ xuông. 
Tư thê cuôi cùng là tư thê nắm. 


Năm thiền thì không được giải thích trong Kinh điển Phật giáo hoặc từ các thiền 
sư Miễn Điện. Đó là vì hành động nằm xuống thường là dành đề ngủ nghỉ. 

Thực tế, trong Kinh điển Phật giáo có khuyên rằng các bậc thiền sư nhiệt huyết 
thường hạn chế nằm hắn xuống và họ cũng ngủ trong tư thế ngồi.Tuy nhiên, nếu bạn 
tin rằng tư thế nằm sẽ giúp ích cho việc hành thiền, thì bạn có thể tự trải nghiệm. 

Hãy chọn tư thế mà bạn có thể năm yên một cách thoải mái trong thời gian dài. 

Nằm ngửa và đặt hai tay trên bụng theo tư thếDấu hiệu Lazarus" hoặc đặt hai 
tay song song hai bên hông. 

Có thê đặt một cái gối dưới đầu và có thể một cái gối nữa dưới đầu gối. 

Lúc này bạn đã biết được bốn tư thế hành thiền phù hợp, bạn có thể bắt tay ngay 
vào bất cứ phương pháp hành thiền nào mà bạn chọn.Khi bạn hành thiền, bạn sẽ phát 
triển dần dần tư thế thiền tọa hoặc các tư thế khác một cách vi tế và làm chúng trở nên 
thoải mái nhất. 

Đôi khi phải mất vài năm bạn mới cảm nhận được tư thế thiền của mình hoàn 
hảo. 

Bắt kế tư thế nào đi nữa, luôn nhớ phải giữ chánh niệm, đảm bảo nó thoải mái 


và tôt cho sức khỏe bạn. 


65 


Trong bài giảng tới, chúng ta sẽ đi sâu hơn về bản chất của các hoạt động cơ thể 


và học cách quán sát chúng để đạt được tuệ giác. 


66 


Bài giảng 05: 


Chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày 


Phần 1 
Trong bài giảng trước, tôi đã trình bày bốn tư thế thích hợp để hành thiền và 
cách ta có thể quán sát những tác động lên thân và thấu hiểu vô thường, bắt toại nguyện 
và sau cùng là sự mắt kiểm soát đối với cái thân thể này. 
Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật chỉ dẫn ta cách quán sát tứ oai nghi và ngay 
sau đó là cách ta quán sát các hoạt động thường nhật như co duỗi tay chân, mang vác 


đô đạc và quân áo, ăn uông, đi vệ sinh và nói năng. 


Tất cả các hoạt động trên và các hoạt động khác đều được quan sắt để thấu hiểu 


bản chất của thân. 


Chúng ta quán sát những sự thay đôi vi tê trong nhiêu hoạt động khác nhau. cả 
bên trong cơ thê như sự co giãn và liên hệ của các cơ, nhịp tim... - và chúng biêu hiện 
ra bên ngoài lên da như thê nào. 


Ta đừng quên nghĩ về những người khác và những chúng sinh khác, hãy liên 


tục quán sát sự thật rằng cơ thể họ cũng có bản chất giống cơ thể ta. 


Trong bài giảng này, tôi sẽ đi sâu hơn vào khía cạnh của chánh niệm và tính 


giác (hiểu biết rõ ràng), là nền tảng đề phát triển trí tuệ khi quán sát thân và tâm. 


Rồi tôi sẽ phân tích chỉ tiết liên quan đến bản chất của thân, trong tứ oai nghỉ 


cũng như cách nó thực hiện những nhiệm vụ thường ngày. 
Chánh niệm có thê được thực tập trên 2 cấp độ. 
Cấp độ đầu tiên là nhận biết được những gì đang diễn ra. 


Ví dụ: 


G7 


Khi đứng ta biết ta đang đứng, khi đi ta biết ta đang đi,....Đó là cấp độ đầu tiên 


trong hai câp độ của chánh niệm. Đó gọi là sự nhận biết. 


Câp độ thứ hai của chánh niệm là sự rõ ràng trong tâm, nơi ta ý thức được 
sự có mặt của nhận biêt. 

Đôi khi ta kinh nghiệm được sự rõ ràng trong tâm sau một giâc ngủ sâu và thức 
giâc sảng khoái. 

Trong thiên tập, sự rõ ràng của tâm được phát triên đên một mức nó có mặt liên 
tục và giúp ích cho sự phát triên trí tuệ. 


Trong khi cấp độ thứ nhất của chánh niệm là sự nhận thức những gì đang diễn 


ra -vượt ra ngoài phạm trù của những vật chât, hiện tượng khác nhau, thì câp độ thứ 
hai của chánh niệm chỉ có một đôi tượng duy nhất - sự có mặt của nhận biệt. 


Nhờ câp độ thứ hai của chánh niệm mà ta có khả năng kiêm soát sự có mặt của 


nhận biết và khơi gợi nó khi nó bị suy yếu hay bị trôi lạc mắt. 

Trong những bài giảng của khóa học này, bất cứ khi nào tôi nhắc đến chánh 
niệm, tức là tôi nhắc đến cả hai cấp độ này. 

Lợi ích của chánh niệm đã được giải thích trong nhiều sách và bài giảng Phật 
Giáo. 

Thực tập chánh niệm được biết đến rộng rãi và được dạy trong tất cả các trường 
phái Phật Giáo lớn, như Phật Giáo Nguyên Thủy, Thiên Tông và 
Kim Cương Thừa. 

Nhận biết từng khoảnh khắc hiện tại có thể được nuôi dưỡng trong môi trường 
tách biệt khỏi sự căng thăng, bằng cách làm lăng dịu các giác quan, kiên trì đưa tâm 
về giây phút hiện tại hết lần này đến lần khác. 

Nếu cấp độ thứ hai của chánh niệm được áp dụng lúc thực tập, phiền não trong 


tâm sẽ dân được thanh lọc, và thiên sinh đạt được trí tuệ mạnh mẽ, điêu mang đên sự 


68 


kiêm soát cảm xúc của một người, mang đên bình an, buông xả và tình thương chân 


thành. 


Có thê bạn nghĩ, “nếu đã có hai cấp độ của chánh niệm, sao lại không thể có 
cấp độ thứ ba hoặc thứ tư?” Theo tôi, thật thiếu thực tế khi giả định răng sự lũy tiễn 


liên tục của chánh niệm là cấp độ thứ ba hay thứ tư. Và điều này có thể được trình bảy 
theo hai cách. 
Đầu tiên, kinh điển Phật Giáo không đề cập đến bất cứ điều gì giống với cấp độ 


thứ ba hoặc thứ tư của chánh niêm. 


Trong các khía cạnh vê Tỉnh Giác. ta tìm thây những sự bô trợ cho câp đô 


chánh niêm thứ hai, và sự thực tập quán sát Thất Giác Chi (Bảy Yếu Tố 


Giác Ngộ) một lần nữa bổ trợ cập độ chánh niệm này Không có cấp độ thứ ba hoặc 


cao hơn được công nhận.. 

Một cách khác nữa giúp bạn nhận ra chỉ có hai cấp độ chánh niệm khả thi đó là 
băng trải nghiệm cá nhân. 

Cấp độ thứ nhất là sự nhận biết, và cấp độ thứ hai là sự rõ ràng của 
tâm trí. 

Bắt kỳ cấp độ thứ ba hoặc cao hơn nào cũng chỉ là những sự tiến bộ của sự 
rõ ràng trong tâm rồi hòa lẫn vào nó. 

Ở trường hợp khác có thể cấp độ chánh niệm thứ ba giả định nào đó đã 
biến thành sự rõ ràng trong tâm và sự rõ ràng trong tâm trước đó lại biến thành 
sự nhận biết, hòa trộn với sự nhận biết ban đầu của cấp độ đầu tiên. 

Đa số các vị thiền sư Miến Điện khuyên rằng ta nên thực tập chánh niệm 
luôn với một đề mục duy nhất tại một thời điểm. 

Nói cách khác, bất kể bạn thực tập thế nào, bạn kết thúc với tối đa hai 


câp độ. 


69 


Bạn có thê trải nghiệm điêu đó, khi bạn đang chơi đùa với các câp độ của chánh 


niệm, bạn sẽ không đạt được gì hoặc chỉ đạt được một trong hai. 

Đó là bởi cấp độ chánh niệm thứ hai không dễ đạt được. 

Ngay cả nếu bạn đạt được nó, khoảnh khắc đó sẽ chỉ kéo dài trong một thời 
gian ngắn. 

Sự hình thành cấp độ chánh niệm thứ hai sẽ tiếp diễn liên tục qua sự tĩnh tâm 
sâu lắng và thanh lọc tâm, đạt được nhờ thực hành định tâm và nhiều ngày, nhiều tuần 
thậm chí nhiều tháng đưa tâm về giây phút hiện tại. 

Khi đó, thiền sinh có được động lực, để từ đó việc liên tục thực hành 
chánh niệm trở thành một phần tự nhiên trong trải nghiệm của họ. 

Trong hầu hết các trường hợp, sự liên tục của chánh niệm là một hiện tượng 
mỏng manh. 

Sự thật là, chánh niệm rất dễ bị mất khi chúng ta không dành đủ thời gian cho 
việc thiền tọa và thiền hành, hoặc khi những căng thắng, tham lam, sân hận lắn át tâm 
chưa thuần thục. 

Tuy nhiên, hiện tượng phổ biến là các thiền sinh tự cho rằng họ đã đạt được 
chánh niệm liên tục nhưng thực tế thì không phải vậy. 

Bạn có thê thử kiểm tra mức độ chánh niệm của mình khi nói chuyện với aI đó. 


Bạn có ý thức được những suy nghĩ, hay tông giọng của mình khi nói chuyện 


không? Hay ít nhât là cử chỉ tay đi kèm lời nói? Sự chuyên động của đâu. quai hàm 


và lưỡi? Bạn cũng có thê ghi nhận những chuyên động vi tê ở bàn chân, ngón chân, 


và lưng. 


Nếu những điều đó xảy ra mà bạn không thê ghi nhận liên tục chúng, thì chắc 


chăn răng mức độ chánh niệm của bạn vân còn thâp. 


70 


Cách đơn giản nhất đề kiểm tra chất lượng chánh niệm là thời gian bạn cần cho 
việc ngủ. 
Trong kinh điển Phật giáo, có một sự phân biệt rõ ràng giữa nghỉ ngơi và ngủ. 


“Nghi ngơi” là nhu cầu thể chất của thân. 

Ngay cả Đức Phật và các đệ tử đã giác ngộ đều cần nghỉ ngơi và nằm xuống để 
cơ thê họ hồi phục, tái tạo năng lượng và sức khỏe. 

“Ngủ” được hiểu là trạng thái tâm thiếu tỉnh giác và rơi vào vô thức. 

Mắt chánh niệm tại thời điểm đó là điều không đáng nói, và những Thiền Sư 
hay so sánh chuyện đó với giấc ngủ của Chó hay Khi. 

Những thiền sinh lâu năm thường cho là chánh niệm của họ liên tục và hoàn 
hảo, thậm chí không tính đến thời gian họ cần để ngủ mỗi tối. 

Bồn tiếng một ngày là thời gian ngủ trung bình của một thiền sinh có kinh 
nghiệm, trong khi một người có "chánh niệm liên tục” thật ra không cần tới 10 phút. 

Khi chánh niệm được thiết lập và phát triển một cách đúng đắn, nó cho 
phép tâm ở trong những trạng thái nhận thức sâu sắc, như là trạng thái Alpha, 
Theta [thT(a], Delta, và những trạng thái khác. Ở đó tâm tái tạo năng lượng (cũng 
giống việc tái tạo năng lượng khi ngủ) 

Đó là lý do vì sao những người thành thạo trong thực tập chánh niệm 
không cần ngủ trong ngày, hoặc nếu có thì cũng chỉ cần vài phút là đủ. 

Nếu họ chưa đạt tới trình độ giác ngộ và hoàn toàn giải thoát những phiền 
não thô, như là tham ái và sân ác, họ sẽ đánh mắt sự tỉnh thức ngay sau thời thiền 
chuyên sâu. 

Có bốn tầng Giác Ngộ, chánh niệm liên tục sẽ được ốn định sau khi một 
người chứng đắc tầng 3 hoặc 4. 

Khi quán sát các tư thế điều này trở nên rất rõ ràng - tại một thời điểm chúng ta 


quán sát tư thê ngôi, rôi quán sát tư thê đứng, và cứ như vậy. 


Z1 


Tuy nhiên, khi chánh niệm trên cảm thọ, trạng thái tâm, và những hiện tượng 
khác, có vẻ như ta đang quán sát một vải đề mục cùng một lúc. 

Cũng có một số hành giả thực tập chánh niệm bằng cách quán sát nhiều 
đề mục cùng lúc. 

Nhưng kinh điển Phật Giáo không khuyến khích hành giả quán sát nhiều 


đê mục tại một thời điêm. 


Về hành thiền và thanh lọc tâm. cuốn sách có tên Luận điểm (Kzthãvatthu) đã 


nhặc đi nhắc lại răng chuyện hai cảm thọ hay hai trạng thái tâm xuât hiện cùng một 
thời điệm là chuyện không thê. 

Thực tê, quan sát nhiêu đê mục tại một thời điêm có thê là trở ngại cho việc 
quán sát sự vô thường của thân và tâm. 

Thay vì buông bỏ sự dính mắc với tâm, nó lại dân đên sự tham lam muôn nhiêu 
đê mục. 

Thêm vào đó, khi cô găng quán sát nhiêu đê mục cùng một lúc không thành 
công, dê dân đên áp lực, thât vọng, và chán nản. 


Nêu bạn dường như đang quán sát nhiêu hơn một đê mục tại một thời điêm, 


hãy quan sát kỹ hơn tiên trình đó và xem xem đê mục nào là nôi trội nhật. 


Hoặc không thì hãy quan sát nhanh chúng một cách luân phiên, cái này tới cái 


khác. 


Khi chúng ta biệt cách châp nhận việc quan sát một đề mục tại một thời điểm, 
bât kê nó bị thay đôi băng đê mục khác nhanh hay chậm, ta có thê mài đũa tâm trở 
nên sắc bén đên mức có thê nhận thây được sự thay đôi nhanh chóng của các đê mục 
từ cái này sang cái khác. 

Hoặc tôt hơn nữa là, ta có thê nhận thầy các chức năng của tâm liên tục 


thay thể nhau châm chậm. từng phút một, và cả tiễn trình của nó, chỉ tiết đến từng si- 


72 


na, sanh lên nhanh chóng, ngay lập tức thay thế, rồi lại bị thay thế, một cách tự nhiên 
mà không có cái tôi nào đứng sau. 

Thực tập chánh niệm hoàn thiện khi chúng ta áp dụng bốn loại Tỉnh Giác, 
SampdgJam1a. 

Sự Tỉnh Giác giúp ta nhận diện những khuynh hướng thói quen của tâm, và từ 
đó cải thiện cách ta suy nghĩ và quyết định. 

Trước khi chúng ta nói đến bốn loại Tỉnh Giác, hãy cùng nhìn vào những nghiên 
cứu của tâm lý học hiện đại để hiểu xem “khuynh hướng thói quen” là gì. 

Theo nghiên cứu của Scott và Bruce năm 1995, có năm loại xu hướng thói quen. 

Đầu tiên là (1) “khuynh hướng ra quyết định hợp lý", sử dụng logic bằng 
cách xem xét các lựa chọn thay thế [ãltrnativs]. 

Đôi khi thông tin để tạo ra logic là không đầy đủ, và nêu không có chánh niệm, 
thói quen này có thê dẫn đến kết luận sai lầm. 

Khuynh hướng ra quyết định tiếp theo là (2) "trực giác", nơi người đó quyết 
định theo cảm xúc hoặc linh cảm của họ. 

Thứ ba, (3) khuynh hướng "phụ thuộc”, dựa trên sự tin tưởng vào người khác 
và đi theo lời khuyên và hướng dẫn của họ mà không suy nghĩ. 

Thứ tư, (4) khuynh hướng "tránh né" là thói quen trốn tránh đưa ra quyết định 
chung. 

Cuối cùng, thứ năm, (5) "khuynh hướng ra quyết định tự phát" là trường hợp 
khi ai đó quyết định mà không buôn xem xét lại. 

Với thực tập chánh niệm, những xu hướng này có thể được nhận diện, điều này 


cho phép chúng ta vận dụng trí tuệ và nâng cao chất lượng hành động cũng như quyết 
định. 


73 


Sự phát triển những tiến trình tâm này được Phật Giáo Nguyên Thuỷ gọi là 


““Vỉnh Giác” (sampaj7anñna). 


Đầu tiên, ta nhận thức được, liệu điều ta quyết định làm có (1) mục đích chính 


đáng không. 
Ví dụ, ngồi thiền, tắm rửa, ăn, đi vệ sinh, đây là những mục đích chính đáng.* 
Có bao giờ bạn vấp ngã trong khi đi bộ và hét lên một từ chửi thê? 
Ban đã bao giờ thấy có lỗi với một đứa trẻ hoặc nhân viên của bạn, trừng phạt 
họ và sau đó phát hiện ra rằng họ đã làm tốt nhất có thể? 
Ban đã bao giờ tham dự một bữa tiệc mừng đậu kỳ thi quan trọng hoặc một 


đám cưới, say rượu khủng khiệp, và ngày hôm sau thức dậy với một cơn đau đâu, 


quên hâu hệt những gì xảy ra tại bữa tiệc? 


Khả năng quyết định tỉnh táo cho hành động có mục đích chính đáng giúp ta 
đưa ra quyết định đúng đăn và tránh những đau khổ không cần thiết cho ta và cho 


những người xung quanh. 
Mục đích chính đáng đi kèm với (2) sự thích hợp. 


Hiểu biết một thứ gì đó phù hợp với ai, như thế nào, tại sao, ở đâu, khi nảo là 


điêu kiện quan trọng đảm bảo răng mục đích của ta là đúng đăn. 


Ví dụ, việc đi vệ sinh là một hành động có mục đích đúng đắn, nhưng không 


“phù hợp” trong nhà tắm. 


Chỉ với một chút chánh niệm, chúng ta đã có thê đi đên nhà vệ sinh và đi vệ 


sinh một cách phù hợp. 
Loại Tỉnh Giác này được giải thích sâu hơn theo ba cách: 
a) Hiểu biết về việc giữ giới 


(b) Hiệu biệt vê khả năng trông nom tài sản của một người và 


74 


(c) Hiểu biết đầy đủ về Bảy Sự Thích Hợp. 
Tôi sẽ giải thích về Bảy Sự Thích Hợp trong bải 6 


Trong khi hai khía cạnh đầu tiên của Tỉnh Giác liên quan đến những quyết định 
của ta và cách ta đưa ra quyết định đó., thì điều thứ ba là (3) Tỉnh Giác về phương 


pháp hành thiền giúp ta phát triển sự thực hành theo cách ta quyết định. 


Trong nhiều trường hợp, sự thiếu vắng khía cạnh này của Tỉnh Giác là một 
trong những lý do chính làm thiền sinh không tiến bộ - vì họ không hiểu rõ phương 


pháp thực tập của mình. 


Một vài trường hợp điển hình gồm có: định tâm trên hơi thở khi đang vun bôi 


tâm từ, niệm ân Đức Phật khi định tâm trên hơi thở, quán cảm thọ khi đang tìm hiệu 
thực tại của các bó cơ băng cách thư giãn chúng, hay chiêm nghiệm vệ bản chât của 


sắc thân này trong khi quán sát tâm. 


Trộn lẫn các phương pháp hành thiền dẫn tới chậm tiến bộ, những hoang mang 
và hiểu nhằm không cần thiết. 

Để hiểu được các đề mục và kỹ thuật hành thiền, ta phải dành thời gian để tìm 
hiểu về nó. 

Điều đó giúp tâm ta học được đặc tính của kỹ thuật hành thiền và hiểu về nó tốt 
hơn. 

Việc quản lý thời gian kiểu này thì hữu ích với phương pháp thiền định 
(samatha), cũng như thiền minh sát (vipassan4). 

Trong bản Chú Giải của Kinh Tứ Niệm Xứ, có liệt kê hai mươi hai cách hành 
thiền Minh Sát, cũng kê về thói quen của những người sống ở Kuru, một vương quốc 
ở Nam Ân. 


Khi những người này gặp nhau, họ thường hỏi nhau về loại Niệm Xứ mà nØười 
kia đang thực hành. 


75 


Phân 2 
Có 4 nên tảng của chánh niệm hay còn gọi là Tứ Niệm Xứ: quan sát thân, thọ 

(cảm giác). trạng thái tâm, và hiện tượng của tâm. 
Nêu câu trả lời là phương pháp thực hành của họ không đúng theo một trong 
bôn niệm xứ, những người còn lại sẽ khuyên răng và sách tân họ chọn một niệm xứ 


để thực tập. 


Theo như câu chuyện trên, chúng ta học được rằng các Niệm Xứ được thực tập 


riêng rẽ chứ không trộn lần. 


Sự thật là, Đức Phật nhắc đi nhắc lại, sau mỗi phương pháp thực hành chánh 


niệm, răng các niệm xứ không nên trộn lần nhau. 


Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật giảng về quán thân nơi thân, thọ nơi thọ, 


tâm nơi tâm, và pháp nơi pháp. 
Chúng ta sẽ không bao giờ thấy chúng trộn lẫn với nhau. 


Các niệm xứ thường được phân biệt riêng rẽ, thiên sinh sẽ nhận ra sự khác biệt 
rât rõ ràng giữa thân và tâm, và có thê tiên bộ hơn trong sự hiêu biệt chính xác vê bản 


chất thân và tâm. 


Khía cạnh thứ 4 của Tỉnh Giác là (4) sự hiểu biết về chánh niệm có mặt hay 


không, sự rõ ràng của tâm, câp độ chánh niệm thứ hai mà ta vừa nói ở trên. 


Sự rõ ràng của tâm, cùng sự ảnh hưởng của nó lên sự có mặt của chánh niệm, 


với Chánh kiến cùng nhau phát triển xa hơn . 


Chánh kiến, hiểu biết trực tiếp về Tứ Diệu Đế, là sự nhận ra sự thật về vô 
thường, bất toại nguyện, và việc không thê kiểm soát thân và tâm (hay còn gọi là vô 
ngã), giúp việc quán sát một cách khách quan các hiện tượng tự nhiên và giúp thành 


tựu trí tuệ như một hệ quả. 


76 


Bây giờ, khi các tính chất của thực hành chánh niệm đã được hiểu đầy đủ, chúng 
ta có thể nói đến chỉ tiết khi thực tập chánh niệm trong tứ oai nghi và các hoạt động 
hàng ngày. 

Trong bài trước tôi đã giải thích việc ngồi như thế nào, và bây giờ tôi sẽ đi sâu 
hơn vào bản chất của ngồi thiền. 

Tại Miến Điện, phương pháp quán sát phồng xẹp của thành bụng được biết đến 
rộng rãi. 

Dường như là truyền thống này khởi nguồn từ Zetawin Mingun Sayadaw, như 
hướng dẫn chánh niệm trên hơi thở. 

Chỉ sau này, phương pháp ấy mới được phát triển thành kỹ năng chánh niệm 
trên bốn yếu tó. 

Nhưng bạn cũng có thể quán sát sự phồng xẹp của thành bụng như một chức 


năng của thân khi bạn đang ngồi. 


Trong tư thê ngôi thiên, bạn có thê đặt một tay lên bụng vả quan sát sự phông 
lên và xẹp xuông của bụng khi thở. 


Khoảnh khắc đó, bạn sẽ hiểu được bản chất của thân - phụ thuộc vào sự phông 


lên và xẹp xuống của thành bụng, và kế cả khi quá trình đó ngưng lại, bạn cũng không 


đủ sức mạnh để làm nó khác đi. 

Cuộc sống của bạn sẽ ngưng lại. 

Trong khi ngồi thiền quán sát thành bụng, bạn có thể sẽ thấy đau ở chân, lưng, 
hay vai. 

Đừng quên chú ý đến sự vô thường và bất toại nguyện của thân trong những 
trường hợp đó, và chấp nhận nó như nó vốn là. 

Cơ thể này rất dễ bị tổn thương ngay cả trong tư thế mà chúng ta nghĩ là thoải 


mái. 


77 


khi cơn đau trở nên quá mạnh, hãy khôn ngoan châp nhận bản chât của thân và 
việc thay đôi tư thê là cân thiệt đê giúp bạn cảm thây khỏe. 


Thay đổi tư thế chính thành tư thế phụ, và chú ý cách mà cơn đau biến mất từ 


Khi cơn đau chấm dứt, quay trở lại tư thế chính, từ từ bạn sẽ quen với nó và giữ 


tư thế đó được lâu hơn. 

Đối với chân, bạn có thể phân biệt giữa đau và tê. 

Cơn đau đi kèm với cảm giác đau đớn, dữ dội hay âm 1, khó chịu, và đòi hỏi sự 
thay đôi. 

Tê là mất cảm giác. 

Nếu bạn cảm thấy bạn mất cảm giác ở cẵng chân hay bàn chân, đừng lo. 


Đó là do hiện tượng bị chèn ép của dây thần kinh tọa, một loại dây thần kinh 


dài nói liền từ đốt sống đến thắt lưng. 
Nếu bạn cảm thấy chân bị tê, hãy cố gắng ngồi hết thời thiền đã định. 
Sau đó, đổi qua tư thế ngồi khác và kiên nhẫn quán sát cơn tê biến mắt từ từ. 
Thường thì sẽ không mắt quá một phút. 


Nếu bạn không chờ và để cơn tê tự động biến mất, cơn tê sẽ ở lại lâu hơn ngay 
cả trong tư thế xả thiền. 

Nếu bạn vẫn thấy tê sau 2-3 phút, bạn có thể thử dãn dây thần kinh bằng một 
số động tác đơn giản như trong coreconcepts.com.sg: “để dãn dây thần kinh, nằm 


ngửa hướng mặt lên trên, ôm căng chân đê kéo đâu gôi sát vào ngực. 


Duỗi thắng đầu gối 90-100 độ và nhắc căng chân hướng lên trần nhà. 


Gập duõi cô chân lên và xuống khoảng 10 lần trước khi hạ chân về tư thế ban 


đâu. 


78 


Thêm vào đó, các bác sĩ cũng khuyên dùng vitamin B tổng hợp như một thực 


phẩm chức năng để giảm đau dây thần kinh toạ. 

Một số thiền sinh tin rằng họ nên chịu đựng cơn đau và nhất định không được 
đổi chân cho đến hết thời thiền. 

Kinh điển Phật Giáo không hề nói gì về việc này. 

Mặc dù Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu cố găng hành thiền cho tới khi máu 
trong xương khô hết, Ngài không hề đề cập việc g1ữ nguyên một tư thế tọa thiền. 


€ 


“Chúng ta sẵn lòng đê cho thịt và máu trong cơ thê khô cạn, chỉ còn lại da, gân 


và xương, nhưng nếu chúng ta không đạt được những øì cần đạt bằng sự vững chãi 


của con người, sự kiên trì của con người, sự phân đâu của con người, thì sẽ không có 
sự thoải mái trong sự kiên trì đó. 


Thay vào đó, nó nói về nỗ lực mà ta nên tiếp tục đưa tâm về giây phút hiện tại, 
g1ữ chánh niệm và sông đạo đức. 

Môi nguy hại của việc cô vượt qua cơn đau đê ngôi lâu hơn là có thê sinh ra 
ngã mạn. 

Dễ dẫn đến việc so sánh khả năng ngôi lâu hơn của vị thiền giả này với vị khác 
rôi khoe khoang hay lây làm tự hào hoặc thay vào đó là thương hại bản thân vì thua 
kém người khác 

Khi cảm thây đau, hãy đưa ra quyêt định khôn ngoan về việc đôi tư thê 
nêu bạn nhận thầy cơn đau đang đe dọa sức khỏe bạn. 

Khi chánh niệm đủ mạnh và sự thâu hiệu bản chât của thân và tâm được phát 
triên đên một mức độ sâu sắc thì bạn có thê trải nghiệm những cảm giác khó chịu vĩ 


tê trên thân mọi lúc. 


Sắc thân này uê trược, được nuôi dưỡng băng việc ăn, uông, vệ sinh, ngủ nghỉ. 


79 


Sự phát triên của chánh niệm có thê nhận ra cơ chê tự nhiên của thân thê này 


và mùi tanh của thịt, sự nặng nê và công kênh của thân xác này 


Rôi sự hiện hữu khắp nơi của những cơn đau vị tê trên thân có thê được nhận 


diện rõ ràng và quán sát mà không có sự nguy hại nào cho sức khỏe. 


Cơ thê đã mang đủ đau khô rồi. Ta không nên tạo thêm đau khổ cho nó, hơn 


nữa, trải nghiệm cơn đau, không bao hàm trong Thất Giác Chi. 


Trong thiền tập, chúng ta phát triển chánh niệm, khả năng phân biệt hiện 
tượng thân và tâm, năng lượng, hỷÿ lạc, sự lắng dịu, sự vững chãi của tâm và sự 
buông xả. 

Đây là bảy yếu tố của sự giác ngộ và chúng rất quan trọng trên con đường đạt 
được tuệ giác. 

Ngoài sự quán sát thành bụng, và sự cần thiết của việc thay đôi tư thế, ta cần 
nhận thức được nhịp tim, co giãn của phối, sự chớp mắt, xuất hiện của mô hôi, sự co 
giật cơ, và thay đổi trong căng cơ trong khi ta thả lỏng chúng. 


Thả lỏng các cơ từ đỉnh đâu đên đâu các ngón chân là một sự thực tập mang 


nhiều lợi ích. 


Đầu tiên, bạn học cách tách rời khỏi thân và cho phép những quá trình tự nhiên 


trên thân điền ra một cách êm ả. 


Tiếp đó. bạn thấu hiểu bản chất của các cơ cũng như thịt, da chết, chúng không 
có thức, không thọ, không tưởng. không hành. 


Cuối cùng, bằng cách thả lỏng lặp đi lặp lại, ban có thể có được sự bình an mà 


nó có thê giúp bạn phát triển tâm (eí/ã), thực hành Thiền Tâm Từ. 


Khi thả lỏng, tâm bạn dễ lang thang, suy nghĩ, rơi vào giấc ngủ hoặc dính mắc 


vào một đôi tượng giác quan. 


Trong trường hợp này, có thể bạn quên mất bạn đang thả lỏng đến cơ nào. 


S0 


Vậy hãy nhẹ nhàng quay lại đỉnh đầu và bắt đầu thả lỏng cơ từ đây. 
Khi thả lỏng, nếu bạn cảm thấy đau hoặc bị co thắt cơ ở bất cứ đâu trên thân, hãy chú 
tâm ở nơi đó và quán sát điều gì sẽ tiếp diễn. 

Khi cảm thọ biến mắt hoặc ngừng rượt bắt tâm ta, hãy quay lại đỉnh đầu, 


Bạn có thê thả lỏng như vậy lân nữa và lân nữa, hãy đê tâm được thanh lọc và 
lăng dỊu trong sự tĩnh lặng. 

Một sô hành giả bị mặc chứng rôi loạn hiêm gặp, gọi là "Rôi loạn vận động 
chân định kỳ". 

Rôi loạn vận động chân định kỳ là một sự giãn cơ không tự chủ của ngón chân 
cái, đôi khi triệu chứng tăng lên khi co cứng mặt cá chân, đâu gôi và hông 
Trong hành thiên, gót chân và phân dưới của chân cử động không ngừng dù cho hành 


giả đang lắng tâm là thả lỏng. 


Theo sleepassociation.org, trạng thái không thoải mái này được phát hiện 
ở 5% người trưởng thành trên 30 tuổi và gần 50% ở độ tuổi 65. 

Nguyên nhân của nó vẫn chưa được khám phá đầy đủ, mặc dù người ta cho 
rằng là do thiếu máu, thiếu sắt, những vấn đề của hệ thần kinh trung ương hay chứng 
rỗi loạn thận. 

Bác sỹ thi thoảng kê đơn thuốc gồm thuốc bổ sung sắt, thuốc chống co giật và 
thuốc ngủ. 

Nếu bạn trải nghiệm sự cử động mạnh của bàn chân khi thiền tọa, hãy chiêm 
nghiệm bản chất của nó khắp toàn thân và kiên nhẫn giữ nguyên tư thế ngồi. 

Bản thân cử động của bàn chân không có hại và ngoại trừ cảm giác không thoải 
mái thì nó cũng không tác động xấu cho cơ thể. 

Ở oai nghi đi, chúng ta lại lần nữa ý thức được bản chất của thân và những thay 


đôi trong hình hài của nó. 


ö1 


Những thiên sư ở Miễn Điện thường hướng học trò của họ đên việc giữ chánh 
niệm với chuyên động của chân và bàn chân trong khi thiên hành. 


Quan sát các giai đoạn dỡ, bước, chạm cũng thật dê dàng. 


Nêu những hiệu biệt về sự vô thường của thân. sự bât toại nguyện và không có 


khả năng kiểm soát thân được áp dụng trong thiền tập thì việc xả ly khỏi thân và có 


được cái nhìn sâu sắc vê bản chât của nó thật dê dàng. 


Khi đến phía cuối đường kinh hành, hãy dừng lại giây lát, rồi quay lại. Việc này 


giúp ta nhận thức được sự hỗ trợ của các cơ cho những chuyên động phức tạp đó. 


Và nếu quyết định thả lỏng các cơ, sẽ hữu ích khi bạn bắt đầu từ những đầu 


ngón chân và dân dân lên đên đỉnh đâu. 
Đó là vì khi bạn đi, tâm bạn có thê dính mắc vào lòng bàn chân của bạn. 
Vì vậy, sẽ dê hơn nêu bắt đâu từ đâu ngón chân thay vì từ đỉnh đâu. 


Cũng như vậy khi ngồi, khi tâm bạn lang thang, hãy quay lại các đầu ngón chân 


và bắt đầu thả lỏng từ đây. 


Lúc đang đứng hoặc năm, bạn cũng có thê chánh niệm về sự phông xẹp của cơ 
bụng, nhịp tim, sự co giãn của phôi hoặc thả lỏng các cơ từ đỉnh đâu đên các đầu ngón 


chân. 


Khi tứ oai nghi được quán sát rõ ràng, bạn có thê giữ được chánh niệm ngay cả 


lúc thay đổi tư thế và lúc làm mọi hoạt động khác. 


Ban cũng có thê chánh niệm với việc co duôi tay chân. 


Bàn tay và căng chân còn được gọi là "điêm xa nhât/giới hạn” vì chúng là những 


bộ phận xa nhât của cơ thê con người. 


Tay có thê gập ở vai, khuỷu tay và cô tay. Cô tay gôm các xương cô tay dạng 


62 


Chân có thê gập ở hông, đâu gôi và mặt cá chân hoặc linh hoạt hơn là ở khớp 
bàn chân gôm xương cô chân dạng khôi. 


Ta tỉnh giác với sự co duôi cơ cũng như chánh niệm nơi thân mình và cô. 


khi câm thứ gì đó băng tay như gôi hoặc thảm thiên, đông hô. côc nước. bàn 


chải đánh răng....và mang chúng đi rôi đặt chúng xuông ở chỗ khác, ta đê ý đên sự co 


duỗi của tay chân cũng như cơ chê các cơ thay đổi hình dạng tay chân và mang theo 
phân xương không có khả năng cử động. 

Chánh niệm khi câm năm, mang vác và đặt thứ gì đó xuông và nhờ đó ta tránh 
được sự đãng trí. 

Đãng trí chỉ là một khía cạnh của tâm khi nó không chánh niệm 

Ta có thê phát triên kỹ xảo chánh niệm và tiệt kiệm được rât nhiêu thời gian, 
thậm chí là nguôn tài chính băng cách ý thức ta mang theo thứ gì khi đên đâu và nên 


mang theo chúng khi rời đi. 

Sự CO, duỗi và bất cứ chuyên động cơ thê nào cũng cân được chú tâm khi ta 
thay quân áo. 

Rôi thì ta sẽ mặc quân áo không bị ngược và giặt chúng khi thây chúng bân. 


Ta ý thức được những chuyền động của cơ thê trong khi giặc là, tắm, đánh răng, 


dọn rửa, đóng mở cửa,.... 
Quán sát khi ăn lại là một kỹ thuật thiền riêng biệt khác. 


Khi thực hiện hoạt động ăn và bài tiết, những suy nghĩ của ta đặc biệt thông 
minh. 
Việc tăng chất lượng và số lượng những suy nghĩ trong suốt các hoạt động này chắc 


chăn sẽ đạt được sự chú tâm đặc biệt. 


Có lẽ ta hay tránh chú ý vào những hoạt động này theo bản năng, bởi thực tế 


quá kinh tởm để chấp nhận. 


ö3 


Thực tê, nêu không có trí tuệ, việc quán sát đặc tính tự nhiên của những hoạt 


động đó dễ dẫn đến sự chán ghét quá mức với cơ thể và thậm chí là tự thương hại. 


Thiền có thể giúp tôi tránh tự thương hại ư? Với chánh niệm, ta có thể vận dụng 


trí tuệ và hiểu rằng không chỉ thân vô thường, bắt toại nguyện mà tâm cũng vậy. 


Kinh điển Phật giáo cũng nói răng cái chết dẫn đến một thân thể khác ở một 
kiếp sống mới và ta đâu biết cái thân thể mới sẽ như thế nảo. 

Nếu ta chấp nhận lời dạy về cái chết và sự không chắc chắn, cũng như sự thật 
thân và tâm hiện tại của ta có thể giúp ích cho xã hội xung quanh bằng tình thương và 
trí tuệ thì ta không chỉ có thê thoát khỏi ý nghĩ tự thương hại mà còn trở thành người 
nhiệt thành với sự sông, sự kiên nhẫn và tình yêu thương. 

Dù tiến trình ăn rất phức tạp, bạn có thể quán sát nó mỗi khi ăn, suốt cuộc đời 
mình. 

Nếu bạn thấy tiễn trình đó quá ghê tởm nghĩa là thái độ của bạn chưa đúng đắn, 
và bạn chưa sẵn sảng để quán sát bản chất quá trình đó. 

Nếu đó là trường hợp của bạn, trước hết hãy chánh niệm nơi tâm: các thọ, 
tưởng và hành. 

Ngay sau đó, bạn có thể chuyên sang quán sát những thuộc tính vật lý khi ăn. 

Đức Phật dạy rằng thiền lúc ăn là một phần của quán sát thực tại của thân. 
Giai đoạn lấy thức ăn bằng tay hoặc bằng muỗng, đưa vào miệng, miệng ngậm lấy, 
nhai và làm nhỏ thức ăn nhờ lưỡi và răng, rồi cuối cùng nuốt hỗn hợp thức ăn. Cả quá 
trình đó đáng để chúng ta chú tâm. 

Trong quá trình nhai, ta có thế mở rộng sự chú tâm đến chuyên động của hàm 
dưới được hỗ trợ bởi cơ căn chắc khỏe nằm ở phía sau. 


Ta có thê cảm nhận răng hàm dưới và hàm trên kêt hợp nhai hỗn hợp thức ăn, 


rôi chuyên động của lưỡi, bộ phận làm nhiệm vụ đưa thức ăn cho răng và môi thì giúp 


giữ thức ăn trong miệng đông thời làm sạch phân ngoài của răng. 


ö4 


Môi nên được quán sát nhiều nhật với câu trúc giải phẫu mang tên cơ vòng 
mô, được câu tạo bởi môi trên, môi dưới và phần da xung quanh. 

Ta có thê cảm nhận được cơ hàm dưới thi thoảng cũng cử động qua lại và hợp 
chât gôm nước và thức ăn đã nghiên nhỏ lén tràn qua xung quanh lưỡi xuông hầu và 


thực quản thậm chí trước khi ta nuôi. 

Ban cũng có thê cảm thây nước bọt tiệt ra từ dưới lưỡi hoặc từ hai bên khoang 
miệng gân những chiệc răng hàm trên thứ hai. 

Nó giúp làm âm miệng, làm tan rã thức ăn và cuôn trôi tàn dư thức ăn còn trong 
miệng. 

Những điêu này chỉ là một vài chức năng của nước bọt mà bạn có thê quán sát 
trong lúc ăn. 

Cuôi cùng ta có thê quán sát quá trình nói chuyện. 

Ngoài việc quán sát đôi với chuyên động ít hơn tay, chân. bàn chân và cô. ta có 
thê ý thức được sự chuyên động của môi, hàm và lưỡi giông như lúc ta phát âm các 


âm của một từ. 


Lần nữa đây chính là sự thực tập. ta quán sát những thuộc tính thê chất của thân 


Ta cũng chú ý đên đặc điêm của miệng và của thân khi ta dừng nói và khi ta lăng 


nghe. 


Trong Bài 19, ta sẽ nói về quán sát các tiên trình tâm cân lưu ý khi nói chuyện. 
Quán sát thân và tâm tôt nhât nên thực hiện riêng biệt, vì vậy ta có được bức tranh rõ 


ràng về sự khác nhau giữa thân và tâm. 


Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp cận những tình huống thiền tập trong 
khuôn khổ Bảy yếu tố thích hợp (Saffa Sappäyä) và tôi cũng sẽ giải thích Mười trở 
ngại (Dasa Palibodhä) những điều có thể là trở ngại cho sự tiễn bộ của bạn, cũng 


như cách vô hiệu hóa chúng. 


65 


Bài giảng 6: 


Bảy yếu tố thích hợp và mười trở ngại 


Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã khám phá hai cấp độ của chánh niệm, bốn 
khía cạnh của sự tỉnh giác, và cách quán sát thân trong các hoạt động hàng ngày. 

Đừng đánh giá thấp môi trường hành thiền vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tiến bộ 
của hành giả. 

Trong bài giảng nảy, tôi muốn đề xuất một khuôn khổ có thể tạo ra môi trường 
vừa hỗ trợ bạn thiền tập tinh tắn vừa giúp bạn giữ một thái độ đúng đắn với mọi thứ 


điện ra xung quanh. 


Nhiêu thiên viện bị hạn chê vê cơ sở vật chât, và các thiên giả hiểm khi tìm được 


"môi trường hoàn hảo” đề thực hành. Một thiền viện hoàn hảo không tỒn tại. 


Bản thân ta cũng không hoàn hảo, nên hãy nhận thức đầy đủ hơn về các đặc 


điêm của môi trường và môi liên hệ của ta với chúng trong suôt quá trình hành thiên. 


Có hai khía cạnh của khuôn khổ này, mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Thứ nhất gỌI 
là "bảy yếu tô thích hợp" - một danh mục gồm những cân nhắc thiết thực và hữu ích 


về một môi trường tiềm năng cho những ai có ý định thiền tập trong thời gian dải. 


Thứ hai là "mười chướng ngại", danh sách mười mối quan hệ với người, vật 
mà ta có thể nuôi dưỡng hoặc thậm chí là những khả năng của ai đó. Tất cả có thể vô 
tỉnh trở thành trở ngại cho hành giả trừ khi họ loại trừ chúng bằng Chánh kiến..* 

Nhưng trước hết, tôi cần lưu ý với các bạn về cái gọi là khí chất, cách một số 
thiền sư phân loại học trò của họ trong nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt theo 
những phương thức chủ đạo liên quan đến cả nội tâm và ngoại cảnh. 

Bảy yếu tố thích hợp được xác định ở một số mức độ dựa trên những hiểu biết 


vê các khí chât này. 


66 


Vị thầy sẽ lựa chọn môi trường thiền thích hợp nhất (và thậm chí cả các phương 


pháp thiền) cho học trò của mình dựa trên những cá tính này. 


Có sáu cá tính chủ yếu, thường được giải thích thông qua ba cặp đặc tính tích 


cực và tiêu cực: 
Cặp đâu tiên là tham và nhiệt tâm. 


Mặc dù những điều này thoạt nghe có vẻ không liên quan, nhưng khi xem xét 
kỹ hơn, ta có thê thấy răng cả tham (theo nghĩa này là "ham thích khoái lạc giác quan" 
hơn là "trạng thái tham") và nhiệt tâm (ở đây nghĩa là chấp nhận sự hướng dẫn của vị 


thầy và tin rằng hướng dẫn có thê hữu ích) đều dựa trên sự dính mắc. 


"Tham " là biêu hiện tiêu cực của sự dính mắc, và "nhiệt tâm" là biêu hiện tích 
cực. Người ta nói răng các thiên sinh có quá nhiêu sự nhiệt tâm cũng có xu hướng tham 


đăm những cảm giác dê chịu. 


Cặp thứ hai sân hận và trí tuệ. "Sân hận" trong ngữ cảnh này liên quan đến việc 
hay tìm kiếm lỗi sai, trong khi "trí tuệ" là khả năng phân biệt đúng sai . Chúng được 
ghép đôi với nhau vì quan điểm cho rằng nhiều người (nhưng không phải tất cả) có 
"khí chất sân hận" là những người có trí tuệ nhạy bén. 

Cặp thứ ba là si mê và mơ mộng. S¡ mê là thiếu hiểu biết và thiếu chánh niệm, 
còn mơ mộng là sự bay bồng của trí tưởng tượng, và trốn tránh thực tế. Hai khí chất 
này đều không thể đánh giá một cách đầy đủ thực tại xung quanh hoặc thậm chí tiếp 


cận nó... * 


Cách Thanh tịnh đạo phân biệt ba cặp khí chất này rất giống với sự phân biệt 
của người Ayurveda Ấn Độ cổ đại về ba "năng lượng" - (1) vãta (gió), tương ứng với 
tham / nhiệt tâm (2) pitta (lửa) , tương ứng với sân hận / trí tuệ, và (3) kapha / semha 


(nước), tương ứng với si mê / mơ mộng. 


Như tôi đã nói, “hệ thống khí chất” này quan trọng với ta đến mức giúp ta vững 


vàng trong Bảy yếu tổ thích hợp, như bạn sẽ thấy. 


67 


Với hầu hết chúng ta, để hiểu được “hệ thống tánh khí” này ta phải suy nghĩ và 
nghiền ngẫm rất nhiều và cụ thể là ta sẽ khó nhận diện chính mình khi có khí chất này 


hay khí chất kia. 


Sáu trạng thái tâm sinh khởi ở nhiều tình huống và với cường độ khác nhau trong 
tất cả chúng ta. Đôi khi ta cảm thấy vui vẻ và hành xử theo một hướng nhất định, rồi 


có thể lại buồn bã hoặc tuyệt vọng, và theo đó lại thay đổi hành xử của mình. 


Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng bạn có thể phản ánh rõ ràng một khí chất cụ thê trong 


sáu khí chất này, thì đó là lợi ích trực tiếp bạn có được từ hệ thống phân loại này. 


Điều đầu tiên trong số Bảy yếu tố thích hợp là địa điểm thiền (I.). Hướng dẫn 
tuyệt vời của các thiền sư, Thanh Tịnh Đạo đề nghị rằng: những người có khí chất tham 
lam hoặc nhiệt tâm sẽ tiến bộ tốt nhất trong một nơi ở cũ kỹ, không thoải mái, và có 


thê có động vật len lỏi vào. 


Môi trường thiếu sự thoải mái không cho người đó cơ hội để nuông chiều sự 
hưởng thụ dục lạc và do đó khiến hành giả cảm thấy cần hành thiền một cách hăng say 


hơn. 


Ngược lại, những thiên giả có khí chât sân hận hoặc trí tuệ, được đê xuât một 
nơi ở mới, sang trọng, thoải mái ; với những khí chât này có thê họ sẽ không bận tâm 
nhiều đến việc tìm kiếm lỗi sai hay phán xét, đánh giá một nơi ở mới và thoải mái. 

Thay vào đó, với thân tâm được mãn nguyện, họ hy vọng có thê dành thời gian 


của mình nhiêu hơn cho việc thiên định tính tân. 


Những người có tính khí si mê thì được hướng về những nơi tầm nhìn không 
khép kín, bốn phía thoáng đãng và không bị che khuất. Tính khí mơ mộng được đáp 
ứng tốt nhất trong môi trường kín như hang sâu có rừng che chắn. * 

Mặc dù việc lựa chọn nơi ở cho những người có tính khí khác nhau có vẻ đủ hợp 
lý, nhưng ta không nên bị ám ảnh về điều đó, vì trong kinh điển, Đức Phật cũng đã mô 


tả khái quát các đặc điệm của một nơi hành thiên tôt. 


ö8 


Ví dụ, trong Kinh Senäsana của Tăng Chỉ Bộ Kinh, ta học được rằng một tỳ 
khưu khỏe mạnh, trung thực, năng động, trí tuệ và có lòng tin nơi Đức Phật, sẽ hành 
thiền tiến bộ nhất khi ở nơi (1) có một khoảng cách hợp lý xa khỏi ngôi làng vị ấy có 
thê đi khất thực, (2) an tịnh suốt ngày đêm, (3) không phải nơi cư trú của nhiều côn 
trùng quấy rầy hoặc động vật nguy hiểm, (4) được cung cấp đầy đủ y phục, thức ăn, 
nơi ở, và thuốc men và (5) gần nơi ở của các vị tỳ khưu thông thái, những vị có thê giải 


đáp thắc mắc và xóa tan nghi ngờ. 


Ngoài ra, ở nơi khác, Đức Phật cũng khuyến nghị một số điều khác nên cần Suy 
nghĩ về nơi ở của một người. Ví dụ, trong Kinh Khu rừng (Vanapaffha Suffa) của 
Trung Bộ Kinh, Đức Phật gợi ý rằng một tỳ khưu không nên tiếp tục cư trú tại nơi mà 
vị ấy không tiến bộ trong hành thiền , bất kế nơi đó có đáp ứng năm điều kiện trên hay 
không. Mặt khác, vị ấy nên ở lại nơi giúp vị ấy tiến triển tốt trong hành thiền, lần nữa 


bất kế có đủ những điều kiện đó không. * 


Nếu bạn lo lắng về việc tìm một trung tâm hoặc địa điểm thiền thích hợp để thực 
hành, tôi khuyên bạn nên ghé thăm một số nơi khác nhau trong một khoảng thời gian 
và xem sự thực hành của bạn phát triển ở mỗi nơi như thế nào. Liệu nơi đó có gây hại 
cho sức khỏe bạn hay không, liệu chỗ ở có đủ thức ăn, an toàn không, và liệu ở đó có 
một vị thầy có thể trả lời câu hỏi của bạn không, rồi hãy xem xét thử bạn có thể định 
tâm và thực hành trong chánh niệm ở đó tốt thế nào. Sau khi bạn đến nơi, tâm bạn có 
thể cần vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần, đề ôn định và trở nên thanh lọc khỏi những 
phiền não thô, vì vậy nếu bạn quyết định vội vàng,có thể đó là lựa chọn sai lầm. Hãy 


kiên nhân! 


Điều thứ hai trong số Bảy yếu tố thích hợp là nguồn cung cấp thực phẩm (II.). 
Đối với các sa môn, đó là ngôi làng hoặc thị trần nơi họ đến khất thực. Đoạn đường 
đến địa điểm đó, thái độ của người dân đối với sa môn, và loại thực phẩm, nhu yếu 
phẩm mà vị đó nhận được, tất cả đều đáng được xem xét. Nhưng hãy mở rộng ra cho 
bất kỳ ai hành thiền, không chỉ các sa môn. Tương tự như "Yếu tố thích hợp" đầu tiên 


- địa điểm thiền định - những người có tính khí tham lam và nhiệt tâm được khuyến 


ö9 


khích tìm những nguôn thực phâm ở nơi ít thoải mái hơn. Những người có tính khí sân 
hận và trí tuệ sẽ tôt hơn trong môi trường thoải mái hơn, còn những người tánh sĩ mê 


và mơ mộng được khuyên nên khât thực trong một môi trường đông đúc, bận rộn. 


Điều thứ ba của Yếu tổ thích hợp là (III.) Chủ đề trò chuyện. Đức Phật đề cập 
đến ba mươi hai chủ đề không thích hợp đề thảo luận. Bạn có thể tìm thấy chúng trên 
màn hình, hãy tạm dừng video đề xem kỹ chúng. Đại khái ta có thể phân loại chúng là: 
nói về các loại người, địa điểm, đối tượng của khoái cảm dục lạc và các giả thuyết 


khoa học [syũdo]|. 


Tất nhiên, một vài trong số chủ đề này phải được bàn luận trong tình huống nhất 
định. Ví dụ, có thể bạn cần thảo luận về thức ăn nếu bạn đến một thiền viện ở nước 
ngoài, nơi bạn không quen với ẩm thực và có những lo ngại nhất định về sức khỏe. 
Hoặc nếu một cuộc công kích bạo loạn xảy ra gần thiền viện , bạn có thể cần thảo luận 
về cách giữ an toàn. Vì vậy, nó không hăn là điều cấm khi thảo luận về "32 chủ đề" đó 
nhưng mà là một lời cảnh báo hãy chọn chủ đề một cách cần thận, để lời nói của ta 


hợp thời, lợi ích và dễ chịu. 


Trong một số bài pháp của Đức Phật xuyên suốt kinh điển, Ngài đã mô tả mười 


chủ đê nói chuyện có lợi cho sự phát triên trí tuệ. 


Hai đê tài đâu tiên - lời nói về (1) thiêu dục (ít ham muôn) và (2) trỉ túc (sự hài 
lòng) - liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ, tâm trí con người thường nảy sinh rât nhiêu 
ý tưởng về thứ cần mua hoặc cách cải thiện chỗ ở, nhưng nói chuyện này với những 


hành giả sẽ chỉ làm cản trở việc thực hành của họ. 


Tâm không quen với trạng thái bình yên, tĩnh lặng sẽ cô gắng thoát ra và quay 
trở lại với những thói quen trước đó. Sẽ rất lợi lạc nếu có một vị thầy giỏi cởi mở thảo 
luận về những gì thực sự cần thiết và gợi ý cách bạn có thể hài lòng với gì đang cón; 
điều này có thể giúp bạn vượt qua hành động trốn tránh của tâm và tiếp tục thực hành 


một cách an yên. 


90 


Hai điều tiếp theo là cặp (3) Độc cư (4) Không liên hệ với người khác giới. 
Những điều này lại có liên quan chặt chẽ với nhau. Mục đích không chỉ đơn thuần là 


tách biệt xã hội hoàn toàn và luôn ở một mình.. * 


Nó thiên về những điều kiện cho phép một người phát triển trí tuệ. Trí tuệ mà ta 
có được sau đó có thể được đưa vào thực hành và chia sẻ với những người khác khi 
hành giả quay lại và đối điện với xã hội. Thảo luận về những chủ đề này có thể khuyến 
khích hành giả trân trọng những điều kiện sống độc cư phù hợp và tiếp tục nỗ lực cao 


quý của mình. 


Bôn điêu tiêp theo đê cập đên sự phát triên dân dân của một người trên Thánh 


đạo. 


(5) Tỉnh tấn, thường tăng trưởng từ đức tin và thái độ đúng đắn, hỗ trợ cho 


(6) giới hạnh, (7) định tâm, và nhờ đó đạt được (6) trí tuệ. 


Hai chủ đề cuối cùng của (9) sự giải thoát và (10) kinh nghiệm về nó, có liên 
quan đến các mục tiêu cuối cùng của Thánh đạo, sự thanh lọc khỏi mọi phiền não trong 
tâm, và sự hiểu biết đầy đủ về thực tại của thân và tâm. Nói về những chủ đề này có 
thể truyền cảm hứng cho những người khác chú tâm liên tục vào việc phát triển trí tuệ 


của họ 


Bây giờ trở lại Bảy yếu tổ thích hợp. Thứ tư trong danh sách là (IV.) một người 
hay nhiều người mà ta thân cận. Điều này rõ ràng là liên quan đến vị thầy và những 


người bạn hữu trên Thánh đạo. 


Từ Kinh Vijjã của Tăng Chi Bộ Kinh, ta học được răng một người thầy tốt là 
người trung thành với lời dạy nguyên gốc, có giới hạnh, uyên bác và có kinh nghiệm 
trong việc giải đáp. Đức Phật cũng gợi ý rằng vị thầy truyền cảm hứng nhất đã đạt 
được mức độ Giác ngộ cao nhất. 

Nhưng những vị thầy như vậy rất hiếm, và có lẽ bạn nên gắn bó với một người 
thầy tận tụy và có năng lực mà bạn có thể tiếp cận được, thay vì tìm kiếm một vị thầy 


hoàn hảo trong nhiều thập kỷ mà có thể bạn không bao giờ tìm thấy. 


cẤI 


Nêu vị thây hoặc bạn hữu làm phiên bạn trong quá trình thực tập, kéo bạn vào 
những cuộc nói chuyện vô bô hoặc làm mật quá nhiêu thời gian của bạn, bạn nên đi 


chô khác. 


Điều thứ năm trong Bảy yếu tô thích hợp là (V.) thực phẩm. Như tôi đã đề cập 
trước đó, thực phẩm là một trong những chủ đề không được khuyến khích thảo luận; 
tuy nhiên, có thể rất lợi lạc nếu ta nói về nó trong khuôn khổ liên quan đến thực hành 
thay vì nói về thế giới dục lạc của hương vị,. Kinh sách cỗ cho rằng một số người thích 
ăn ngọt, mặn, v.v., và việc tuân theo sở thích của họ sẽ hỗ trợ cho việc hành thiền của 
họ. Thực tế, ngay cả ngày nay vẫn có những người có thể ăn những gì họ thích một 


cách lành mạnh. 


Một câu chuyện thú vị đáng được chia sẻ ở đây là câu chuyện kinh Pháp Cú về 
Mãtika Mãtã. Cô đã mời các vị sư đến nhận sự hộ độ của cô trong ba tháng an cư kiết 
hạ mùa mưa. Các vị sư đã giải thích cho cô cách hành thiền, và làm theo chỉ dẫn đó, 


cô ây đã sớm chứng ngộ, và cũng có được năng lực tha tâm thông. 


Nhờ tha tâm thông, cô biết được những loại thực phẩm nào phù hợp nhất với 


các vị sư để cúng đường cho phù hợp. 


Vào cuôi mùa mưa, tât cả các vị sư đã đạt được mục tiêu tôi hậu trong nô lực tu 
tập - tât nhiên không phải trực tiêp vì những gì họ ăn, mà vì nhu câu thực phầm của họ 


được đáp ứng một cách thích hợp giúp họ có thê hành thiền với ít chướng ngại hơn. 


Chọn những gì mình thích ăn và chọn những thức ăn thích hợp có thể không 
giống nhau. Nếu bạn không chắc chắn răng những gì bạn thích ăn nhất như một khoái 
lạc cũng là tốt cho cơ thể và sức khỏe thì bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc 
những người hiểu biết mà bạn tin tưởng. 

Nếu bạn có xu hướng ăn chay hoặc có bất kỳ nhu cầu ăn kiêng cụ thể nào, thì 
hãy ăn sao cho phủ hợp. Ở hầu hết các trung tâm thiền, nếu bạn giải thích rằng nhu cầu 


ăn kiêng cụ thê của bạn là vì lý do sức khỏe, yêu câu của bạn thường sẽ được hồ trợ. * 


c2 


Đối với những thiền sinh tương lai muốn đi du lịch nước ngoài đề thiền - giả sử, 
đến một quốc gia theo Phật giáo Nguyên Thủy ở Đông Nam Á - sẽ rất hữu ích nếu đọc 


vê âm thực, cũng như các khuyên nghị từ các thiên sinh nước ngoài khác đã từng ở đó. 


Ví dụ, bạn có thê gặp phải thức ăn nhiêu dâu mỡ với nhiêu muôi và bột ngọt mà 
bạn không quen. Hoặc nêu không, nó có thê khá cay, hay thiêu những gì bạn coI là chê 


độ ăn cân băng. 


Chủ động về điều này trước khi đi du lịch rất hữu ích, vì vậy bạn biết những gì 
có thể đối mặt và lên kế hoạch giúp bạn đề phòng các vấn đề sức khỏe liên quan đến 


thực phẩm mà vài thiền sinh nước ngoài gặp phải trên khắp thế giới. 


Ví dụ, thật hiệu quả với một số thiền sinh khi đồ nước nóng vào món ăn chứa 
quá nhiều dầu, muối hoặc cả hai. Dầu và muối tan vào nước, và bạn có thê đồ chất lỏng 
ra một nồi khác và dùng thức ăn ít mặn hoặc ít dầu mỡ hơn. 

Trong mọi trường hợp, bạn luôn có thê đến gặp vị thầy của mình đề nhờ họ giúp 
đỡ nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nảo trong vấn đề này. 

Bất kế bạn đang thiền ở đâu, điều không bao giờ được khuyến khích là 
dành thời gian để phàn nàn về đồ ăn. 

Điều đó sẽ không giúp ích cho ai, ít nhất là bản thân bạn, và chỉ có tác hại phá 
hủy bất kỳ sự bình an trong tâm nào mà bạn đã có, hoặc có thể đã có được. 

Điều thứ sáu trong Bảy yếu tố thích hợp là (VI.) khí hậu. 

Khí hậu không quen thuộc rất dễ trở thành chướng ngại cho việc hành thiền của 
ta. Đặc biệt nếu sang nước ngoài đề thiền, bạn có thể sẽ ở một nơi nóng và ầm ướt hơn 
nhiều so với những nơi bạn quen thuộc, và không phải tất cả các thiền viện đều có quạt 
hoặc máy lạnh, đặc biệt là những địa điểm ở nông thôn. 

Về thực phẩm, lời khuyên tốt nhất là bạn nên chủ động về vấn đề nảy và tìm 


hiêu càng nhiêu càng tôt trước chuyên đi. Điêu này cũng liên quan đên trang phục, vì 


93 


mặc dù cần phải ăn mặc phù hợp với khí hậu, nhưng bạn cũng nên tôn trọng phong tục 


và truyền thông của địa phương. 


Một sô thiên sinh cho răng nên kiên trì vượt qua sự khó chịu hơn là sử dụng máy 


lạnh, quạt, hoặc thậm chí màn chỗng muỗi khi những thứ này có sẵn. 


Nhưng nếu bị bệnh hoặc yếu đi vì chủ nghĩa anh hùng của mình, thì họ đạt được 
điều gì chứ? Tôi sẽ đề nghị thử cách ngược lại. Cơ sở vật chất ở đó mang lại sự thoải 
mái cho hành giả, để họ có thê khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cho nỗ 


lực cao cả của mình. 


Yếu tổ cuối cùng là (VIIL) Tư thế hành thiền. Nó đề cập đến tư thế cho phép 


người ta hành thiền trong thời gian dài hơn, và với ít chướng ngại hơn. 


Ta đã xem xét một loạt các tư thế trong Bài giảng 04. Mặc dù hầu hết những 
thiền sinh thích thiền ngồi, thiền đi hoặc cả hai, có một số thiền sinh vẫn thích đứng 
hoặc nằm, và họ cũng đang tiễn bộ trên con đường Đạo. 

Đôi khi, sự lựa chọn tư thế của một nĐØƯỜi có thể bị hạn chế, chăng hạn như đối 
với một người bắt buộc phải ở trên giường vì lý do sức khỏe. Mỗi thiền sinh cần phải 
xem xét cần thận tình trạng cơ thể và năng lượng của mình trong việc lựa chọn tư thế 
thiền. 

Quyết định của bạn về tư thế thiền tốt nhất nên được thực hiện bằng tính thực tế 
và sự thành thật về khuynh hướng sức khỏe và cơ thê của bạn. * 

Bây giờ tôi muốn chia sẻ điều được gọi là Mười Trở Ngại 

Giống như bảy yếu tố thích hợp, đây không chỉ đơn giản là một danh sách các 
vấn đề cần loại bỏ hoặc tránh xa hoàn toàn. 

Thay vào đó, ta nên cần thận quan sát cách chúng ảnh hưởng đến việc hành thiền 


và cân băng thái độ của ta đôi với chúng. # 


94 


Đầu tiên trong số nảy là (1) trú xứ. Ngay cả khi một hành giả đã chọn một chỗ 
ở theo tính khí của mình, thì vẫn có nguy cơ bị dính mắc vào các tiện nghi hoặc thậm 
chí kiến trúc ở đó. 

Theo Kinh Atiniväsa của Tăng Chị Bộ, cư trú quá lâu ở một nơi có thể dẫn đến 
việc sở hữu quá nhiều thứ, quá nhiều thuốc men, đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ, có 
nhiều mối quan hệ không phù hợp với nhiều người và cảm giác được ở nơi đó trở nên 


quan trọng. 


Tôi khuyên nghị răng hành giả nên ở lại một nơi nào đó với sự hiệu biệt rắng 
mình có thê rời đi bât cứ lúc nào, và không cân lo lăng, dựa trên phương thức hành 


thiền họ đang theo đuổi. 


Thanh Tình Đạo có câu chuyện kê vê một vị sư tên là Thuparama đang ở thiên 
viện thuộc làng quê nôi tiêng ở Sr1 Lanka. VỊ ây hài lòng khi ở đó, mặc dù không nhận 
được sự ủng hộ nhiêu từ dân làng, có lẽ vì đó là nơi có một sô Xá lợi của bôn vị Phật 
trước đó được tôn thờ. 

Một người bạn đông tu của ông một lân đên thăm ông từ một tu viện trong rừng 
và đã rât buôn phiên khi chứng kiên cuộc sông bât hạnh của bạn mình. 

Vì vậy, ông đã mời vị sư trong làng đó đên tu viện trong rừng của mình, nơi các 
vị sư được hộ độ rât nhiêu. 

Lúc đâu, vị sư trong làng đông ý, nhưng ông cũng nhận thây người bạn khá giả 
hơn của mình dễ dàng dính mặc ngay cả với những lễ vật ít ỏi mà dân làng cúng dường, 
điêu này khiên ông nghi ngờ sự khôn ngoan của việc đi tu trong rừng. 

VỊ sư trong rừng trở nên xâu hô trước những châp trước của mình khi đôi mặt 
VỚI Sự giản đỊị của vị sư làng và đê nghị răng có lẽ tôt hơn hệt là người bạn mình nên ở 


lại nơi anh ta đang ở. 


Trở ngại thứ hai có thê là (2) gia đình. 


SĐ 


Trong Bài giảng 02, tôi đã đề cập rằng kính trọng cha mẹ là rất quan trọng và 


đó là một phần của Chánh Kiến. 


Ở đây, vấn đề này liên quan đến trách nhiệm gia đình. Nếu các thiền giả chọn 
một 
địa điểm thiền chủ yếu để đáp ứng theo mong muốn của gia đình họ hoặc đề duy trì 
mối liên hệ với gia đình, thì điều này rõ ràng sẽ tạo ra những trở ngại cho họ trong 


thiền tập.. * 


Có một câu chuyện liên quan đến điểm này mô tả một vị sư đã rời bỏ gia đình 
của mình trong một thời gian dài. Cuối cùng, sư thầy của ông đề nghị ông trở về nhà. 
Khi đến nơi, gia đình thậm chí không nhận ra ông, và mặc dù người thân của ông đã 
chăm sóc ông như một vị sư trong ba tháng, ông đã không đề cập đến mối quan hệ của 
ông VỚI họ, và 


gia đình vẫn chưa nhận ra cho đến khi ông rời đi. 


Câu chuyện này minh họa cách vị ấy thay thế sự dính mắc với người thân của 
mình bằng một thái độ bình thản, cân băng, và từ bi đối với tất cả chúng sinh. Có thê 


nó sẽ là nguôn cảm hứng cho bạn vào một ngày nào đó. 


Trở ngại thứ ba là (3) lợi dưỡng: theo nghĩa được sử dụng ở đây, nó là một vần 
đê liên quan nhiêu nhât đên người xuât gia. Bởi vì các vị sư phụ thuộc vào sự cúng 
dường của cư sĩ, nêu họ cư trú ở một nơi biệt lập, có thê có quá ít người, và do đó có 


quá ít cũng dường để giúp họ duy trì cuộc sống. 


Điều nguy hiểm ở đây là thay vào đó, họ chọn một nơi cư trú ở một khu vực 
đông dân cư hơn, nơi có nhiều cúng dường, và trở nên dính mắc với cảm giác an toàn 
đó đến mức họ đi theo người ta đến nhiều tu viện và làng mạc khác nhau bất cứ khi 
nào được mời mà chủ yếu là đề tích lũy thêm. 

Trong trường hợp đó, vị sư nên nhận ra những dính mắc đã hình thành trong 
tâm, và rời khỏi nơi đó đề định cư trong một nơi mà người dân địa phương có thê giúp 


mình duy trì sự sông ở mức vừa đủ, và do đó hành thiên nghiêm túc hơn. 


96 


Trở ngại tiếp theo là (4) lớp học, theo nghĩa này có nghĩa là các học trò của vị 
thầy dù đó là cư sĩ hay người xuất gia. Mặc dù các vị sư có nghĩa vụ giảng dạy Giáo 
pháp cho cư sĩ, nhưng có thể lui về ở ấn trong vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm với 


ý định là sẽ chia sẻ Giáo pháp đã thực chứng của họ sau này. 


Ông tô của các khóa tu thiền ở Miến Điện, Ledi Sayadaw, đề nghị rằng không 


nên có sự giảng dạy nào diên ra trong một khóa tu thiên chuyên sâu. 


Ngược lại, một sô người học hỏi được nhiêu điêu từ việc chia sẻ kiên thức và 
kinh nghiệm của họ, và trong các kinh sách cô, ta tìm thầy một sô trường hợp - ngay 


trong việc đàm luận giáo pháp và hành thiên - các vị sư đã chứng ngộ. 


Rõ ràng, nếu số lượng học viên của một thiền sư quá lớn và nhiệm vụ giảng dạy 
quá tốn thời gian, có thể họ cần phải tạm nghỉ để dành thời gian tự thiền tập chuyên 


^ 


sau 


Có một câu chuyện liên quan trong Kinh Pháp Cú về một vị sư đã ghi nhớ tất cả 
những lời dạy của Đức Phật và đã giúp hàng trăm vị sư đạt được tầng Giác ngộ cao 


nhất. 


Tuy nhiên, ông đã được Đức Phật gọi là "trông rỗng", bởi vì ông thậm chí còn 
không vươn lên ngang hàng với các học trò trong sự thực hành của chính mình. 

Cảm thây xâu hô, người thây vĩ đại đó đã từ bỏ việc giảng dạy của mình đê lui 
vê 
ân dật trong rừng, và chỉ ngay sau đó đã thành tựu mục tiêu tôi hậu. 

Trở ngại tiêp theo, gọi là (Š) tòa nhà, ở đây không chỉ mang nghĩa câu trúc trú 
xứ của một người, nó liên quan đên toàn bộ môi trường tu viện. 

Khi cư sĩ đên thăm một tu viện, họ hộ độ tài chính hoặc nguôn lực vật chât đê 
xây dựng một nơi ở mới hoặc các tiện nghi cho tu viện, vì lợi ích của cư dân, những 


người hộ độ và khách tham quan . 


97 


Tham gia vào các dự án như vậy được coI là một việc phước đức và những lợi 


ích có thê mang lại là rất lớn. 


Các cơ sở vật chât tiện nghi hơn và mới hơn rõ ràng là có lợi cho người hộ độ 
và khách tham quan; và đôi với các nhà sư, những du khách ít căng thăng sẽ có nhiêu 
thời gian hơn cho việc giảng dạy và hỗ trợ Giáo pháp, cung cập những nơi yên tĩnh 


hơn đề nghỉ ngơi và thực hành, v.v. * 


Có những dự án khác mà những người xuât gia và những cư sĩ tận tâm cũng có 
thể thực hiện, chăng hạn như viết sách, các khóa học hướng dẫn thiền và nghiên cứu 
kinh điển, cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em, người bệnh hoặc người già, và thậm 


chí tạo ra một môi trường an toàn cho động vật. 


Tất cả đều là những nỗ lực đáng khen ngợi và xứng đáng nhất. Tuy nhiên, giống 
như các vẫn đề của trở ngại ở trên — lớp học - nếu ngay cả những việc làm cao quý này 
cũng trở nên quá tốn thời gian, hành giả có thê chọn (tạm thời) rút lui khỏi chúng để 


dành thời gian thiền tập cho riêng mình. 


Sau đó, tâm trí có thê phát triên trí tuệ sâu sắc hơn, cải thiện khả năng g1ữ sự 
bình thản & yêu thương, và đôi trị tôt hơn với sự sân hận, căng thăng và những cảm 


xúc tiêu cực khác có thê nảy sinh khi tham gia vào những công việc khác. # 


Điểm thứ sáu là (6) đi lại. Từ hai kinh Dĩghacärika của Tăng Chi Bộ, chúng ta 
học được răng việc lang thang quá lâu có thể là một trở ngại cho việc học hỏi giáo pháp 
của Đức Phật, trở ngại việc đạt được thành tựu trong hành thiền, sự kết giao với thiện 


bạn hữu và khả năng duy trì sức khỏe. 


Ngược lại, thực hiện một chuyến hành trình trong một khoảng thời gian hợp lý 
và với khoảng cách hợp lý có thể mang lại điều trái ngược - hỗ trợ trong việc học hỏi 
giáo pháp của Đức Phật, thành tựu trong hành thiền, kết bạn tốt và sống khỏe mạnh 


hơn. 


Trên thực tế, Đức Phật, được cho là đã đi rất nhiều nơi, nhưng Ngài sẽ ở lại vài 


tháng ở những nơi khác nhau để giảng Pháp cho người dân địa phương và đem đến 


98 


nguôn 


cảm hứng. 


Theo tinh thần Trung đạo, việc đi lại quá nhiều hay ở lại một nơi quá lâu đều 
không có lợi cho sự tiến bộ của ta, và mỗi người nên tự quyết định điều gì là tốt nhất 


trong vẫn đề này, phù hợp với sự thực hành của mình. 


Trở ngại thứ bảy là (7) thân quyến, và bạn đồng hành trên Đạo lộ; ở đây có 
nghĩa là bệnh hoạn, cụ thê là bệnh của thiền sư , bạn đồng hành, học trò và người thân 


của một người. 


Người ta đê nghị răng nêu họ bị bệnh, chúng ta nên chữa trị cho họ với thuôc 
men, sự săn sóc đê họ khỏe lại càng sớm càng tôt. Bệnh của người thân và bạn đông 
hành của ta có thê khiên tâm trí ta lo lăng và bôn chôn, làm xáo trộn việc thiên tập của 


ta. 


Vì vậy, điêu trị cho họ là giải pháp cho nỗi lo và do đó cho trở ngại bệnh tật của 
họ. Nghĩa vụ chăm sóc một ai đó có thê được hiệu là cơ hội đê suy nghiệm về thực tại 
thân tâm của chính mình, vê tình trạng của người kia. Thiên tâm từ, Quán sự chêt và 


quán sát 32 thê trược có thê tiến bộ nhờ chăm sóc bệnh nhân. 


Điều tiếp theo là (8) sự đau khổ, tương tự như điều trước đó, nhưng ở đây đề 
cập đến sức khỏe của chính mình. Rất nhiều hành giả không nhận thức được tầm quan 


trọng của sức khỏe đôi với sự thiên tập của họ. 


Tuy nhiên, sức khỏe kém có thê là một trở ngại đáng kê cho việc thực hành của 
ta, và Đức Phật đã nói rõ răng ta nên cô găng g1ữ gìn sức khỏe của mình, và tránh ôm 


đau và thương tật khi có thể. 


Và nếu chúng ta bị ốm hoặc bị thương, chúng ta có thê trân quý lời khuyên của 
Đức Phật trong Kinh Gilãna của Tăng Chỉ Bộ - ngay cả khi chúng ta đang được điều 
trị, hãy tận dụng hoàn cảnh hiện tại của ta như một cơ hội đề thiền quán về sự không 


hấp dẫn của cơ thể, về thực tại của thực phẩm được thọ dụng, về sự bất toại 


99 


nguyện của toàn bộ thê giới, về sự vô thường của các pháp hữu vi, và về nhận 


thức về cái chêt. 


Trở ngại thứ chín là (9) sách, ở đây có nghĩa là sự ghi nhớ đặc biệt những kinh 
điển Phật giáo quan trọng. Việc học thuộc kinh điển được coi là rất quan trọng để hiểu 
được lời nghĩa trong đó, và các tăng ni tận tụy với việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho 


tât cả các thiên giả trong việc bảo tôn các lời dạy và ý nghĩa nguyên gôc. 


Các vị sư vĩ đại xưa và nay, những người tự hạ mình để ghi nhớ hàng ngàn trang 
kinh đã luôn chủ trương ủng hộ giá trị vĩ đại của việc làm đó. Một số học giả trân quý 
hơn những kinh văn nhất định nếu họ ghi nhớ chúng, vì làm như vậy, họ sẽ năm bắt 
được các mối liên hệ và tìm thấy các chỉ tiết mà nếu không nhớ thì có thể tuột mất 


chúng. * 


Mặt khác, quá trình ghi nhớ đòi hỏi một lượng lớn thời gian, sự kiên trì và 
lên 
kế hoạch. Thật không dễ dàng để thiền trong những hoàn cảnh đó. Câm nang hướng 
dẫn thiền tuyệt vời, Thanh tịnh đạo, khuyến nghị rằng người ta không nên dính mắc 
vào 
thành tựu trong việc ghi nhớ thậm chí dù là nhiều kinh điển và các bài kinh khác. 

Nếu không, một người có thê tự phụ răng họ biết nhiều hơn những người khác, 
hoặc thậm chí hơn cả thầy của họ. Nếu tính tự phụ đó xuất hiện, nó cần được xác định, 


phân tích và chánh niệm quán sát mà không dính mắc cho đên khi nó biên mật. 


Cuối cùng là trở ngại của (10) thần thông. Còn được gọi là siêu năng lực, năng 
lực tâm linh và sức mạnh tâm linh, những khả năng này thường được Đức Phật thảo 


luận ngay cả trong các tầng kinh điển cổ nhất của Phật giáo. 


Chỉ trong một trong vô số đoạn văn như vậy, Đức Phật nói: “Tùy theo mong 
muốn, này các Tỷ-kheo, Ta chứng đạt các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều 
thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua 


tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thổ, trồi lên, đi ngang qua đất liền 


100 


như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên 


hư không như con chỉm; với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời” 


Mặc dù các phép thần thông thường được đề cập trong khắp kinh điển, bao gồm 
các hướng hướng dẫn chính xác về cách đạt được chúng, chúng không cần thiết đề đạt 
được 
trí tuệ sâu sắc; và một số vị sư đã đạt được mục tiêu tối hậu của Thánh đạo, chăng hạn 


như Đại đức Susĩima mà chăng sở hữu một phép thần thông nảo. 


Mặt khác, nhân vật phản diện chính trong kinh Phật, Devadatta, sở hữu thần 
thông, nhưng vì những hành động xấu xa mà những phép đó đã không đem lại lợi ích 
gì khi hắn chết, tái sanh vào cảnh giới thấp kém. 

Khao khát đạt được thần thông được xem là một cấp độ thấp hơn so với tạo ra 
những nỗ lực thực sự trong giải thoát bản thân khỏi những phiền não. 

Sự dính mắc vào các tầng định và sự tự phụ nảy sinh từ việc đạt được những 
thần thông là bất lợi cho Thánh đạo. 

Do đó, người ta khuyến nghị phát triển các tầng định chỉ vì mục đích thanh lọc 
tâm trí; những thần thông hiệp thế có thể là sản phẩm phụ tự nhiên từ những thành tựu 
đắc định cao, nhưng không bao giờ nên cho nó là trọng tâm của ta. 

Trong bài giảng tiếp theo, chúng ta sẽ đào sâu về Năm Triền cái- những trở 


ngại nguy hiêm trên con đường thiên tập - và nhiêu cách khác nhau đê đôi trị với chúng. 


101 


Bài giảng 7: 
Quán sát 5 Triền Cái & Cách Đối Trị 


Phần 1: Bản chất của Các Triền Cái & Triền Cái Tham Dục 


Tôi đã nhắc tới Năm Triên Cái nhiêu lân trong các bài học trước đó; trong bài giảng 
này, ta sẽ khảo sát sâu hơn tính chât của chúng và tìm hiệu những cách khác nhau đê đôi 


trị chúng. 


Chúng được gọi thắng tên là Năm Triền Cái (chướng ngại) (Pañca Niarana) bởi 


vì chúng cản trở tiên bộ hành thiên của ta. 


Trước khi tiệp tục, tôi muôn định nghĩa thêm về "triên cái" trong ngữ cảnh chúng 
được dùng ở đây. Cái mà Đức Phật mô tả như "triên cái” không phải là các phiên não vi 
tê của tâm vôn dĩ luôn đông hành cùng những ai chưa giác ngộ trong suôt kiêp sông của 


họ. 


"Triền cái" hàm ý rằng vào một thời điểm nào đó có một phiền não mạnh mẽ khởi 
lên trong tâm và tạm thời che lắp tâm trí ta, làm tạm ngừng tiến trình hành thiền cho đến 
khi hành giả có thể vượt qua nó. Sự dính mắc với ngã mạn, tà kiến, tham ái, sân và các 
phiền não vi tế khác tiếp tục tồn tại trong dòng tương tục của tâm thức cho tới khi chứng 
đắc Đạo-Quả.Mặc dù triển cái có thể tạm thời làm chậm tiến trình hành thiền, nhưng 
chúng hiếm khi làm ngưng được tiến trình đó - nếu chúng thành công, ta không thể hành 
thiền được nữa. Khi hành thiền, những phiền não loại vi tế sẽ tự nhiên giảm đi về cả tần 
suất và cường độ, từng chút từng chút một. 

Việc sinh khởi các triền cái là một hoạt động tự nhiên của tâm, bởi vì khi 
thiếu sự hiểu biết về vô ngã (anatt3), tâm ta luôn tìm kiếm một nơi đề sinh khởi và tồn tại. 
Nó có tìm kiếm một thứ gì đó thường hằng, thỏa mãn vô điều kiện, và đáng tin cậy. 

Từ khi sinh ra, ta tin rằng mẹ ta là thường hằng, thỏa mãn và đáng tin cậy. Từ từ ta 


nhận ra răng mẹ không sở hữu các đặc tính trên, từ đó ta đi tìm các đặc tính này bên trong 


102 


chính mình. Và điều trên cũng không khả thi, do vậy ta tìm cầu từ những vật chất bên 
ngoài như tiền bạc, xe hơi, nhà cửa, đồ đạc, bảo hiểm, danh tiếng, những sáng chế, giải 


thưởng hay sự công nhận. 


Ta tìm nơi nương tựa ở người khác, như một người quan trọng, con cái, bạn bè, học 


trò hay một khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, môi liên hệ giữa chúng ta với một người hoặc 


một đôi tượng khác không thê thỏa mãn những gì ta kiêm tìm, vì bản chât của chúng là 
vô thường. 


Mỗi khi nghĩ rằng cuối cùng ta đã đạt được sự thường hằng, ta dần dần nhận ra đó 
chỉ là ảo tưởng - ta sẽ phải trải qua sự khiếm khuyết cơ bản của chúng, hoặc vào thời điểm 
già, bệnh, và chết - ta sẽ phải từ bỏ chúng. Công cuộc tìm kiếm những hiện tượng thường 
hằng, thỏa mãn và đáng tin cậy là vô tận, và từ đó trở thành nguồn gốc của sự đau khổ vô 


hạn. 


Hành thiền giúp ta hiểu được bản chất của thân và tâm nảy, ở đó không có gì thường 
hằng,thỏa mãn, hay đáng tin cậy. Hành trình tìm kiếm sự thật này là một công việc phức 
tạp cần rất nhiều thời gian, năng lượng và sự kiên trì. Chỉ đến khi ta hành thiền và tìm 
kiếm sự thật, còn tất cả những øì ta từng làm đều chỉ là tìm cách níu giữ, bám víu những 


thứ mà cuối cùng cũng không thể lấp đầy thỏa mãn của ta. 


Thói quen của tâm là dính mắc vào các trạng thái tâm, là căn bản của tât cả 
sự 
“*>j 


“năm bắt” hoặc “chôi bỏ”, vì thê tôt hơn ta chỉ nên quán sát và buông bỏ. 


"Đề chúng đi" nghĩa là cho ta quyền để những trạng thái tâm sinh khởi, biến 
đổi và diệt đi mà không cố gắng bám víu điều ưa thích hay khước từ điều chán ghét. 
Trí tuệ căn bản của việc thực hành này là: tất cả những trạng thái tâm thích hay 
không thích thực chất là giống nhau- tất cả chúng vô thường, không thỏa mãn, và 


không đáng tin cậy. 


103 


Tuy nhiên khi những trạng thái níu kéo ta hay đây lùi ta khởi lên trong tâm một 
cách mạnh mẽ, ta cần có một cách đối trị thích hợp. Trong bài giảng này, tôi sẽ giải thích 
các cách đối trị thích hợp cùng với thời điểm và cách thức áp dụng chúng. 

Khi hành thiền, ta sẽ dần hiểu răng chỉ khi nào từ bỏ khái niệm về "tự ngã" thì 
mới có thể thoát khỏi tham ái - và từ đó thoát khỏi các nhiễm ô nơi tâm. 

Tâm nhiễm ô là biểu hiện của Năm Triền Cái: tham dục, sân hận - ác ý, hôn 
trầm dã dượi, phóng dật trạo cử và hoài nghỉ. 

Ta có thể nghĩ rằng chúng sinh khởi trong tâm để nhắc nhở ta về các cuộc tìm kiếm 
bất thành trước đây về điều /ưởng hằng và toại nguyện. 

Tâm chưa được huân tập cũng như một con bò hoang và hành thiền cũng giống như 


việc buộc con bò vào cột băng một sợi dây chắc chắn. Ta không cần phải đánh hay la hét 
để nó hết nhảy dựng lên và thở phì phò. Nó sẽ tự nhiên bình tĩnh lại sau một lúc. Cũng 


vậy. ta quản tâm khi nó nhảy từ đôi tượng này sang đôi tượng khác và đê tâm lắng xuông 
một cách bình yên khi ta thiên tọa hoặc thiên hành . 


Trong trường hợp mơ mộng hoặc mắc kẹt trong một ý nghĩ duy nhất trong thời gian 


đài, bạn có thê cô găng quán sát các tiên trình suy nghĩ như một người học hỏi. 


Ban có thê quyệt định nhớ ý nghĩ ngay khi nó sanh lên trong tâm, lặp lại những từ 
ngữ mà tâm cung câp. cả mới và cũ, như thê đang học thuộc một bài thơ. 


Bằng cách này, tâm ngưng tiếp tục thêu dệt hay thêm thắt vào câu chuyện và làm 
nó mất dần sức mạnh.Lời khuyên này đã giúp ích cho một học trò của tôi, vì vậy bạn có 
thê thử để xem liệu có hữu ích cho bạn không. 

Ấn dụ về hỗ phân có thể minh hoạt tiễn trình vượt qua sự dính mắc. Hãy tưởng 


tượng bạn sinh sông ở một ngôi làng nghèo ở nông thôn và có một nhà xí nhỏ ở sân sau, 


chỉ có một hô đựng phân và nước tiêu. 


Giả sử một người bạn đáng tin của bạn tiệt lộ rắng có một rương kho báu được giâu 


dưới đống chất thải. Bạn sẽ tự mình đi xuống hồ phân và bắt đầu đào lên. Dần dần hồ sẽ 


104 


trồng rỗng và bạn sẽ tìm được rương kho báu bên dưới. Chắc chăn bạn sẽ chăng hê dính 


mắc gì với phân bạn đang xúc ra. 


Tương tự, khi hành thiên, ta rơi vào hô sâu của phiên não tâm; và không như rương 


kho báu, ta thậm chí chẳng cần tốn bắt kỳ nỗ lực để đào. 
Từng chút một phiền não sanh lên, ta để chúng diệt đi mà không dính mắc. 
Dính mắc là căn bản của những trạng thái tâm bất thiện và không mong muốn. 
Nếu ta từ bỏ dính mắc, ta sẽ nhỗ tận gốc nguyên nhân, vì thế những trạng thái tâm 
đó sẽ không còn nữa. 
Ngược lại, sự vắng mặt của chấp thủ là cơ sở cho những trạng thái tâm thiện, 


tâm khéo tu. Chúng sẽ tự sinh khởi và phát triển để tôi luyện ta tính buông xả. 


Tôi nhớ khi tôi còn là sa-di ở Sri Lanka, tôi đã thấy một con bọ có trèo lên thành 
trơn của chậu rửa mặt. Dường như thật vô vọng khi nó cô lảo đảo với đôi chân nhỏ bé của 
mình nhưng chẳng tiến triển gì. Tôi nhẹ nhàng cầm con bọ trên tay và lắc cô tay để nó bay 
đi. Tuy nhiên, nó lại bám vào tay tôi. Tôi lắc tay mạnh hơn nữa nhưng chỉ khiến con bọ 


càng bám chặt hơn. Tôi phải đặt tay xuống đất và kiên nhẫn đợi cho đến khi nó đi xuống. 


Tương tự, khi hành thiền, phiền não sanh khởi trong tâm và ta có khuynh hướng 
năm giữ chúng để có làm chúng biến mất. Nhưng chúng ta cảng làm vậy, chúng càng 
bám chặt và quấy rầy ta. Nhưng ngay khi cho phép tất cả phiền não bình yên sinh khởi mà 
không nắm bắt chúng, thì chúng sẽ biến mắt vì không còn sự dính mắc. Thời gian cần để 
một trạng thái tâm không mong muốn diệt đi tỉ lệ thuận với khả năng chấp nhận và xả ly 
nó. 

Ta có hai lựa chọn để đối trị các Triền Cái_ hoặc có thể để chúng sanh lên và diệt 
đi hoặc có thê vận dụng điều mà Kinh điển Phật giáo cô đại gọi là “như lý tác ý” (yoniso 


manasikãro). 


Theo phần Quán Năm Triền Cái của Kinh Niệm Xứ (Satipatthäna sufía), ta chánh 


niệm với các triên cái như một cách thực tập quán pháp. 


105 


Chánh niệm với các triên cái là một trong 22 kỹ thuật thiên minh sát, wipassana, 


được đề cập trong Kinh Niệm Xứ. 


Trong phương pháp quán năm triền cái, ta nhận biết sự hiện diện, sự vắng mặt 
của chúng trong tâm (đặc biệt khi chúng chỉ vừa diệt đi), sanh lên, diệt đi thông qua 
như lý tác ý, và cuối cùng không còn sanh khởi nữa khi tâm hoàn toàn thoát khỏi 


chúng khi thành tựu giác ngộ. 


Có 30 gợi ý trong phương pháp này, 6 gợi ý cho mỗi triền cái. Vì vậy, hãy phân 
tích từng triền cái và những gì ta có thê làm với chúng. 

Triền cái đầu tiên là (1) Tham Dục (Kãmacchanda). Trong khuôn khổ của Năm 
Triền cái, tham dục chính là dục vọng, khát ái . Dù hành giả thường được hướng dẫn xem 
xét những loại tham dục khác như cảnh dễ chịu, tiếng hay, mùi thơm, vị ngọt, sự xúc 
chạm và ý nghĩ dễ chịu, nhưng chúng ít khi xuất hiện trong thiền tập và không làm phân 


tán tâm trong một thời gian dài. 


Theo giải thích của Đức Phật trong Phầm Sắc (Rñpaãdivagga ) của Tăng Chỉ Bộ, 
sắc người đàn bà xâm chiêm và ngự trị tâm người đàn ông và sắc người đàn ông xâm 
chiêm và ngự trị tâm người đàn bà. 

Ngoài “sắc”, tâm của hành giả cũng bị xâm chiêm bởi những giá trị cảm xúc của 
những người khác giới, như nhiêu trải nghiệm và cảm xúc họ có cùng nhau. 

Lưu ý rắng trong các kinh điên thuộc nên văn hóa Ấn Độ cô đại, hầu như luôn đề 
cập đên dị tính luyên ái. Đương nhiên, đông tính luyên ái cũng là những trở ngại ở những 
người đông tính nam và đông tính nữ giông như dị tính luyên ái. Vân đê ở đây là sự sự 
hấp dẫn của dục vọng chứ không phải là bị hâp dẫn bởi ai. 

Đức Phật đã liệt kê chị tiêt cách thức các cảm giác do- nhìn, nghe, ngửi, nêm, xúc 
chạm của thân - có thê mang đên sự ám ảnh về thân thê người khác. Tình dục là đôi tượng 


cuôi cùng của tham dục, và cũng khó đôi trị nhât. 


106 


Chú giải Pali của Kinh Niệm Xứ đề cập đến 6 giải pháp sau để đối trị tham dục, 
cũng có thể áp dụng khi nó chế ngự tâm. Đầu tiên (1) học và hiểu bản chất của thân thể 
vật lý. Nó không chỉ đề cập đến thân mà còn về những bản chất của thân. Vì ta sẽ nói chỉ 
tiết về quán sát thực tại của thân vật lý trong Bài giảng 11 và 14, ở đây tôi sẽ nói văn tắt 


phương pháp này. 


Mục đích của việc quán sát thân vật lý trong thiên tập là tách khỏi ý niệm về thân 
(cho đến nay vẫn chi phôi sự hiểu biết của ta về nó) và hiểu thân như nó thực sự là. 


An! 


Nghĩa là, ta luôn không chỉ nghĩ "thân", mà còn là "thân ta" và các phần khác của 


cơ thể - như tóc, móng tay, răng, da, thịt, xương, vv... - là "tóc ta", ” móng tay ta”vv... 
Nhưng ý niệm các phần của thân là “của ta” chỉ là một ảo tưởng về khái niệm. Chúng 
cũng là một phần của tiễn trình tự nhiên hình thành và hoại diệt của vật chất. 

Không thê tách rời ý niệm sở hữu một thứ gì là giả định về quyền làm chủ nó. 
Nhưng ta hãy áp dụng điều này trong mối liên hệ đối với sự phát triển và hoại diệt của 
thân: Nó tăng trưởng theo các yếu tố mà ta không thể làm chủ được và hoại diệt theo tốc 
độ riêng của nó. 

Ta không thể làm chậm hoặc đầy nhanh sự phát triển, làm nó phát triển theo cách 
ta muốn, hay không thể dừng hoặc làm chậm lại quá trình hoại diệt (dù ta cố đánh lừa 
mình bằng cách nhuộm tóc hoặc phẫu thuật thâm mỹ). Trên thực tế, thật điên rồ khi nghĩ 
rằng có thê ra lệnh cho cơ thê trẻ lại khi nó già đihoặc phát triển các đặc tính như ta mong 


ước. 


Cơ thê phát triển chủ yếu là do các khuynh hướng về gen và điều kiện môi trường, 
và các chức năng mong muốn được duy trì là nhờ ngủ đủ giấc, dinh dưỡng đầy đủ, sự sạch 
sẽ, tinh thần khỏe mạnh và sự phòng hộ bệnh tật và nguy hiểm của môi trường khắc nghiệt. 
Dĩ nhiên, ta có thê tác động đến tiễn trình phát triển và hoại diệt của thân bằng thói quen 
của mình. Nếu chúng ta không ăn, thở, ngủ, hoặc tắm rửa, cơ thể sẽ ngừng hoạt động bình 
thường. Nhưng khả năng tác động phần nào đến quá trình phát triển, hoại diệt của thân 


băng cách chăm sóc nó, thì hời hợt và khác xa với việc “sở hữu” nó. * 


107 


Khi quán sát thân trong hành thiền , ta phân tích nó thành các bộ phận cấu thành 
như đã lưu ý ở trên như: tóc, móng tay, răng, da, thịt, xương, v.v. Băng sự quán tưởng như 
vậy, ta có hiểu rằng những phần thân này là vô thường, bắt toại nguyện và không đáng tin 


^ 


cậy. 

Chúng có thê gây đau đớn, có thể bị thương, mặc ung thư hoặc một căn bệnh khác, 
và ngay cả khi chúng ta khá hài lòng với chúng, vào thời điểm nào đó trong đời, khi ta già 
đi, chúng trở nên yếu ớt, và cuối cùng, ngừng hoạt động hoàn toàn. 

Dù ta có đính mắc thế nào với thân, quán sát các phần khác biệt theo cách này giúp 
ta thấy răng chăng có gì trong thân “'của ta” đáng ao ước. 


Ví dụ, ta có thê dễ dàng thấy rằng không một thành phần thân nào đáng ao ước, như 


tuôi thanh xuân, vòng cô ngọc trai, hoặc nhân kim cương. Mặc dù giờ ta quan niệm thân 


nói chung là đáng ao ước và hâp dân, nhưng khi mô xẻ nó trong tâm trí, ta thây chúng 
chăng có chút đáng ao ước. 


Khi hiểu được sự không hấp dẫn ở bất kỳ phần nào của thân, ta có thể chuyên sự 


chú tâm đên ham muôn tình dục. 


Ta có thể suy luận logic rằng sự câu thành của lượng vật chất trên thân người mà ta 
tham muốn, trên thực tế cũng giống như những phần không hấp dẫn mà ta nhận ra trên 


thân mình. 


Nó chỉ là một ảo ảnh trong tâm. Sự phân tích khách quan này về sự thật của cơ thể 


là phương pháp đầu tiên. * 


Khi học và hiểu bản chất của thân, ta chú tâm vào những bộ phận khác như những 


đê mục thiên riêng biệt. 


Ví dụ, chỉ cần tập trung tâm trên tóc, dần dần sẽ dẫn đến định tâm ngày càng sâu 
hơn, khi tâm trở nên định tĩnh, ham muốn tình dục sẽ biến mắt. Điều này áp dụng với tất 
cả các phần nơi thân. Thành tựu được định sâu trên các phần thân là giải pháp thứ hai 


đối trị với tham dục. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về phương pháp này ở Bài giảng 11 & 14. 


108 


Một số hành giả, đặc biệt là nữ, có thể bị thu hút bởi tính cách của đàn ông thay vì 
các đặc điểm thân thê của anh ta. Kinh điển Pali không đưa ra giải pháp trực tiếp với 
trường hợp như vậy. Tuy nhiên, bản thân việc thực hành thiền tuệ có thể giải quyết vấn 
đề. 


Quán sát tâm của thiền giả là vô thường, bất toại nguyện và không đáng tin 
cậy có thể giúp hiểu được tâm của người khác phái cũng vô thường, bắt toại nguyện 


và không đáng tin cậy, và do đó dẫn đến xả ly và tự do. 


Biện pháp thứ ba, (II) hộ trì các căn, hay được tán thán trong Kinh Bhãradvãja 
của Tương Ưng Bộ. Ở đó, Đại đức Pindolabhäradväja giải đáp thắc mắc của Vua 
Udena răng các vị Tỳ khưu đối trị dục vọng bằng cách thu thúc các căn, tránh năm giữ 
tướng chung và tướng riêng của thế giới thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận vả nhận thức. 
Nhà vua đánh giá cao thực hành này, bởi vì bản thân ông, đã trải qua những thôi thúc 
mạnh mẽ, đầy dục vọng khi bước vào hậu cung mà không hộ trì các căn, và ngược lại, có 
thê tránh được những khó khăn đó khi có thể kiềm thúc bản thân. 

Hộ trì các các căn như thế này là một cách rèn luyện phẩm hạnh cao hơn, và một 
số hành giả cần nỗ lực phi thường để chống lại thói quen tìm kiếm các trần cảnh. (đối 
tượng giác quan) 

Giải pháp khắc phục thứ tư với tham dục là (IV) lưu tâm đến việc thọ dụng thực 
phẩm. Ăn nhiều thức ăn góp phần tạo ra ảo tưởng rằng cơ thể của chính mình là đáng 
thích thú và hấp dẫn - và do đó tạo sự gắn kết với các khoái lạc tình dục. 

Trong Bài giảng 05 đề cập đến chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày, tôi đã 
giải thích cách quán sát tiến trình ăn uống. 

Đầu tiên, ta hiểu thực tế là thức ăn không đáng để dính mắc và các quá trình cơ thể 


phân hủy thức ăn thành chất dinh dưỡng cũng không hấp dẫn. 


Sau đó, ta đạt đến trí tuệ rằng thay vì để thỏa mãn dục lạc và duy trì vẻ đẹp của cơ 


thê, hoạt động ăn uông đê hô trợ sức khỏe và hạnh phúc, và cho phép ta tiêp tục nô lực 
cao cả của mình và phục vụ cộng đông xung quanh ta. 


109 


Giải pháp khắc phục thứ năm với tham dục là (V) thiện bạn hữu. Chính Đức Phật 


Là) 


là “thiện bạn hữu” tuyệt hảo, nhưng bởi vì ta không có Ngài ở bên, người tốt nhất kế đến 
là một vị A-la-hán, người hoàn toàn diệt trừ mọi phiền não. . Trong trường hợp không thê 
tiếp cận với một người như vậy, ta nên cô gắng tìm một bậc thầy có kinh nghiệm thiền tập 


và truyên cảm hứng cho ta. * 


Có năm phẩm chất mà một vị thầy giỏi có thể truyền cảm hứng cho ta: tín, tấn, 
niệm, định, tuệ. Hãy xem liệu người thầy có truyền cảm cho bạn băng hiện thân của một 
hoặc nhiều các phẩm chất này không. Nếu có, thì đó có thể là một thiện bạn hữu với bạn. 
Vị thầy có thê cho bạn một số lời khuyên bồ ích về cách đối trị với triền cái tham dục và 


truyền cảm hứng cho bạn băng sự thành công của chính vị ây trong việc đôi trị với nó. 


Phương pháp thứ sáu và cuối cùng của giải pháp khắc phục tham dục là (VI) đàm 
luận các chủ đề thích hợp, chẳng hạn như thiểu dục, tri túc, hạnh độc cư, v.v., như đã 


đề cập trong Bài giảng 06. 


Liệu pháp này sẽ đên từ “thiện bạn hữu” của bạn. Hoặc khi thiêu một thiện bạn hữu, 
bạn có thê trò chuyện với bạn cùng phòng hoặc nêu ở một mình, bạn có thê nói ra với một 


con vật * 


Sử dụng sáu biện pháp này, việc thiền tập của bạn có thể tiến triển mà không bị tổn 
hại bởi tham dục. Đức Phật cũng khuyên nên nghĩ về những đối tượng dục vọng phái nữ 


như mẹ, chị hoặc con gái của ta, đê chông lại những ham muôn tiêm ân. 


Phụ nữ có thể xem đàn ông như cha, anh hoặc con traI. Tất nhiên, trong mọi trường 
hợp, không phải người khác có trách nhiệm với tham dục của ta, mà là chính ta: hóc- 
môn của ta, tham ái của ta và sự vô minh của ta về Tứ Diệu Đé. 

Tôi sẽ giải thích sau trong Bài giảng 22, triền cái tham dục hoàn toàn bị loại bỏ chỉ 
ở tầng giác ngộ thứ ba. Nói cách khác, không cần tự làm mình buôn hoặc thất vọng khi 


tham dục vẫn tiếp tục trỗi dậy, và rất có thê là trong thời gian dài! * 


110 


Phân 2 - Triền Cái Ác ÝY, Hôn Trầm Dã Dượi, 
Phóng Dật Trạo Cử & Nghỉ Ngờ 


Triền cái thứ hai là (2) Ác Ý đối với chúng sinh khác. Nếu mong muốn chúng sanh 
khác chịu đựng đau khô hoặc cái chết, thì đó được gọi là "ác ý" (cho dù lý do của bạn cho 
những ý nghĩ này là gì đi nữa). 

Cách đối trị uy lực nhất cho những ý nghĩ ác ý là (1) ý nghĩ từ bi. Ta sinh khởi 
những ý nghĩ từ ái đối với các chúng sanh khác, dù là người hay động vật được bình an, 


hạnh phúc và hài lòng. 


Thực hành tâm từ giúp ngăn ngừa ác ý phát sinh; tuy nhiên, nó chỉ có thê được huân 
tập ngoài những giai đoạn ác ý dữ dội, và do đó, tôt nhât là bạn nên băt đâu tât cả sự thiên 
tập với tâm từ- khi đó, ác ý sẽ ít sanh khởi khi bạn quán sát thân hoặc tâm. 

Nói cách khác, khi thiên tâm từ, bạn có thê ngăn chặn triên cái ác ý đên mức bạn 
có thê yên tâm tiêp tục phát triên tâm mà không bị nó quây rây. 

Tôi sẽ giảng giải chị tiết vê thiên tâm từ ở bài giảng tiêp theo, bài giảng 08. 

Hiện tại, bạn có thê quán tưởng bản thân và đôi tượng của ác ý như tứ đại trong các 
mô và các bộ phận khác nhau của thân. chăng hạn như tóc, lông trên cơ thê, móng tay. da, 
Tăng, V.V. 

Những phân này bao gôm bôn yêu tô: độ cứng. sự găn kêt, nhiệt độ và chuyên 
động. 


Ban cũng có thê quán tưởng bôn uân của tâm - 4 dòng chảy của thọ, tưởng, hành, 
thức. 


Mặt khác, bạn có thể quản tưởng thân mình và thân họ như một tô hợp của tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, xương, v.v., như các loại mô và cơ quan khác nhau trong cơ 


thể, và như thức sanh lên và diệt đi hàng tỷ lần mỗi giây. 


111 


Hiểu thân và tâm theo cách này, bạn mở rộng trí tuệ đến đối tượng ác ý của mình 
và nhận ra rằng họ đáng được yêu thương ở cấp độ như bạn. Tất cả chúng sinh, bao gồm 
cả bạn và kẻ thù của bạn, mong muốn và xứng đáng được trải nghiệm sự bình an và 
hài lòng. * 

Khi giảm bớt tính tự phụ, đồng thời phát triển sự nhẫn nại và thiện ý đối với các 
chúng sinh khác sẽ thật hữu ích, theo cách này, ta có thể đạt đến sự cân bằng tốt hơn, điều 
này cho phép phát khởi sự sanh lên của tâm từ đối với tất cả chúng sanh (bao gồm cả ta). 
Ngã mạn là một trong những phiền não tâm chỉ hoàn toàn loại bỏ khi chứng ngộ hoàn 
toàn. Phương pháp thực hành hiệu quả nhất để giảm bớt tính tự phụ có lẽ là quán sát ba 


mươi hai phần trên thân của ta, như được giải thích trong Bài giảng 11. 
Nhập (II) định trong thiền tâm từ là liệu pháp thứ hai với ác ý. 
Có một loạt phương pháp thiền tâm từ. 


Có thê gửi những ý nghĩ từ bi đến nhiều loài chúng sanh khác nhau, với những tác 
ý tích cực khác nhau - chăng hạn như khỏe mạnh, hạnh phúc, hoặc bình an, tùy theo vị trí 


hoặc hướng địa lý của ta. 
Phương pháp thực hành tâm từ uy lực nhất là vô biên, toàn diện. 


Rải tâm từ đến tất cả chúng sinh mà không phân biệt có thể hỗ trợ sự hiểu biết về 
sự tương đồng trong mọi loài, bao gồm cả ta, và do đó loại bỏ bất kỳ hình thức so sánh, 


khinh thường hoặc tự phụ. * 

Liệu pháp thứ ba với ác ý (III) là suy nghiệm về quy luật nghiệp báo. 

Nghiệp báo là mối quan hệ của các hành động cố ý tạo tác và trải nghiệm quả 
của nó. 

Từ kamma (nghiệp) thường dùng chỉ cho các hành động được tạo tác với niềm tin 


vào sự tồn tại của một cái ngã trường tôn. Tiếp đó, vipãka (quả) là từ Pãli thường chỉ cho 


quả của những hành động như thế. 


112 


Theo kinh điển Phật giáo, mặc dù hành động chỉ được tạo tác một lần, nhưng quả 
của nó có thê kinh nghiệm ở bất kỳ một trong ba thời điểm khác nhau: ngay sau tạo tác, 


sau đó trong suôt kiêp sông này, hoặc kiêp sông kê tiệp. 


Trong phương pháp khắc phục triỀn cái ác ý, ta quán tưởng luật nghiệp báo là những 
hành động bắt thiện ta đã phạm trong quá khứ và đau khô hiện tại ta trải qua dường như 


là từ sự thúc đây của đau khô khác cũng chỉ là quả của tạo tác trước đó của ta. 


Tôi muôn nói thêm ở đây răng một sô bạn có thê tin răng Đức Phật đã dạy răng mọi 


thứ ta kinh nghiệm đều là quả của nghiệp. 


Tuy nhiên, trong Kinh Sĩvaka của Tương Ưng Bộ, Đức Phật giải thích rằng ta 
kinh nghiệm khổ đau không chỉ do nghiệp, mà còn bất kỳ một trong năm nguyên nhân 
khác nhau: nhân bệnh tật từ nội thân, nhiệt độ môi trường sống, sự bất cần của mình, 


kẻ thù, và nghiệp quả. # 


Tất nhiên, trên thực tế có thể bất kỳ tổn thương nào đo kẻ thù gây ra là quả của 


nghiệp. 


Không cần biết tốn thương nảo là quả của nhân nào, quan trọng là cách chúng ta 
phản ứng với nó. 

Dù một tổn thương ban đầu được gây ra bởi ai đó ở hiện tại hay đơn thuần hành 
động của một người là biểu hiện của nghiệp quá khứ, thì bằng cách trả thù hoặc tìm cách 


trả thù, tất cả những gì ta làm được là tạo ra nghiệp xấu mới cho chính ta. 


Ngoài ra, việc trả thù hay ý muốn trả thù chỉ dẫn đến đau khổ cho ta vào một 
lúc nào đó, nêu không ngay hiện tại, thì sau đó trong kiếp sống này, hoặc thậm chí ở kiếp 
sông tương lai. Vì vậy, bất kế nhân gây ra đau khổ của ta là gì,hãy tránh tạo những bất 
thiện mới, và nhờ đó tạo nên hiện tại tích cực hơn và tương lai ít đau khổ hơn. Tôi cũng 
lưu ý rằng kinh điển nhắn mạnh đến lòng bi mẫn ngay cả với kẻ thù của ta. Ta nhận ra 
rằng hành động có hại của họ sẽ gây ra rất nhiều đau khổ cho họ trong tương lai. Họ đang 
đau khô và sẽ tiếp tục đau khổ do việc làm của mình, vì vậy ta hãy cảm nhận và hành động 


với lòng bi mẫn với họ thay vì tạo thêm đau khổ cho họ. * 


113 


Liệu pháp thứ tư với triền cái Sân hận - Ác ý là (IV) sự quán tưởng phong phú. 
Có lẽ một cụm từ mô tả đúng hơn là “quán tưởng nhiều mặt”. Cẩm nang hướng dẫn đồ sộ 
của các thiền sư, Thanh tịnh đạo giải thích mười cách để quán chiếu việc từ bỏ ác ý. Vì 
tôi sẽ thảo luận chỉ tiết về chúng trong bài giảng tiếp theo, (Bài giảng 08), tôi sẽ chỉ liệt 
kê chúng ở đây. 

Đó là quán tưởng về: 

1) thực tế việc giận dữ đưa ta lệch khỏi Thánh đạo, 

2) hiểm nguy của tái sanh vào địa ngục vì sân giận, 

3) phẩm tính tốt đẹp của kẻ thù, 

4) quán sát cơn giận của người khi làm hại chính mình; 

5) sự thật sân giận sẽ ngăn trở sự tiễn bộ trên Thánh đạo; 

6) câu chuyện Tiền thân của Đức Phật nơi Ngài luôn bình tâm khi đối mặt với kẻ 
thù; 

7) sự thật kẻ thù có thê từng là một người thân gia đình chu đáo trong tiền kiếp; 

8) thiền tâm từ với vô số lợi ích; 

9) kẻ thù chỉ như một dòng chảy liên tục của thân và tâm, do đó tránh khái niệm về 
cá nhân họ; 

10) tặng họ một món quà. 

Liệu pháp thứ năm và thứ sáu đối với sân hận -ác ý triền cái cũng giống như trường 
hợp Tham dục Triển cái (V) Thiện bạn hữu có thể xem là nguồn cảm hứng để đối trị 


triền cái và (VI) đàm luận về chủ đề thích hợp, bất kỳ chủ đề nào trong số 10 chủ đề 


ta đã đề cập trước đó, có thể là nguồn lời khuyên quý giá 


Cũng như Tham Dục, Sân hận - Ác ý Triền cái hoản toàn loại bỏ ở tầng thứ ba trong 


bôn tâng giác ngộ. 


114 


Triền cái thứ ba là (3) Triền Cái Hôn Trầm Dã Dượi. Ta đã nói về việc ứng phó 
với năng lượng và tinh tấn trong Bài giảng 03, vì vậy tôi sẽ không dành nhiều thời gian 
cho nó ở đây. Hôn Trầm là biểu hiện của việc thiếu năng lượng, trong khi Dã Dượi là do 
mất hứng thú. Tóm lại, sáu biện pháp khắc phục là (1) tiết chế lượng thức ăn, (II) thay 
đổi oai nghỉ hành thiền, (II) tập trung vào hình ảnh ánh sáng tạo ra trong tâm, (IV) 
hành thiền bên ngoài với bầu trời rộng mở, (V) tìm thiện bạn hữu, và một (VI) chủ 


đề đàm luận thích hợp. 


Nếu thỉnh thoảng bạn vẫn thấy hôn trầm dã dượi, bạn có lẽ hiểu răng dạng vi tế của 


triên cái này chỉ được loại bỏ hoàn toàn ở tâng giác ngộ cao nhât, A-la-hán. 


Chướng ngại thứ tư. cụ thể là (4) Triền Cái Trao Cứ Hồi Quá. có lẽ phố biến nhất 


và có thê gây đau khổ nhất. Chúng ta thường kinh nghiệm Triền Cái Trao Cử Hối Quá 


liên quan đên tiên bộ thiên tập của ta. 


Ta có thể nghĩ, "Tôi muốn đạt được" hoặc "Tại sao tôi không đạt được?" Tuy nhiên, 
vì không có "tôi" nào trong thân hoặc tâm, nên việc mong đợi "cái tôi" của ta đạt được 
điều gì đó chính là vẫn đề, và việc bám víu lâu hơn vào những suy nghĩ đó có thể dẫn 
đến trạng thái tâm bắt thiện. Bản thân những ý nghĩ đó là một thái độ sai lầm, và cản 
trở tiến bộ của ta. Các thành tựu thiền định được sinh ra trong điều kiện tạo tác của 


các tâm thiện, mà đêu bắt nguôn từ sự buông bỏ và không dính mắc. * 


Càng mong đợi thành tựu, bạn sẽ càng bị dính mắc vào kết quả, và trớ trêu thay lại 
đánh mắt cơ hội thành công. Nếu cần một chiến lược để vượt qua “tâm hoạch định” nặng 
nề, hãy lên kế hoạch cho những thành tựu thiền trong nhiều thập ký ở tương lai, thì bạn 
sẽ chăng lo lắng nếu chúng không đến ngay bây giờ. Kế hoạch dài hạn có thể cho phép 
bạn chìm đắm, gắn chặt vào khoảnh khắc hiện tại. 

Trong số sáu biện pháp khắc phục Triền Cái Trạo Cử Hối Quá, đầu tiên là (1) hiểu 
biết dồi dào. Hiểu biết về tiến trình hành thiền sẽ hỗ trợ sự tự tin của bạn khi thực tập. 


Bạn có thê có kiên thức từ người thây, người bạn, sách, bản ghi âm, hoặc các khóa thiên. 


115 


Theo Chú giải Tạng Kinh, có 3 cấp độ hiểu biết. Bạn có thể có được hiểu biết băng 
cách đọc, hoặc nghe, hoặc tốt hơn, (như tôi đã lưu ý trong một bài giảng trước), ghỉ 
nhớ. Hiểu biết có được bằng cách đọc và nghe thì thụ động và thường kém hiệu quả hơn. 
Tốt hơn hết bạn nên ghi nhớ những đoạn kinh bạn muốn học, để không bỏ lỡ những chi 
tiết quan trọng. Sau đó, bạn có thể tư duy kỹ hơn về chúng. Cuối cùng, bạn có thể tự thiết 


lập hiểu biết đó thông qua kinh nghiệm của chính mình, khi bạn hành thiền* 


Liệu pháp thứ hai với Triền Cái Trạo Cử Hối Quá là (II) đặt câu hỏi. Bằng cách 
đàm luận với thiền sư về việc thiền tập của bạn, bạn có thể diễn giải tốt hơn kinh nghiệm 
của mình và nếu gặp khó khăn, bạn sẽ có được một giải pháp thiện xảo. Bạn cũng có thể 
học một số mẹo và thủ thuật về cách để làm cho tâm loại bỏ hoàn toàn các nghi ngờ và 


trạo cử. 


Liệu pháp thứ ba là (III) hiểu biết thông thạo về giới luật. “Giới luật” ở đây, là 
một loạt các giới hoặc quy tắc cần tuân theo để giữ bản thân luôn chánh niệm và đi đúng 
đường trong quá trình thực hành. Như tôi đã đề cập, các vị tăng tuân theo 90 tỷ giới. 
Những quy tắc này giúp ta chánh niệm trên mọi thứ ta làm. Người tại gia giữ 5 hoặc 8 
giới, nI g1ữ § hoặc 10 giới, và sa-di thì 10 giới. 

Dù bạn theo bộ quy tắc nào, nó sẽ giúp bạn tự tin về các ứng xử thích hợp và thực 
hiện sự huấn luyện đáng ca ngợi, từ đó xóa tan mọi nghi ngờ về bản thân khi bạn thiền 


tập. 


Khi những nghi ngờ hoặc những suy nghĩ băn khoăn sanh khởi về một bất thiện 
nghiệp đã làm trong quá khứ, chỉ cần nghĩ đến việc giữ giới trong thời khắc hiện tại. Nếu 
bạn giữ một giới duy nhất, bạn là người xuất sắc trong một phương thức. Nếu bạn giữ 5 
giới, bạn là người xuất sắc theo năm phương thức. 

Bằng cách này, bạn nhắc nhở bản thân răng- "Đừng bận tâm đến những gì đã xảy 
ra trước đây, giờ đây tôi là người ưu tú. Không chỉ theo một hoặc hai phương thức. Giờ 


đây, tôi là người xuât sắc theo năm phương diện một lúc." * 


116 


Liệu pháp thứ tư cho Trạo Cử Hối Quá là (IV) phục dưỡng người già. Bằng cách 
giúp đỡ người lớn tuổi, bạn giúp hộ trì nguồn tri thức quan trọng về đời sống, khi bạn 
phục vụ người già, họ có thể chia sẻ cho bạn điều bạn chưa biết và chính bạn sẽ tạo cảm 


hứng cho người khác thực hiện các công đức. 


Hãy ghi nhớ những thiện nghiệp này, và nhắc nhở mình về quả lạc bạn kinh nghiệm 


khi hành thiền. 


Ngoài ra, bạn có thê nhớ đến bất kỳ sự bố thí, lời khuyên bồ ích hoặc bắt kỳ hình 
thức hỗ trợ được trân trọng bạn đã từng làm cho bất kỳ chúng sanh nào. Tắt cả điều này 


có thê gia tăng những ý nghĩ đạo đức và bảo hộ tích cực khi bạn hành thiền. 


Liệu pháp thứ năm và thứ sáu lại là (V) thiện bạn hữu và (VI) đàm luận về chủ 


đề thích hợp. 


Triền cái này được hiểu như một dạng triền cái vừa tích cực vừa tiêu cực. Dạng tích 
cực là một loại “quan tâm vị tha”. Ví dụ, một người cảm thấy thực sự quan tâm đến hạnh 
phúc của người khác. Lòng trắc ân quan tâm đến người khác rõ ràng là một phẩm chất tốt, 
không phải là một chướng ngại, nhưng nó có thể thành một triền cái nếu sinh ra bồn chồn, 
tức giận hoặc trầm cảm, và do đó làm xáo trộn việc hành thiền của một người. Triển cái 
này hoàn toàn bị loại bỏ khi giác ngộ hoàn toàn toàn, trở thành một vị A-la-hán. * 

Bây giờ, ta đã đi đến điều cuối cùng trong năm triển cái, (5) Triền Cái Hoài Nghỉ. 
Sự hoài nghi ở đây đề cập đến sự không chắc chắn về Đức Phật, Giáo Pháp, và Chư Tăng. 
Về bản chất, nó giống như sự “Hồi quá” ở triển cái trước. Trong khi Triền Cái Trạo Cử 
Hồi Quá liên quan đến tiến bộ thiền tập của bạn, Triển Cái Hoài Nghi liên quan đến niềm 


tin vào Phật, Pháp, Tăng. Các biện pháp khắc phục vì vậy cũng giống nhau. 

Liệu pháp đầu tiên vẫn là (I) hiểu biết phong phú. 

Ở đây là hiểu biết về Phật, Pháp, Tăng. Tôi sẽ giải thích 9 ân đức Phật, 6 ân đức 
Pháp và 9 ân đức Tăng trong bài giảng 16. 


117 


Tóm lại, chín ân đức Phật là: Ứng Cúng (Xa lìa tất cả phiền não), Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn 


Sáu ân đức của Pháp là: Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian (luôn đúng), đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 


người trí tự mình giác hiêu. 


Chín ân đức Tăng là: “Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn. Ưng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời”. 


Như triền cái trước, liệu pháp thứ hai để đối trị hoài nghi triền cái cũng là (II) đặt 


câu hỏi. Đó là những câu hỏi liên quan đến Phật, Pháp, Tăng. 
Liệu pháp thứ ba là (III) hiểu biết thông thạo về giới luật 
Ở đây, hiểu biết về giới luật liên quan đến Phật, Pháp, Tăng. 


Suy nghiệm về hạnh xuât sắc của Phật và các Thánh Đệ tử, ta sẽ có thê có niêm tin 


nơi họ, truyền cảm hứng cho ta cố gắng tự mình hành theo. 


Liệu pháp thứ tư là (IV) quyết tâm kiên có. Biện pháp này cũng có hiệu quả đối 
với Triền Cái Trạo Cử Hồi Quá. Một số thiền sinh có thê bị trầm cảm và nghi ngờ nghiêm 
trọng trong quá trình thực hành thiền. Đôi khi điều này là do kỳ vọng rằng họ có thể đạt 
bất cứ điều gì họ muốn bằng cách làm chủ tâm. Tuy nhiên, đây là một ảo tưởng, việc 
kiểm soát tâm chỉ có được qua thành công được lặp đi lặp lại của việc buông bỏ, chứ 
không phải bằng sự ép buộc. 

Những ai chưa dung hòa được ý niệm vô ngã có thể cảm thấy bị mâu thuẫn trong 
việc hành thiền. Họ phải nghiên răng và tiếp tục như thể con bò đực trước công, và điều 


nảy có thể gây nguy hiểm nếu không áp dụng “buông xả”. "Nghiễn răng" ở đây đề cập 


118 


việc tiếp tục khóa thiền ngay cả khi tâm thủ hận bảo rằng “không thể chịu đựng nữa” và 
muốn bạn bỏ cuộc, trái lại “buông xả” nghĩa là xả ly và cho phép tất cả trạng thái tâm sanh 
và diệt. 

Nếu bạn cô độc , không có một vị thầy đáng tin hay một bậc trí, hoặc nếu bạn hiểu 
nhằm hướng dẫn thiền, đây có thể là một giải pháp nguy hiểm. Vì vậy, tôi khuyên bạn giữ 


liên lạc với vị thây và vận dụng sự chú tâm cao nhât và chánh niệm nguyên sơ mọi lúc. 


Cuối cùng, thân cận (V) thiện bạn hữu và đàm luận chủ đề thích hợp với họ sẽ 
giúp bạn duy trì thái độ đúng đắn và sự nhiệt tình trên chánh đạo. 

Với quả vị Nhập lưu, ẩng đầu tiên trong bốn tầng giác ngộ, hành giả loại bỏ hoàn 
foàn Triền Cái Hoài Nghi. 


Trong bài giảng kế tiếp, ta sẽ thảo luận chỉ tiết về Tên tâm từ. 


119 


Bài giảng 8: 
Hành thiền Tâm Từ 


Phần 1: Lý thuyết về hành thiền Tâm Từ 
Trong bài giảng trước đó tôi đã giải thích về cách tạo ra và chọn lựa các môi 
trường với điều kiện hành thiền thích hợp. Trong bài giảng này tôi sẽ giới thiệu sự thực 
hành đầu tiên của thiền định (Sømafha), ở đó bạn sẽ luyện sự tập trung vào một đối 
tượng duy nhất. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, tôi muốn giải thích văn tắt về việc thực 


hành thiền định có liên quan thế nảo tới việc phát triển tâm trong Phật giáo Nguyên Thủy. 


Hai chi phần cuối cùng trong Bát Thánh Đạo là Chánh Niệm (Samuã Safi) 
và Chánh Định (Saưưna Samadhï). Chánh Định thường được nhắc tới bởi Đức Phật là 
bốn tầng thiền định, những mức độ định tâm rất sâu, được biết tới là jhaãnas trong ngôn 
ngữ Päi. Các chỉ tiết về việc đắc chứng /hãnas sẽ được giảng trong bài 18. Do trong kinh 
điển Pãli có nhắc tới có một số vị Tỳ Khưu đạt được Quả vị cuối cùng mà không cần thực 
hành bất kỳ tầng jhãna nảo, nên truyền thống thường giả định rằng các tầng định thâm sâu 


có thê hữu ích, nhưng không cần thiết. 


Sự cần thiết của /ực hành thiển định thường được nhắc tới khi bàn về sự chứng 
đắc quả vị cuối cùng, tầng thánh thứ tư. Có rất nhiều trường hợp trong kinh điển Phật giáo 
mà người ta gặp được Đức Phật và đạt được quả vị giác ngộ đầu tiên, Nhập-Lưu 
(Sotãpanna) khi đang lắng nghe lời Phật dạy thậm chí trước khi họ bắt đầu hành thiền 
nghiêm túc. Tôi cho răng bốn tầng thiền định được thực hành nhiều nhất bởi những ai đã 


đạt được tầng Giác ngộ thứ nhất hoặc thứ hai. 


Trong sách hướng dẫn thiền Thanh Tịnh Đạo (isuddhimagga) giải thích 
rằng với sự chứng đắc Đạo-Quả Nhập-Lưu và Nhất-Lai thì hành giả đã toàn mãn sự 
thực hành giới (s74); với sự chứng đắc Bắt-Lai họ đã toàn mãn sự thực hành thiền 
định (szmZdhi), và với sự chứng đắc A-la-hán họ đã toàn mãn trí tuệ (paññã). Các 


điều trên nhẫn mạnh rằng Ở tầng Nhập Lưu và Bất Lai, việc thực hành định tâm hay thậm 


120 


chí thực hành tầng thiền định sâu là điều quan trọng nhất, vì nó giúp ích trong việc toàn 
mãn định để chứng đắc quả vị Bất-Lai. Tôi sẽ giải thích điều này chỉ tiết hơn trong Bài 


23. 


Trong bài giảng này tôi sẽ giảng giải về 40 đề mục thích hợp cho việc thiền 
định. Đề bắt đầu tôi chọn đề mục Tứ Vô Lượng Tâm là Từ, Bi, Hỷ và Xả vì chúng không 
chỉ là một phần thiết yếu trong tiến trình phát triển tâm, mà còn là nền tảng của một môi 
trường an lành, vốn rất quan trọng cho việc tiến bộ trong hành thiền. Trong kinh Giáo Thọ 
Thi Ca-La-Việt, Đức Phật đã liệt kê các bôn phận của phật tử, cả xuất gia lẫn tại gia; Ngài 
đã dứt khoát chỉ ra rằng các Phật tử cần thực hành rải Tâm Từ cho nhau. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy không có phương pháp thiền tập khác được Đức Phật đề cập như một nhiệm 


vụ mà mọi người cân thực hành 


Khi thực hành thiền Tâm Từ, chúng ta có thê đạt tới tầng thiền định, nhưng các bạn 
sẽ gặt hái được những lợi ích từ phương pháp này trước khi đạt được tầng thiền định sâu. 
Trước khi đi vào các hướng dẫn cụ thể, tôi muốn chia sẻ với các bạn mười một lợi ích có 


thê đạt được khi thực hành thuần thục đề mục này. 


Trong bài Kinh Từ Bi thuộc Tăng-chi-bộ-kinh, Đức Phật đã giảng giải rằng việc 


nhiệt tâm thực hành thiền tâm từ sẽ mang tới mười một lợi ích. 


Lợi ích đầu tiên là (1) ngủ trong an lạc. Điều này có nghĩa là dễ đi vào giắc 
ngủ, không trăn trọc thao thức, không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào. Với các tầng thiền 
định thâm sâu này, tâm thức trở nên tĩnh lặng và thỏa mãn, không bị xáo trộn bởi các triền 


cái, được thọ hưởng bình an và hạnh phúc. 


Lợi ích thứ hai là (2) thức trong an lạc. Ngoài ý nghĩa hiển nhiên là một 
người sau khi thức dậy cảm thấy tỉnh táo và tươi mát, các thiền giả cũng trải nghiệm được 
việc thức dậy trước khi chuông báo thức reo, từ đó tránh được việc ngái ngủ hay bị khó 


chịu bởi tiêng reo của đông hô. 


Lợi ích thứ ba là (3) không gặp ác mộng. Theo chú giải của Tăng-chi-bộ 
kinh thì có bốn loại giấc mơ là (a) do thân thể khó chịu, (b) do bắt kỳ điều gì xảy ra 


121 


trong quá khứ, (e) do ảnh hưởng của các chúng sanh vô hình và (d) hiểu biết về sự 
kiện trong tương lai. Nếu việc thực hành tâm từ được phát triển rất tốt, sẽ không có ác 
mộng nào xảy ra với hành giả. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó thì ác mộng có thể xảy ra 
với bạn, nhưng bạn sẽ tỉnh giấc với sự hạnh phúc tột cùng. Với sự hiểu biết rằng tâm-từ 
là trạng thái tốt nhất để chết, bạn có thê rải tâm-từ bất kỳ lúc nào khi bạn sợ hãi, bao gồm 
khi nằm mơ thấy ác mộng. Từ đó, thay vì phản ứng lại cơn ác mộng với lo sợ, căng thắng 
và trầm cảm thì bạn sẽ hạnh phúc, hân hoan và tỉnh dậy với một nụ cười và sự vui thích. 
Do tâm trì trệ trong các giấc mơ, việc thực hành thiền trong một giấc mơ sẽ không thành 
công như khi thức. Khi bạn tỉnh dậy và hưởng thụ sự tự do của việc trải nghiệm một cảm 
giác hân hoan mạnh mẽ và không có bất kỳ sự ăn năn về cơn ác mộng. Nếu bạn mơ thấy 
ác mộng thường xuyên, việc hành thiền tâm-từ liên tục có thể sẽ giúp bạn giải quyết vấn 


đê, và trải qua các đêm an lạc. 


Thứ tư, hành giả (4) được loài người yêu mến. Với việc thực hành thái độ 
tích cực, hành giả tỏa sáng với nụ cười, bình tâm khi xử lý một vấn đề, thật sự thân thiện 
và yêu thương với bất cứ ai. Với những phẩm tính trên, các hành giả trở thành một người 


bạn đáng tin, săn sàng giúp đỡ, đáng trân trọng và mà nhiêu người tìm kiêm 


Thứ năm, hành giả (5) được phi nhân yêu mến. Như chúng ta được biết, 
niềm tin vào các bậc khuất mày khuất mặt như ma quỷ và chư thiên rất phổ biến trong 


kinh điển Phật giáo. 


Để cung cấp những thông tin liên quan đến chủ đề thiền và trung thực với các kinh 
điển Phật giáo, tôi buộc phải thường xuyên nhắc tới những hiện tượng lạ này. Nếu không 
thê chấp nhận điều này, tôi khuyên bạn nên suy ngẫm về niềm tin của chính mình và cơ 
sở hình thành nó - nếu bạn chưa thấy một điều gì đó, không có nghĩa là nó không tồn 
tại. Việc mở lòng với thế giới như nó vốn là và không dính mắc vào những quan điểm 
hay niềm tỉn sẽ giúp ta mở rộng tự do trên hành trình khám quá thế giới và cho ta 
cơ hội tận hưởng những øì cuộc sống ban tặng. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy một vị 
thiên hay ma quỷ, nhưng những vị mà tôi quen biết đã thấy và kinh nghiệm qua. Tôi tin 


vê các trải nghiệm của họ. Có vẻ như chỉ một sô người có thê thây được chư thiên và ma 


122 


quý, một số có thể trải nghiệm được hiện tượng này, và một số người khác chỉ đơn thuần 
là không biết. Với vài hành giả đạt được những mức độ cao trong việc thanh lọc tâm cũng 
có khả năng thấy những hiện tượng trên. Bạn có thê biết vị cô thiền sư Sayagi U Goenka 
cũng được cho là đã thấy và nói chuyện với các chúng sanh vô hình và cho họ các lời 


khuyên đê sông an vuI. 


Ở các nước Phật giáo thì thường có niềm tin rằng việc thiền tâm-từ sâu sắc thì được 
chư thiên yêu mến. Chú giải của Kinh Tù-Bi (KaranTyamettä Sutta), thường được biết 
như Kinh Tâm-Từ, giải thích rằng có một một nhóm các vị sư muốn hành thiền trong 
một khu rừng, nhưng các vị thiên trên cây không hoan hỷ cho họ tu tập phía dưới. Với sự 
hướng dẫn của Đức Phật về việc rải tâm-từ, các vị sư trở nên dễ mến với các vị thiên và 
bình an hành thiền dưới các cội cây cho đến khi đạt được quả vị cuối cùng, giải thoát khỏi 
tất các các phiền não trong tâm. Có vẻ khó tin rằng các vị sư đó có thể làm hòa được với 
chư thiên. Lý do đăng sau có thể là tính chất của tâm - chư thiên không thể chịu được sự 
có mặt của những người với tâm sân, do thân của chư thiên rất vi tế và tâm sân là thô tháo 
và nguy hiểm với họ. Mặt khác, chư thiên tán thán các tư tưởng từ-ái, vì tâm-từ đủ vi tế 
để phù hợp với phẩm chất của chư thiên. Nói cách khác, tâm từ có thê tạo ra một thái độ 


tích cực do vậy ta có thê gân gũi với các bậc phi nhân. 


Chúng ta cũng có thể đề cập tới việc thực hành thiền tâm-từ giúp một người có thể 
đối phó với các phi nhân xấu ác. Tôi từng trải nghiệm một số lần về 1 nơi được cho rằng 
có “phi nhân” vô hình cư ngụ, nhưng lập tức trở nên an foàn và để chịu ngay khi tôi đến 
ở đó, cùng với việc hành thiên tâm-từ tích cực. Phi nhân trước đây mọi người từng thấy 
đã biến mất hoàn toàn. Thật ra, ngay cả trong thời nay, thiền tâm từ được thực hành ở hầu 
hết các thiền viện và tu viện trên khắp thế giới ít nhất một vài phút mỗi ngày, vì được cho 


răng nó sẽ g1úp nơi ây an toàn và bình yên. 


Ngoài chư thiên và phi nhân ra, hành giả cũng được động vật yêu mên. Có rât nhiêu 
câu chuyện về các vị sư trong rừng mà các thú hoang như cọp, voI, răn hô mang và nhiêu 
loài khác đã bày tỏ sự quý mên và tôn kính với họ khi họ cư ngụ trong rừng. Đức Phật đã 


điều phục con voi say hung dữ Na]ãgiri chạy thắng tới Ngài, bằng uy lực của từ ái. Cũng 


123 


có thê làm giảm bị muỗi cắn hay sự phiền nhiễu từ các loài côn trùng bằng các tầng thiền 
sâu của thiền tâm từ. Người dân ở các nước Phật giáo được biết đến với việc thực hành 
rải tâm từ để không bị các sinh vật gây hại trong nhà quấy rầy. Nhờ nỗ lực rải tâm từ này 
mà các loài sinh vật gây hại trên biến mắt hoàn toàn, nên có niềm tin rằng hành thiền tâm- 
từ và sự biến mất của chúng có mối liên hệ với nhau. 

Lợi thích thứ sáu có được là (6) được chư thiên bảo hộ. Từ lợi ích trước đó, 
chúng ta có thể phỏng đoán rằng chư thiên không chỉ tán thán việc hành giả phát triển tâm 
từ, chư thiên cỏn bảo vệ hành giả nữa. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp, 
nhưng việc các hành giả tránh được những hiểm hoạ cận kề khi hành thiền trong rừng là 


điêu thường gặp, hoặc có khi họ nhận được các gợi ý siêu nhiên khi bị lạc đường 


Lợi ích thứ bảy của việc hành thiền tâm từ là (7) không bị ảnh hưởng bởi lửa, 
chất độc và khí giới. Trong tất cả những lợi ích của việc thực hành tâm-từ, lợi ích này có 
vẻ khó tin nhất. Tuy nhiên, đã có và sẽ có rất nhiều thông tin về điều này. Tôi có một vị 
sư bạn ở Sri Lanka, đang hành thiền tâm-từ tích cực trong rừng khi có cuộc nội chiến đang 
xảy ra. Một người lính nhìn thấy vị sư và tưởng lầm rằng đó là quân phản kháng và quyết 


định băn ông ấy. Bất ngờ, súng của anh ta đã bị hư trước khi kịp bóp cò. 


Câu chuyện nổi bật nhất về việc không bị tai họa bởi vũ khí là từ các Chú 
giải. Từ Chú giải của Kinh Pháp Cú chúng ta biết về một vị sa đi trẻ tên là Samkicca, đã 
trở thành một vị A-la-hán vào lúc bảy tuổi. Ngài đã bị bắt cóc bởi một nhóm cướp và dự 
định hiễn tế ngài cho một vị thần rừng. Và ngay cả khi tên đứng đầu nhóm cướp dự định 
giết VỊ sa đi bằng gươm, do sức mạnh tâm-từ của vị sa di, thanh gươm bị cong lại như một 


cọng cỏ, không hê làm hại được vị ây. 


Một câu chuyện trong Kinh Pháp Cú khác nhắc tới vị hoàng hậu SãmävaflI, 
người bị ghen tỊ bởi một vị thứ hâu là Magandiya. Đức vua tin tưởng vào Magandiya xảo 
quyệt khi bà ta nói rằng hoàng hậu Sãmävatï muốn giết đức vua. Do đó đức vua quyết 
định giết hoàng hậu Sãmävati bằng cách bắn một mũi tên vào bà và các cô cung nữ. Do 
sức mạnh của việc hoàng hậu SãmaävafT và các cung nữ rải tâm từ, mũi tên được bắn ra 


thần kỳ quay đầu lại và hướng về đức vua. 


124 


Một câu chuyện trong chú giải của 7ăng-chi-bộ Kinh nói về người phụ nữ 
Uttarä vốn là một Phật tử thuầằn thành, trong khi chồng cô thì không. Để có được vải 
ngày thánh thơi để chuẩn bị vật thực cúng dường tới Tăng đoàn, cô ấy đã thuê một người 
kĩ nữ để phục vụ cho chồng mình. Người kĩ nữ ấy dần quen với việc phục vụ cho người 
chồng rồi trở nên ghen ty với Uttarä. Trong khi Uttarã rải tâm từ tới người kĩ nữ, cô 
kĩ nữ đã đồ dầu lên đầu của Uttarä. Nhờ tâm-từ của Uttarã nên dầu nóng chỉ như nước 


lạnh, không hề làm tổn thương da của cô ấy. 


Mặc dù không liên quan trực tiếp tới hành thiền tâm-từ, trong Thanh-Tịnh-Đạo 
cũng nhắc tới câu chuyện về một người thợ săn đã ném một cây giáo để săn giết một con 
bò. Con bò thì đang cho con bú, tràn đầy tình thương của mẹ dành cho con. Ngọn giáo 


không giêt được con bò mà đã nảy/ bật ra khỏi da con bò như một chiệc lá cọ. 


Lợi ích thứ tám là (§) khả năng thực hành các kỹ thuật thiền khác (Tâm được 
định mau chóng - HT Thích Minh Châu dịch). Khi thực hành rải tâm-từ, ta tham gia quá 
trình huấn luyện tâm mạnh mẽ, kết quả là đè nén các triền cái. Do việc thực hành này cùng 
với thực hành thiền định khác, các triền cái được tạm thời ngăn chặn bằng cách điều khiển 
tâm khỏi các trạng thái bất thiện, và ta có được một phần kiểm soát nó. Do đó, ta không 
chỉ đễ dàng thực hiện các kỹ thuật thiền khác, mà còn có thê quán sát thực tại như nó đang 
là. Kết quả là, ta xua tan hoàn toàn các triền cái khi thực hành thiền tuệ vào lúc đạt được 
tuệ giác cao nhất, giải thoát khỏi tất cả dính mắc. Vì vậy, thực hành tâm-từ có thê rất hữu 
ích cho các thực hành thiền định khác và là bài thực hành căn bản ở các trung tâm hay các 


khóa thiền. 


Lợi ích thứ chín là (9) sắc mặt sáng rỡ. Điều này có thể liên quan tới sự hạnh phúc 
và hân hoan mà hành giả trải nghiệm và đi theo họ trong suốt cả ngày. Thái độ tích cực 


này đi vào tiêm thức và có tác động mạnh mẽ tới biêu hiện trên gương mặt của hành giả. 


Lợi ích thứ mười là (10) chết trong an bình. Vào giây phút của cái chết, một hành 
giả thuần thục trong hành thiền tâm-từ chết trong bình an, không có lo lắng, bồn chồn hay 
sợ hãi. Dưới góc nhìn của Phật giáo, những ý nghĩ trước khi một người tử vong có tác 


động mạnh mẽ lên cảnh giới tái sanh sắp tới. Những ý nghĩ tích cực sẽ dẫn tới tái sanh lạc 


125 


cảnh, những ý nghĩ tiêu cực sẽ đi về khổ cảnh. Việc thực hành tâm-từ giúp ta chánh niệm 


và bình tâm để giữ được những ý nghĩ tích cực ngay cả vào lúc sắp chết. 


Lợi ích thứ mười một là (1 1) sinh lên Phạm Thiên giới nếu chưa giác ngộ hoàn 
toàn. Nếu hành giả có thực hành thiền minh-sát, thiền tuệ thì hành giả có thể chứng đắc 
Giác-ngộ hoàn toàn và không còn tái sanh nữa. Nếu không, họ sẽ có thê được tái sanh vào 


các cõi Phạm-thiên, nơi họ hưởng được thiền lạc trong một khoảng thời gian rất rất lâu. 


Lúc này các lợi ích của thiền tâm-từ đã rõ ràng - cũng là lý do mà ta sẽ thực hành 


nó - g1ờ hãy cùng xem cách thức thực hành. 


Quyền Thanh-tịnh-đạo (Visuddhimagga), cũng như quyền chú giải nỗi tiếng 
Vô-ngại-giải-đạo (Patisambhidãmagga), đã liệt kê các cách thiền tâm-từ theo năm-trăm- 


ha1-mươi-tảm cách (528 cách). 


Đầu tiên, bạn cần phải quyết định bản chất của tâm-từ mà bạn thực hành. Khi hành 
thiền chúng ta không áp đặt hay mong muốn bắt kì điều gì. Đúng hơn là chúng ta cho phép 
mọi thứ điễn ra một các tự nhiên. Vì thế, bạn cho phép các chúng sinh có thê (1) không 
bị sân hận, (2) không bị bệnh tật, (3) không bị khổ đau, hoặc (4) được hạnh phúc (Sư 
Hộ Pháp: - Không oan trái lẫn nhau, - Không khô thân, - Không khổ tâm, - Giữ gìn thân 
tâm thường được an lạc.) Từ "sukha" (Hán Việt: lạc) trong ngôn ngữ Pali thường được 
dịch là hạnh phúc, cũng có thể là thỏa mãn, thoải mái, dễ chịu và yên ồn. Bạn đã từng trải 
nghiệm cảm giác dễ chịu khi được ngồi xuống sau khi hoàn thành công việc khó khăn 
chưa? Hoặc bạn đã từng cảm giác hạnh phúc sau khi giúp đỡ một người hay gửi tặng một 
người thứ họ đang cần? Vào thời điểm đó bạn đang "hạnh phúc". Thanh Tịnh Đạo nói 
rằng nếu bắt kỳ trạng thái tâm nảo trong bốn trạng thái tích cực đó đúng với bạn thì điều 
đó là hợp lý. 

Sau đó bạn có thê chọn rải tâm-từ cho các chúng sinh (1) mà không phân biệt hay 
liệu bạn (2) chọn một loại đối tượng nhất định và thực hành với chúng. Vậy ta có kiểu 


thực hành tổng quát và thực hành riêng biệt 


126 


Thực hành riêng biệt được khuyên áp dụng với bảy loại chúng sinh, (1) TẤt cả 
chúng sinh có giới tính nam, (2) Tất cả chúng sinh có giới tính nữ, (3) bậc Thánh 
nhân, (4) phàm nhân, (5) hàng chư thiên, (6) nhân loại, và (7) chúng sinh ở bốn cõi 
khổ như: ngạ quỷ, atula, súc sinh, địa ngục. Thực hành tông quát luôn dành cho tất cả 
chúng sinh mà không phân biệt, nhưng trong trường hợp chúng ta cần sử dụng một từ để 
là điểm neo của tâm trí vào đề mục - bạn có thể chọn một trong năm từ sau - (1) chúng 
sinh, (2) chúng sinh có hơi thở, (3) sinh vật, (4) chúng sinh có chuyển động, (5) chúng 


sinh có sắc thân ngũ uân. 


Cuối cùng, sau khi bạn đã chọn (a) bản chất của rải tâm-từ, (b) riêng biệt hay 
tông quát, và sau đó (©) loại chúng sinh hay một từ chỉ cho tất cả cùng một lúc, bạn 
có thể quyết định (d) liệu bạn có giới hạn một trong mười hướng - bốn hướng chính 
(Nam, Bắc, Đông, Tây), bốn hướng phụ (Đông-nam, Đông-bắc, Tây-nam, Tây-bắc), 
trên, hoặc dưới hoặc tất cả các hướng cùng một lúc. Theo cách này ta có mười một 


cách rải tâm từ theo phương hướng. 


Nếu đếm cách mà ta phát triển tâm-từ, ta bắt đầu với mười một (1 1) phương hướng, 
nhân với bảy (7) loại chúng sinh riêng biệt thành bảy mươi bảy (77), và cùng với năm loại 
chúng sinh tổng quát sẽ có năm mươi lăm (55). Như thế chúng ta sẽ có một trăm ba mươi 
hai (132) cách rải tâm từ "thoát khỏi sân hận". Nếu nhân một trăm ba mươi hai (132) 


cho bốn (4) bản chất rải tâm từ, sẽ có tổng cộng năm trăm hai mươi tám cách (528). 


Mặc dù nói về 528 cách, tôi cho răng bạn có thê nghĩ về nhiều sự phối hợp và biến 
đôi khác. Ví dụ ta thực hành tâm-từ cho hướng Bắc và Đông-Bắc cùng một lúc, cho cả 
nhân loại và chư thiên? Bài kinh Tâm-từ của Kinh Tiểu Tụng (KaranTyamet(ã Sutta) 
nồi tiếng cũng khuyên rải tâm-từ cho các chúng sinh yếu hay mạnh, dài hoặc ngắn, kích 
thước to, trung bình hay nhỏ, thô hay vi tế. Bài kinh cũng nói nên thực hành rải tâm từ 
cho các chúng sinh xa hay gần. Từ đó, ngoài việc chọn lựa các phương hướng, chúng ta 
có thể chọn một khu vực cụ thể, như tòa nhà mà hành giả đang cư ngụ, ngôi làng hay 
thành phố, quốc gia, châu lục, hành tinh,. Cũng có thể chọn một khu vực khác với nơi mà 


hành giả đang ở. Có thể chọn chỉ rải tâm-từ duy nhất cho chó, voi, kiến hay muỗi mòng. 


127 


Hoặc có thê chọn kẻ trộm, kẻ sát nhân, hay ngược lại tới vị Tăng và vị Ni, gia đình, bạn 

bè, hoặc đồng nghiệp. Theo cách nảy sẽ có vô số cách thực hành thiền tâm-từ. 
Thanh-tịnh-đạo cũng nói thêm là chúng ta có thể thực hành tâm-từ tới (1) người 

không thân thiện (2) người yêu mến (3) người không thương không ghét (4) người 


thù địch và (5) người chúng ta tôn trọng. 


Bây giờ tôi đã giải thích xong về phần lý thuyết, hãy bắt đầu phần thực hành. 


128 


Phần 2: Hành thiền chuẩn bị cho thiền Tâm-Từ 


Nếu bạn hành thiền xen kẽ I tiếng thiền tọa và 1 tiếng thiền hành cho 7 giờ hoặc 7 
giờ mỗi ngày, bạn có thể thu nhận được lợi ích lớn nhất từ cách thực hành này vì đây là 
một phương pháp tiến bộ hơn là không phải chỉ là trách nhiệm phải làm hàng ngày. Søw 
khi bạn có kiến thức và kinh nghiệm của phương pháp này, bạn có thể dùng kỹ năng mới 
của rải tâm-từ tích cực ở nhà trong các hoạt động thường ngày. Bạn chắc chắn có thể thực 
tập tâm-từ ngay cả khi tham dự một khóa thiền chuyên sâu. Bỏ ra 15, 30 hay 60 phút ở 
nhà vào buổi sáng hay chiều tối sẽ có ích nhưng hiệu quả sẽ không nhiều như kỹ năng có 
được trong một khóa thiền. Nếu bạn có cả một ngày hoặc hơn cho cách thực hành này, 
bạn có thê thử làm. Nếu không hãy xem Bài 25 tôi giảng chỉ tiết về cách hành thiền trong 
các hoạt động thường nhật khi không có một trung tâm thiền, hay thậm chí bạn không 


tham dự bắt kỳ khóa thiền nào. 


Khi hành thiền tại nhà hoặc trung tâm, trong một tu viện hay khi thăm viễng 
một nơi linh thiêng, bạn có thể quyết định dành trọn một ngày hoặc hơn cho việc thiền 
tập, bỏ ra một giờ để thiền ngồi, một giờ để thiền đi và xen kẽ chúng trong khắp cả ngày. 
Lý tưởng là bạn có thể thực tập từ bảy tiếng trở lên trong một ngày. Tuy nhiên, thậm chí 
với ba hoặc bốn tiếng một ngày bạn vẫn có thể tiến triển nếu trong ngày bạn không bị 
stress hoặc giải trí bằng các phương tiện truyền thông, cả hai việc trên đều làm tăng các 
triền cái (chướng ngại) và tạo ra những suy nghĩ, tư tưởng không cần thiết và trạo cử trong 


tâm thiền. 


Đầu tiên chúng ta phát triển tâm-từ cho chính chúng ta. Điều này sẽ rõ ràng và dễ 
dàng hơn đề chia sẻ những kinh nghiệm mà ta tự trải và đang tận hưởng tại đây và ngay 
bây giờ. Nếu sân hận khới lên ngay từ lúc bắt đầu hành thiền, bạn có thể quán chiếu sự vô 
thường của mọi vật và các lợi ích lớn lao của sự bình an. Trong trường hợp "cơn giận có 
liên quan tới một chúng sanh", bạn có thê áp dụng một trong mười đề nghị ở cuối bài này. 
Nếu bạn tức giận vì điều gì không dễ chịu đã xảy ra hoặc điều gì đó liên quan tới vật chất, 


bạn có thê quán chiêu về sự thật răng tât cả mọi vật đêu câu tạo từ tứ đại - độ cứng/nặng, 


129 


tính lưu động, nhiệt độ và chuyên động. Mọi thứ diễn ra như là kết quả của nhiều nguyên 
nhân, rốt ráo cũng chỉ là theo bản chất của luật nhân quả và duyên sinh. Nếu bạn có thể 
chấp nhận thực tế là mọi thứ đều không đáng tin cậy và chỉ đi theo luật nhân quả, bạn có 
thể áp dụng trí tuệ rốt ráo rằng, không có gì là sai cả. Rồi từ đó bạn sẽ thiết lập được sự 


bình an. 


Có bốn cách để mang tới sự hạnh phúc trong tâm cho chính bạn - đầu tiên, 
(1) vật lý - thư giãn. Thực hành thư giãn thật ra giống hệt với thực hành quán sát các thớ 
cơ trong vipassanã về phương pháp quán sát 32 thân phần. Chúng ta sẽ nói chỉ tiết hơn về 
việc quán sát 32 thân phân trong Bài 11. Khi nói về thực hành thư giãn để hỗ trợ đạt được 
hạnh phúc và bình an, thực hành thư giãn tạo ra các cảm xúc dễ chịu có thể được dùng 
trong việc thiền rải tâm-từ. Khi thư giãn, ta quán sát các thớ cơ trong thân thê từ đỉnh đầu 
tới đầu ngón chân, từng phần một, chính xác tối đa tới mức có thể. Chúng ta quán sát liệu 
các thớ cơ có đang được thư giãn hay căng thắng. Nếu chúng căng thăng thì chúng sẽ thít 
chặt lại, thậm chí nhăn lại, như vẳng trán của tôi hiện giờ. Thư giãn có nghĩa rằng, chúng 
ta cho phép các thớ cơ được giãn ra, thư giãn - chúng ta cho phép chúng được nghỉ ngơi. 
Bạn có thê tưởng tượng như chúng ta đang bôi thuốc, một loại /öốc bôi thư giãn dễ chịu, 
được bôi vào mỗi thớ cơ, và chỉ đơn thuần tận hưởng cách mà bắt kỳ áp lực nảo trong 
chúng từ từ giảm đi và bạn bớt dính mắc vào chúng, tận hưởng một cảm giác khuây khỏa 
dễ chịu. Đừng áp đặt, đừng mong chờ bắt kỳ điều gì. Nếu các thớ cơ đã được thư giãn, 
bạn hãy để chúng được thư giãn. Nếu chúng có vẻ căng thắng, bạn sẽ nhẹ nhàng kiên 
nhẫn gửi cho chúng một thông điệp yêu thương là nếu các thớ cơ muốn thư giãn, 
chúng có thể được thư giãn. Nếu thớ cơ vẫn chưa thư giãn, ứố (hôi. Hãy cho chúng tình 
yêu thương. Cho chúng thời gian. Đừng cố gắng tập trung hay khu trú các thớ cơ. Chỉ cần 


nhận biệt nó như bạn nhận biệt về lưỡi hay mũi của bạn khi nào bạn muôn. 
***Thực hành thư giãn*** 


Hãy bắt đầu sự thực hành thư giãn của bạn, cũng tương tự như bất kỳ các phương 
pháp hành thiền nào khác, bằng một quyết tâm ngắn: "Kể từ bây giờ tôi sẽ hành thiền 


thư giãn 30 phút mà không dịch chuyển." Sau đó cho phép tâm trí nhận biết về đỉnh 


130 


đâu và gửi thông điệp yêu thương cho phép được thư giãn. Mặc dù không có cơ ở vùng 
đỉnh đâu. nhưng ta có thê thư giãn sự đính mặc của chúng ta vào phân thịt ở vùng đó. Bạn 


không cần biết chính xác vẻ hình dạng hay chức năng của cơ thịt. Bất kỳ cái gì bạn biết, 


cái gì bạn cho là ở đó đều ôn cả. Bạn không cần phải là một nhà khoa học về cơ để thư 
giãn cơ thể. Cũng ôn cả nếu có vài thớ cơ không thư giãn. Cho chúng tình yêu thương. 
Cho chúng thời gian. Sau đó ta cho phép tâm của ta chuyên sự nhận biết tới vùng trán và 
gửi tới đó thông điệp yêu thương cho phép được thư giãn. Sau đó mở rộng sự cho phép 
được thư giãn tới: 


mắt, mũi, môi, 

cằm, má, taI, 

vùng sau đầu, 

cả vùng đầu. 

Sau đó tới cô, hai vai, cánh tay 

Khuỷu tay, hai cẵng tay, cô tay 

lòng bàn tay, các ngón tay, đầu các ngón tay. 
Ngực, bụng, lưng 

và chúng ta cho phép tất cả các vùng cơ trên khắp cả vùng thân trên được thư giãn. 
Sau đó tới hai mông, đùi, đầu gối 

căng chân, cô chân (mắt cá), gót chân 

các ngón chân, đầu ngón chân. 


Bây giờ ta cho phép tất cả các cơ trên khắp cơ thể, được thư giãn cùng một lúc. Ý 
tôi là chúng ta thư giãn tất cả các cơ nào không cần thiết trong việc duy trì tư thế ngồi. 
Hãy ở với mỗi cơ 3 tới 5 giây. Nhưng đừng đếm số giây. Thời gian dành riêng cho mỗi 
cơ không nên quá dài hoặc quá ngắn. Đừng có suy nghĩ về thời gian. Hãy tận hưởng các 


cơ của bạn lần lượt cơ này sang cơ khác. 


131 


Sau đó ta lại di chuyển về đỉnh đầu lần nữa và lại thư giãn tất cả các thớ cơ ở vùng 
đỉnh đầu, rồi trán, hai mắt, và cứ thế. ta có thể lập đi lập lại quá trình này. Đừng có ép 
buộc thứ gì, cứ đề tự nhiên. Nếu một thớ cơ nảo có vẻ như thu hút, đau đớn, hay quá căng 
thắng, chúng ta có thê ở với nó lâu hơn một chút, cho tới khi nó hết thu hút, rồi tiếp tục 
tới cơ tiếp theo. Tiếp tục thư giãn từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân, hết lần này tới lần 
khác. Đừng có xem hơi thở, đừng có quán tâm, đừng có chú tâm vào Ân Đức Phật. 
Chỉ nhận biết duy nhất các thớ cơ, từ lúc bắt đầu cho tới khi hết 30 phút đã định ra trước 
đó, hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào bạn quyết định khi mới bắt đầu. Cứ sau mỗi chu kỳ 
quét toàn bộ thân thì kiểm tra thời gian hành thiền của bạn băng cách nhìn vào đồng hồ 
mà bạn đã đặt ngay trước mặt. Khi bạn thấy đã hết 30 phút, hãy thực hiện một quyết định 
trong tâm - "kế từ bây giờ tôi sẽ luôn 
chánh niệm và thư giãn"', đồi tư thế ngồi thiền của bạn sang một tư thế phụ nếu bạn đang 
ngồi thiền và bỏ ra một hai phút để quán sát sự bình yên mà bạn vừa có được qua hành 
thiền. Sau đó bạn có thể đứng dậy và bỏ ra 30 phút thư giãn nữa bằng cách đi kinh hành. 
Hoặc nếu bạn đang đi kinh hành, hãy tìm một nơi thích hợp để ngồi thiền và bỏ ra 30 phút 
nữa để thư giãn trong tư thế ngồi. Xen kẽ việc ngồi và đi nhiều tới mức vị thiền sư hay 
hoàn cảnh của bạn cho phép, cho tới khi bạn thiết lập được cho chính mình sự bình yên 
và học được kỹ năng thư giãn tới mức độ nó trở thành tự nhiên và thú vị. Điều này có thể 


tốn hàng ngày, hàng tuần hay thậm chí hàng tháng. 


Một vài thiền sinh mà đã đang hành thiền hơi thở ngay vùng mũi hoặc ở vùng 
thành bụng trong nhiều tháng hoặc năm có thể gặp khó khăn trong việc chú tâm tới các 
vùng khác của cơ thê - tâm trí có vẻ như cứ lẻn đi tới vùng mũi hay thành bụng lúc này 
hay lúc khác. Nếu điều nảy xảy ra với bạn, bạn có thê bắt đầu chu kỳ thư giãn từ vùng 
cánh mũi hoặc thành bụng, tiếp tục từ đó dần xuống đầu ngón chân rồi lại lên vùng đầu 
hướng tới cảnh mũi hoặc thành bụng. Nói một cách khác, nếu tâm trí bị kéo vào vùng 
cánh mũi hoặc thành bụng, bạn có thể bắt đầu tại vùng mũi hay thành bụng, không cần từ 


đỉnh đầu. 


132 


Nếu cách thực hành được thực hành đúng đắn, hành giả có thể hiểu biết rằng tất cả 
các thớ cơ chỉ là những miếng thịt, không có ý thức, chết, không có cái nảo tốt hơn cái 
nảo. Tất cả đều là vô thường, bất toại nguyện, và không đáng tin cậy. Từ đó hành giả 
không dính mắc và giãn sẽ kinh nghiệm sự bình yên, thỏa mãn và ở những tầng sâu 


hơn, lạc thọ. 
*** Những cách khác để có được sự bình yên *** 


Cách thứ nhì để mang lại sự bình yên cho tâm trí bạn là (2) nhớ lại trong 
đầu về một khoảng thời gian mà bạn hạnh phúc, về mặt tỉnh thần. Hãy chọn một ký 
ức như thế và nhớ lại các chỉ tiết - ở đâu, có ai khác ở nơi đó không, tư thế của bạn — vị 
trí của tay và chân, quần áo, lý do gì có sự bình yên đó, vân vân... Sau đó, gây dựng lại 


trạng thái tỉnh thần đó bằng cách chú tâm liên tục vào ký ức. 


Cách thứ ba, (3) sử dụng logie — bằng cách suy nghĩ về một tình huống bạn đang 
bị rượt đuôi bởi một con cá sấu khi bạn đang lội qua một con sông trong lúc phải đối diện 
với một thác nước lớn ngay ở trước mặt. Sau đó bạn sẽ quay lại giây phút thực tại và tận 
hưởng sự thật rằng hiện nay không có con cá sấu nào đang đuôi theo bạn và bạn cũng 
không đang bơi tới một thác nước. Hoặc bạn có thể nhận ra rằng vào giây phút bạn đang 
hành thiền trong bình yên thì trong lúc đó trên thế giới có rất nhiều người đang đau khô 
từ nạn đói, khát, căng thắng, sợ hãi, bắt nạt, hãm hiếp, trộm cắp, bạo lực, bệnh tật hay nô 
lệ. Hoặc suy nghĩ về việc bạn sẽ cảm nhận như thế nào nếu bạn đang bị đốt hay 57 nấu 
trong địa ngục? Rồi bạn lại quán chiều về tình huống thực tế của mình, ví dụ như khi bạn 
đang ở trong một thiền đường và bạn không phải trải nghiệm những điều trên ngay lúc 
này đây. Thật vậy, bạn có đủ thức ăn và nước uống, bạn được tôn trọng và được khuyến 
khích đề thực hiện những gì bạn làm, được quan tâm bởi thiền sư, và có một nơi an toàn 
để ở. Hơn nữa, bạn không bị quấy phá khi hành thiền, ở trong một cộng đồng yên bình, 
thân thiện. Sẽ là hạnh phúc biết chừng nào cho những người đang bị khổ đau, nếu họ có 
thê được hưởng những điều kiện sống bây giờ của bạn! Ngoài việc hoan hỷ vì những điều 
kiện ngoại lai, hãy hoan hỷ về những điều nội tại ngay bên trong bạn: bạn hiện đang còn 


sông và có thê hành thiền. Chấp nhận chính bản thân bạn với /á? cả phẩm chất của bạn, 


133 


bao gồm cả tham, sân hay si. Bây giờ bạn đang ở đây để lo cho tâm trí của mình, từ từ, tự 


nhiên, thoải mái. 


Một vài hành giả tưởng tượng ra một môi trường mà họ được chấp nhận với tình 
yêu thương, có thê là một nơi với những con vật vô hại được tưởng tượng ra hoặc được 
khen ngợi bởi một vị đã Giác ngộ. Tuy nhiên, sự tưởng tượng không được khuyến khích 
trong kinh điển Theraväda, bởi vì tất cả sự thực hành thiền trong phật giáo Thượng-tọa- 
bộ đều hướng tới sự thật, phút giây hiện tại, kinh nghiệm hiện tại. Nếu bạn thật sự tuyệt 
vọng để có được một chút yên bình trong quá trình thực hành, bạn dĩ nhiên có thể 
tưởng tượng ra một khung cảnh bình yên với những 
con thú thân thiện vô hại, hoặc một vị Thánh nhân sẽ chấp bạn với tất cả những 
phẩm chất của bạn. Nhưng bạn chỉ nên làm điều này nếu mọi điều khác không giúp được 
bạn, và bạn nên thoát khỏi tưởng tượng và trở lại ngay thực tại ngay khi bạn có được trải 


nghiệm bình yên. 


Thứ tư, (4) bởi đức tin. Bạn có thể nhìn vào một bức tượng Phật, hoặc nhớ lại các 
ân đức của đức Phật hay Giáo Pháp mà ngài đã giảng dạy. Bạn cũng có thể nhớ tới các 
phẩm chất tốt của vị thầy của bạn, điều mà đã truyền cảm hứng cho việc tu tập của bạn. 
Trân trọng tình huống may mắn này, khi có ai đó đồng hành với bạn, ai đó đã quan tâm, 


có thê trả lời các câu hỏi, và hô trợ bạn trong việc thực hành. 


Thứ năm, (Š) bởi nhận diện. Bình yên là một trạng thái mà bạn cảm giác 
thỏa mãn. Vì thế, hãy quán sát xem liệu có thứ gì làm bạn không hài lòng. Liệu có điều gì 
đặc biệt làm phiền bạn không? Một cảm giác không dễ chịu trên thân, hay một suy nghĩ, 
ký ức không dễ chịu, hay sự lo nghĩ trong đầu? Hãy trình bày các sự khó khăn trên với vị 
thiền sư và xem liệu bạn có thể đi theo sự hướng dẫn của thiền sư để giải quyết các vấn 
đề không. Cái thời điểm khi không có gì trong tâm trí làm phiền bạn, không có gì khó 
chịu hay không có gì để lo lắng, được gọi là “thời khắc bình yên”. Giải quyết các 
nguyên nhân của sự không hài lòng của bạn từng cái một, trực tiếp hay gián tiếp, trọn vẹn 


hay tạm thời, từ từ và kiên trì, cho tới khi tâm trí bạn trong sáng và do đó bình yên. 


134 


*** Phát triên sự bình yên *** 


Bây giờ tôi sẽ cho bạn một ví dụ chỉ tiết về thực hành thiền mà có thể sẽ giúp 
ích bạn phát triển kỹ năng rải tâm-từ mạnh mẽ, không điều kiện, không có sự phân biệt 
các chúng sinh, không có giới hạn. Oai nghi ngồi hay năm thường được chọn để thực 
hành. Ngồi trong một tư thế dễ chịu, và hãy khởi lên một quyết tâm: “kể từ lúc này cho 
đến sáu mươi phút tiếp theo, tôi sẽ hành thiền tâm-từ không có bắt kỳ sự chuyển 
đông nào. Tôi sẽ thoát ra bắt kỳ tầng thiền nào ngay kh¡ có ai hoặc điều øì cần đến 
sự chú tâm của tôi.” Bạn có thê quyết định khoảng thời gian khác, đây chỉ là một ví dụ. 
Mặc dù bạn đã quyết định sẽ ngồi im mà không dịch chuyên nhưng, nếu bị đau quá mức 
ở nơi thân, hãy thay đổi trong chánh niệm từ tư thế chính sang tư thế phụ, rồi chuyền lại 
tư thế chính khi bạn đã dễ chịu. Câu cuối trong phần quyết tâm dùng đề tôi luyện bạn phép 


thứ ba trong năm phép thuần thục: thuần thục về quyết định. Nhờ sự chuẩn bị này, đồng 
hồ sinh học, hay đúng hơn là “đồng hồ sức mạnh thần thông” sẽ tự nhiên chấm dứt tất cả 
bất kỳ định hay tầng thiền nào ngay trước khi có bất kỳ ai hay sự việc nào làm phiền bạn. 
Bạn không tin điều này ư? Điều này không cần phải tin. Điều này cần được luyện tập và 
trải nghiệm. Tôi sẽ giải thích về năm phép thuần thục trong Bài 18. 


Và bây giờ sau khi bạn đã xác định thời gian, phương pháp, và sự phòng 
ngừa cho thời thiền này, bạn có thê bắt đầu bằng cách thư giãn thân từ đỉnh đầu cho tới 
đầu các ngón chân đề giải tỏa áp lực cơ thể, từ đó giải tỏa các điều kiện vật lý của sự trạo 
cử. Bạn có thể hỗ trợ sự bình yên bằng sự nhận biết rõ rằng rằng ngay tại thời điểm này 
bạn không trải nghiệm các cảm giác đau đữ dội. đúng không? Nếu bạn không ghi nhận 
cảm giác đau dữ đội, có nghĩa là bạn đang trải nghiệm sự bình yên tương đối trong 
nội tâm. Dù một số vị có thể nghĩ rằng tôi đang phóng đại, một vài vị khác có thể thấy 


khó mà hiểu sự bình yên tương đối nghĩa là gì. Điều này ồn thôi. Đừng gượng ép tập trung 


vào sự bình yên. Chỉ nhìn nó. Học từ nó. Hãy cho phép tâm được nhận biết giây phút hiện 
tại này. Giờ bạn không bị làm phiền, không bị chê trách, cũng không vội vã. Điều đó đã 
là bình yên TÔI. Hãy công nhận bất kỳ mức độ bình yên bên trong và bên ngoài mà bạn 
đang có hiện giờ, và hãy đề nó thâm nhập và phát triển tâm bạn. 


135 


Bạn có thể nguyện thầm cho bản thân "mong tôi được hạnh phúc" hay "mong 
cho tôi được bình yên," lặp lại các câu trên thầm lặng trong tâm. Chọn duy nhất một 
cụm từ, theo ngôn ngữ bạn chọn, và sẽ luôn luôn dùng cụm từ đó. Nếu bạn chọn "mong 
cho tôi được hạnh phúc," không nên đồi sang "mong cho tôi được bình yên," nếu bạn chọn 
"mong cho tôi được bình yên" không nên đổi sang "mong cho tôi được hạnh phúc",..... 
Nếu bạn thay đổi câu niệm, tâm có thể bị rối vì sự thay đổi đó. 
Hãy giản lược nó. Nếu bạn cảm giác khó chịu vì câu niệm, nếu bạn kinh nghiệm căng 


thắng hay bồn chồn, thì hãy tăng khoảng thời gian giữa các từ để cho câu niệm thêm bình 


yên, hoặc niệm thầm với tốc độ bình thường, nhưng hãy tạo khoảng nghỉ giữa các câu 
niệm. Khi bạn kéo dài khoảng nghỉ ra nữa, bạn có thê thấy ý nghĩa của câu niệm vẫn tồn 
tại dù bạn đang không niệm thầm điều gì. Hãy bỏ ra tối thiểu hai hoặc ba ngày để xem 
xem liệu bạn có được lợi ích từ việc bỏ câu niệm thầm không. Dùng nó chỉ khi bạn không 
dễ dàng tập trung, nó giúp bạn quay lại đề mục thiền. Sau đó lại bỏ câu niệm lần nữa và 
thử xem liệu bạn có thể tập trung không cần nó không? Sự tĩnh lặng nội tâm có thể giúp 
bạn tránh khỏi sự căng thăng, trải nghiệm sự bình yên, và cũng giữ cho tâm của bạn trên 
đề mục. Với tâm định cao hơn, ta có thể bỏ qua câu nguyện thầm một khoảng thời gian 
dài hơn, và chỉ đơn thuần tập trung vào ý nghĩa của lời nguyện - trên sự bình yên của ta - 
một cách trực tiếp mà không cần niệm thầm. Hãy tăng khoảng cách giữa các từ như bạn 
đang nói một cách chậm rãi, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có thê tập trung và hiểu nghĩa của 
câu mà không cần từ ngữ. Với sự thực hành thiền tọa và thiền hành miên mật, cũng như 
bền bỉ trong lúc đứng hoặc nằm xuống, bạn có thể tạo ra một sự hỷ lạc mạnh mẽ, liên tục 


trong tâm. 


Tuy ta rải tâm-từ cho chính mình, nhưng đối tượng của thiền tâm-từ không phải là 
"tự ngã" của ta. Hãy nghĩ về cách Đức Phật và các vị A-la-hán thiền tâm-từ. Mức độ hiểu 
biết về vô-ngã của các ngài thật thâm sâu. Chính Đức Phật cũng thiền tâm-từ, dù Ngài 
đã giải thoát hoàn toàn khỏi"ngã kiến". Vì thế, chúng ta cho phép tứ đại trong cơ thể 
và tiễn trình thay đối của tâm được fác động bởi thái độ tích cực của ta. Nếu nhìn 
nhận bản thân chỉ như là thân và tâm, ta đang tiếp cận tư tưởng của chánh kiến, và điều 


này sẽ hỗ trợ ta trên con đường thâu hiệu Giáo Pháp về lý "vô-ngã". 


136 


Khi bạn đã kinh nghiệm sự bình yên, dù cho chỉ trong một khoảnh khắc, hãy học 
hỏi sự bình yên, cố gắng ghi nhớ nó trên mọi khía cạnh. Đừng dịch chuyên, đừng nhìn 
xung quanh mà hãy chú ý đến điều kiện bên ngoải và bên trong thân - hãy học hỏi kinh 
nghiệm của sự bình yên ở mọi góc độ có thể. Nó cảm giác thế nào? Nó có thay đổi không? 
Bạn có cảm giác gì khác ngoài nó không? Điều gì đang diễn ra trong tâm? Tư thế hiện 
nay của bạn là gì? Bạn đang mặc đồ øì? Loại đệm và/hoặc tọa cụ bạn ngồi là gì? Hãy khảo 
sát toàn bộ hoàn cảnh của sự bình yên, để bạn có thể nhớ lại nó ở lần tiếp theo. Hãy nghĩ 
về nó như một bải hát - nếu bạn nghe một bài hát, bạn không những thưởng thức nó, mà 
còn có găng nhớ nó bằng cách hát theo. Sau đó bạn nhớ được bài hát nhờ những chỉ tiết 
bạn học được khi nghe nhạc. Cũng với cách tương tự hãy quán sát và học hỏi từ kinh 
nghiệm bình yên hiện tại, từ đó bạn có thê tái tạo nó ở bất kỳ hoàn cảnh nào, từ trí nhớ 


của bạn. 


Bạn có thể dành riêng 30, 45 hay 60 phút cho mỗi thời thiền tọa và thiền hành, khi 
bạn chỉ quán sát sự bình yên hay sự hạnh phúc mà bạn vừa mới phát triển. Vào lúc cuối 
của mỗi thời thiền bạn có thê khởi lên quyết tâm - "kế từ lúc này trở đi tôi sẽ luôn luôn 
chánh niệm và hạnh phúc." Sau đó thay đổi tư thế ngồi chính sang tư thế phụ và bỏ ra 
một hoặc hai phút để tận hưởng sự bình yên mà bạn vừa đạt được. Sau đó bạn có thể đứng 
dậy và thực hành tương tự trong lúc đi. Hoặc nếu bạn đang thiền hành, hãy tìm một nơi 
thích hợp để ngồi xuống và tiếp tục tọa thiền. Bạn có thể thực hành theo cách này cho tới 
khi bạn đạt được mức định tâm cực kỳ sâu. Nhưng điều đó có thê không cần thiết bây giờ, 
vì bạn có thể "chia sẻ" sự hạnh phúc ngay khi cảm thấy tự tin về sự bình yên đã thiết lập 


cho chính mình. 


137 


Phần 3: Phát triển tuần tự của hành thiền tâm-từ 


Khi ta đã phát triển tâm-từ cho chính mình, ta có thê nguyện cho các chúng sinh 
khác cũng có được kinh nghiệm tương tự. Dường như sau bao thế kỷ thực hành rải tâm từ 
được giảng dạy và tiếp nối trong Phật giáo Nguyên thủy, c nơi pháp triển một phương 
pháp đặc biệt đề dẫn dắt thiền sinh dần dần từ sự chú tâm với những đối tượng cụ thể cho 
tới mức tâm từ vô lượng, bao trùm tới tất cả chúng sinh mà không có sự phân biệt. Tôi đã 
học cách thực hành tuần tự này từ vị thiền sư của tôi ở 


Sri Lanka, ngài đã học từ vị thầy của ngài. 


Thanh Tịnh Đạo khuyên rằng chúng ta không nên bắt đầu với những người 
không thân, không thương, không quen, hoặc thậm chí ác cảm. ta nên rải tâm-từ tới vị 
thiền sư của chúng ta. Nhưng cùng lúc, quyên sách cũng không khuyến khích chọn một 
người đã qua đời - bởi vì rải tâm từ tới họ không có hiệu quả, và tránh người khác 


giới - để tránh những tư tưởng tham dục. 


Ví dụ bạn là nữ, và vị thiền sư là nam. Hoặc bạn là nam và thiền sư là nữ. Trong 
những trường hợp đó sẽ không thích hợp để bạn chọn vị thiền sư, vì họ khác giới tính với 
bạn. Hoặc giả như bạn cùng giới tính với vị thiền sư, nhưng bạn biết rất ít về ngài, và giữ 
một thái độ trung tính. Đề tránh những khó khăn đó, bạn nên chọn năm người mà bạn (a) 
yêu thương, (b) vẫn còn sống và (e) cùng giới với bạn. Cả ba yêu cầu trên đều cần phải 
có với mỗi trong năm người. Có thể là cha hoặc mẹ, con, họ hàng, bạn bè, thầy-cô, học 
sinh, bạn cùng lớp, đồng nghiệp, ông chủ, một người xuất gia hay bất kỳ ai khác. Điều 
quan trọng nhất là bạn trân quý người đó và có thể dễ dàng nguyện cầu họ được hạnh 


phúc, hay bình an. 


Sau khi chọn được năm người mà bạn trân quý, hãy lui về một nơi thích hợp 
với một thái độ thích hợp, bạn có thể quyết định ngồi thiền trong một tiếng. Sau đó hãy 
để một cái đồng hồ trước mặt bạn, hơi chếch về một phía, dựng thẳng lưng, hơi cúi đầu 
và hé mở mắt đề bạn có thê thấy được mặt sàn trước mặt. Khi đã sẵn sàng, bạn khởi lên 


quyết tâm - "kế từ lúc này tôi sẽ hành thiền tâm-từ không kèm bất kỳ chuyển động 


138 


nào". (Dĩ nhiên điều này cũng kèm cả việc bạn thay đổi tư thế hành thiền tạm thời nếu 


bạn bị đau nhiều trên thân.) 


Thời thiền 60 phút của bạn sẽ được chia làm sáu phần - mười phút để bạn thư giãn 
và thiết lập sự hạnh phúc hoặc bình an trong chính bạn, lặp lại câu "mong cho tôi được 
hạnh phúc," hoặc "mong cho tôi được bình yên". Sau đó năm khoảng thời gian mười phút 
còn lại sẽ dành riêng cho từng người trong năm người yêu quý bạn đã chọn trước khi hành 
thiền. Ví dụ, nếu bạn là nam và bạn chọn cha, anh tra1, một người bạn nam cùng lớp, người 
chú, và một người bạn nam hàng xóm. Nếu là nữ thì có thể chọn mẹ, người em gái, người 
bạn nữ cùng lớp, người đì và người bạn gái thân nhất. Khi đã chọn rồi thì bạn giữ cố định 
năm người đó, không thay đổi người hay thứ tự. Hãy dành cho mỗi người trong họ mười 
phút. Với mỗi người bạn có thể lặp lại câu nguyện cho họ. Một ví dụ cho người nam là 
"mong cho bố tôi được hạnh phúc", hoặc ví dụ cho nữ là "mong cho mẹ tôi được hạnh 
phúc". Hãy chọn một câu mà bạn sẽ dùng xuyên suốt quá trình thực hành. Nếu bạn đã 
chọn "được hạnh phúc”, thì không nên đôi thành "được bình yên”. Như tôi đã nhân mạnh 
trước đó, câu nguyện chỉ là neo giữ bạn lại việc thực hành. Hãy cân trọng chú tâm vào 
nghĩa của câu nguyện, thay vì câu chữ. Cho tới khi bạn cảm giác có thể tập trung vào 
người khác không cần câu nguyện, hãy đơn giản bỏ qua nó và tập trung trực tiếp vào đối 


tượng. 


Sau khi hoàn thành 60 phút của bạn, hãy khởi lên quyết tâm- "kế từ bây giờ tôi sẽ 
luôn luôn chánh niệm và tỏa sáng với tâm-từ," thay đổi tư thế ngồi chính của bạn sang 
phụ và dành một vài phút để tận hưởng sự bình yên mà bạn đã có được. Sau đó hãy đứng 
dậy và bắt đầu thiền 60 phút nữa với tư thế đi. Nếu bạn đã thiền hành, hãy tìm một nơi 
thoải mái để ngồi xuống và tiếp tục tọa thiền trong 60 phút. Hãy Hành thiền xen kẻ giữa 


ngôi và đi, 60 phút môi thời, nhiêu đền mức mà vị thiên sư và hoàn cảnh cho phép. 


Bây giờ tôi sẽ nói về chỉ tiết về các tính chất riêng trong cách bạn tương tác với đối 
tượng thiền. Khi bạn thực hành rải tâm-từ với chính mình, bạn không tưởng tượng ra 
khuôn mặt mình, bạn không nghĩ về các phẩm chất tốt của mình, và bạn không nghĩ về 


các kinh nghiệm dễ chịu đã từng có trong quá khứ. Khi bạn rải tâm-từ tới người khác, bạn 


139 


có thể tưởng tượng ra khuôn mặt và nghĩ về những phẩm chất tốt của họ, tuy nhiên ở một 
vài thiền sinh khi nghĩ về khuôn mặt của người khác sẽ dẫn tới chứng hoang tưởng ảo 
giác, và suy nghĩ về phẩm chất của người khác dẫn tới các tư tưởng lan man, hoặc thậm 
chí dẫn tới các suy nghĩ về khiếm khuyết của họ. Do đó, các hành giả chỉ nên tưởng tượng 
khuôn mặt và phẩm chất tốt của người khác lúc mới bắt đầu, nếu điêu đó hữu ích. Sau đó 
hãy bỏ qua các khái niệm và tập trung vào bản chất của thân và tâm họ. Tâm từ bạn rải từ 
đó ảnh hưởng đến thân và tâm họ - thân của tứ đại, và tâm của thức thay đổi liên tục. Việc 
thực hành này sau đó sẽ có lợi ích trong phương pháp Thiền Minh sát, khi mà thân và tâm 
được quán sát riêng biệt. Điều quan trọng nhất là, hành giả dần dần nhận ra bản chất của 
thân và tâm rốt cuộc là như nhau trên tất cả chúng sanh, nói chi là năm người được chọn 


trước đó hay bản thân hành giả. 


Rồi bạn có thể thắc mắc rằng - "yếu tôi chỉ nghĩ về thân và tâm của họ, vậy tại sao 
tôi phải chọn 5 người thương yêu - không phải tất cả chúng sinh đều như nhau ư?" Thật 
ra tuy bạn chỉ tập trung vào thân và tâm, nhưng thái độ của bạn đối với những người đó 
sẽ ảnh hưởng tới việc thực hành của bạn ở mức độ tiềm thức. Vì vậy, ta chọn người nào 


làm đối tượng của tâm-từ mà sẽ hỗ trợ ta trong việc thực tập rải hạnh phúc hay bình an. 


Nếu có khởi lên một suy nghĩ, lo lắng, khó chịu, bất an, hoặc bất kỳ thứ gì khác, 
các hành giả có thể quán sát các trạng thái tâm đó cho đến khi chúng biến mất hoặc trở 
nên nhàm chán. Cách thiền này được thực hành đúng đắn ch khỉ hơi thở của bạn tự 
nhiên, bình tĩnh, và mềm mại. Kiểm tra hơi thở. Nếu nó thô tháo, trở về việc thư giãn 
hoặc quán tâm trong một lúc. Khi hơi thở đã dịu đi, hãy trở lại thực hành rải tâm-từ. Nếu 
hành giả cố nắm bắt các trạng thái thiện, họ có thể trở thành nạn nhân của tham, và 
nếu họ xua đuổi các trạng thái bất thiện, họ có thể trở thành nạn nhân của sân. Vì 
vậy, các hành giả lý tưởng nhất nên giữ tâm xả với tất cả các trạng thái tâm, không 
kèm theo mong muốn, tham hay sân. Bằng cách không dính mắc với những thứ vô 
thường, các tâm thiện sẽ tự nhiên tăng lên, và các tâm bắt thiện giảm xuống. Khi trạng 


thái tâm, khác với đề mục thiền, biến mất hay trở nên nhàm chán, hành giả quay lại 


140 


thực hành thư giãn cho đến khi họ có lại được trạng thái dễ chịu cho chính họ lần 


nữa. Sau đó họ lại tập trung rải tâm-từ tới đối tượng như trong tiến trình của họ. 


Trong trường hợp ngủ gục hay thất niệm trong một khoảng thời gian dải, bạn có thể 
làm lỡ khoảng thời gian dành cho người bạn rải tâm từ theo kế hoạch. Khi chánh niệm trở 
lại, chia đều thời gian còn lại cho những người khác, để họ nhận được thời gian như nhau. 
Ví dụ, nếu như bạn bắt đầu mười phút với chính bản thân, sau đó mười phút với ba của 
bạn, rồi lạc trong suy nghĩ trong khoảng ba mươi phút. Khi có lại chánh niệm, bạn nhận 
ra rằng chỉ còn lại hai mươi phút. Trong trường hợp này bạn chia đều thời gian còn lại cho 
những người khác, ở đây là năm phút cho mỗi người. Hoặc một trường hợp khác là bạn 
bắt đầu mười phút với chính bạn, tiếp theo là mười phút cho ba, rồi chuyên sang mười 
phút sau cho em trai. Trước khi bạn có thể hoàn tất mười phút của em trai, bạn bị thất 
niệm khoảng ba mươi phút. Khi bạn có lại chánh niệm, bạn nhận ra rằng chỉ còn lại mười 
phút. Lúc này bạn chia đều thời gian còn lại cho những người khác, trong trường hợp này 
là mỗi người ba phút. 

Hãy nhớ răng, đi, đứng, nằm, ngồi đều là các tư thế tốt để thực hành tâm-từ. Cũng 
rất quan trọng nếu bạn nói năng và hành động với tâm-từ khi tiếp xúc với bất kỳ ai. 
Thực hành thiền tọa và thiền hành, chia mỗi giờ thành sáu phần, một cho chính bạn và 
năm cho những người yêu thương đã chọn trước đó, rồi sau một khoảng thời gian, khi 
định đã được phát triển, hành giả sẽ được trải nghiệm một niềm hạnh phúc lớn lao, sự hỷ 
lạc mạnh mẽ, và có thể kèm với những cảm thọ thú vị. Dù bạn có thể cảm nhận sự bình 
yên vào lúc đầu, khi việc thực hành tiến triển dần dần bạn có thê học được cách phát triển 
kinh nghiệm về sự bình yên thành tình yêu thương lớn lao vô điều kiện. Các cảm thọ này 
khác biệt với từng người. Thường gặp nhất là cảm giác râm ran (hay rung động) trên da. 
Nếu điều này xảy ra cho bất kỳ ai trong năm người, thì nên tiếp tục tập trung vào người 
đó cho đến hết giờ, đừng chuyển sang người khác. Hành giả sau đó nên xem xét thời gian 
và cường độ của trải nghiệm mạnh mẽ này. Nếu điều này cũng tiếp tục xảy ra vào thời 


thiền tọa hay thiền hành tiếp theo, người đó nên được loại ra khỏi nhóm năm người. Ở 


141 


đây chúng ta đang nói về năm giai đoạn của hỷ, sẽ được phát triển dần dần khi thực hành 


thiền định. Tôi sẽ bàn kỹ hơn về năm giai đoạn này trong Bài 18. 


Người đó bị bỏ ra vì mục đích của phương pháp thực hành này. Với thực hành này 
mục đích của ta không phải để đạt /hãna, một tầng thiền định thâm sâu. Đúng hơn là ta 
học cách có được khả năng tập trung và tái tập trung vào bắt kỳ đối tượng nào mình muốn. 
Nếu bạn đạt được jhãna, điều đó tốt cho bạn. Nhưng thay vì theo đuôi jhãna, bạn có thể 
luyện tính linh hoạt của định tâm. Điều này được thành tựu bằng cách bỏ qua một bên các 
đối tượng thiền định đã được phát triển và tiếp tục với các đối tượng chưa được phát triỀn. 
Khi định đã phát triển mạnh trên một trong năm người, ta bỏ người đó ra đề ta có thể luyện 
tập định trên bốn người còn lại. Với cách này hành giả chỉ còn lại chính bản thân và bốn 
người cho mỗi giờ. Mười phút sẽ dành cho hành giả, và năm mươi phút còn lại sẽ 
được chia đều cho bốn, khoảng mười hai phút mỗi người. Hành giả tiếp tục luyện tập 
định cho đến khi đạt được trải nghiệm tương tự trên một trong bốn người còn lại. Khi điều 
nảy xảy ra, người đó cũng sẽ được bỏ ra, và lúc này chúng ta lại chia đều thời gian cho ba 
người còn lại. Cứ tiếp tục theo cách này cho đến khi việc thực hành hoàn tất trên cả năm 
người. Hành giả sẽ học được cách rải tâm-từ vô cùng mạnh mẽ tới 0n người yêu thương 
với cùng một mức độ, thâu hiểu rằng cả năm người họ đều xứng đáng được yêu thương từ 


á1, và rôt cuộc bản chât là như nhau giữa họ cũng như bản thân hành giả. 


Khi đã hoàn tất thực hành với năm người yêu quý, hành giả sẽ chọn năm người 
trung tính. Hành giả sẽ thực hành theo cách tương tự, luyện tâm định và rải tâm-từ cho 
mỗi người tới mức độ như của năm người nhóm đầu tiên. Cuối cùng, hành giả sẽ chọn 
năm người không thích và không thân thiện đề thực tập. 

Ví cô đại thiền sư Mahäsi Sayadaw gợi ý rằng thực tập hạnh kham nhẫn rất hữu 
ích trong việc phát triển tâm-từ tới những người không thích và không thân thiện. Trong 
kinh điển Phật giáo ta thường thấy kham nhẫn là thước đo cho những người thánh thiện. 
Cũng như tâm-từ, kham nhẫn cũng là một trong mười toàn thiện (Pãrami- Ba-la- 


mậ/), những khả năng cần được hoàn thiện trên con đường dẫn tới Giác Ngộ. 


142 


Cũng như tôi đã nhắc tới trong Bài 07, Thanh Tịnh Đạo đã liệt kê mười cách suy 
ngẫm đề từ bỏ ác-ý. Cần được quán chiếu trên: 1) sự thật rằng nỗi giận dẫn con người 
ta xa rời khỏi Thánh Đạo; 2) sự nguy hại của việc tái sanh vào Địa Ngục do sân hận 
của chính người đó; 3) các phẩm chất tốt của kẻ thù; 4) quán chiếu cơn giận là tốn 
hại chính mình; 5) sự thật là tâm sân của một người chỉ làm trở ngại sự tiến triển 
của người đó trên con đường Thánh Đạo; 6) chuyện tiền thân của Đức Phật khi ngài 
bình tĩnh trước sự hiện diện của kẻ thù; 7) sự thật là một kẻ thù hiện nay có thể là 
một thân bằng quyến thuộc đời trước; 8) thực hành tâm-từ mang lại vô số lợi ích; 9) 
kẻ thù chỉ là một dòng chảy liên tục của thân và tâm, từ đó tránh thoát được khái 


niệm về tính cách của họ và 10) tặng kẻ thù món quà. 


Đầu tiên hành giả nhớ tới lời Đức Phật: "Này các tỷ kheo, dù cho những kẻ cướp 
có tàn bạo cắt đứt hết tay chân mình bằng một cái cưa hai cán, người nào vì kẻ ấy 
mà trong lòng nổi lên sân hận thì đó không phải người thực hành giáo lý của ta." 
Nói một cách khác, Đức Phật khuyên những học trò - không chỉ tỷ kheo - nên giữ điềm 


tĩnh trong mọi trường hợp. 


Cách thứ hai để suy ngẫm là xem xét việc tái sanh trong địa ngục do những hành 
động của một người tới kẻ thù. Với mong muốn kẻ thù trở nên xấu xí, đau khổ, không 
được may mắn, không được giàu có, không được nồi danh, không có bạn bè, hay sau 
khi mạng chung sẽ tái sanh vào cõi địa ngục, súc sanh hay nga quý, các thiền sinh có 
thê đưa tới các suy nghĩ, lời nói, và hành động có thể dẫn họ vào địa ngục sau khi mạng 


chung. 


Cách thứ ba để suy ngẫm là cố gắng tìm kiếm bất kỳ phẩm chất tốt nào ở kẻ thù, 
nếu có. Và nếu không có bất kỳ phẩm chất tốt nào được tìm thấy, có thể suy nghĩ về hậu 
quả của nghiệp của họ trong tương lai, họ sẽ tới địa ngục hoặc bị trừng phạt bởi đức vua 
hay chính phủ tới mức chúng ta nên thương xót họ 

Cách thứ tư là nên quán sát cơn giận của một người là tự hại mình. Cơn giận khởi 
lên trong tâm là sự tôn hại cho đến ứâm của chính người đó. Quán sát cơn sân như một 


tiễn trình tâm không dễ chịu phụ thuộc vào sự dính mắc và vô minh có thê giúp thiền sinh 


143 


từ bỏ nó. Hơn nữa, cơn giận của một người có thê là mục tiêu của kẻ thù, do đó xóa bỏ 


được nó đã là một hình thức của chiến thăng. 


Cách thứ năm là suy ngẫm về mối nguy hại của sân hận, đó là sự nhận thức về tác 
động của nó trên con đường dẫn tới trí tuệ. Sân hận được hợp thành bởi dính mắc, trong 
khi con đường dẫn tới trí tuệ được hợp thành bởi buồng bỏ. Theo đuôi sân hận sẽ ngăn 
cản bắt kỳ tiến triển nào tới trí tuệ đối với cả thiền sinh lẫn kẻ thù. 

Cách thứ sáu là nghĩ về truyện tiền thân của Đức Phật, khi ngài còn là một vị 
Bồ-tát, vẫn giữ sự điềm tĩnh cho dù kẻ thù cô hại ngài. Một trong những câu truyện đó là 
trong Bồn sanh truyện MahasIlava, khi đức Bồ-tát là một vị vua, không khởi lên sân hận 
khi bị bắt bởi vị vua kẻ thù, bị chôn lên tới cô trong nghĩa địa, và khi thấy kẻ thù nằm trên 
giường cùng với hoàng hậu của mình. Trong Bồn sanh truyện KhantivädT, đức Bồ-tát 
làm một ân sĩ đã bị một vị vua thử thách hạnh kham nhẫn của mình, bằng cách cắt hết tay 
chân. Trong Bồn sanh truyện Cũladhammapäla, ngài là một vị hoàng tử nhỏ nhận được 
sự quan tâm hết mực từ mẫu thân của mình, dù cho đức vua đã ra lệnh chặt hết tứ chi và 
đầu của ngài, vị Bồ-tát vẫn không khởi lên sân hận. Cũng có những truyện tiền thân mà 
đức Bồ-tát được tái sanh trong kiếp thú và bị hành hạ bởi những người thợ săn tham lam. 
Trong Bồn sanh truyện Chaddanta, ngài là một con voi với cặp ngà xinh đẹp, và khi bị 
săn bở một tên thợ săn ngài đã sẵn lòng trao cặp ngà cho tên ấy. Trong Bồn sanh truyện 
Mãtuposaka, ngài lại lần nữa tái sanh làm voi, và bị bắt mang tới một vị vua như con voi 
hoàng gia, bị tước đoạt tự do và xa rời người mẹ già mù lòa của ngài. Dù vậy ngài vẫn 
không hề nổi cơn sân hận. Trong Bồn sanh truyện Mahãkapi ngài làm một con khi, mặc 
dù suýt bị giết bởi tên thợ săn, vẫn dẫn tên ấy thoát khỏi khu rừng. Hay như là một con 
rắn trong Bồn sanh truyện Sañkhapäla, ngài đã kham nhẫn chịu đựng sự hành hạ của mười 
sáu bé trai làng. Bốn sanh truyện Bhũridatta và Campeyya kê về việc vị Bồ-tát trong 
những kiếp trước tái sanh làm một con rắn chúa và bị ngược đãi bởi người bắt rắn - và 


ngài vân g1ữ sự điểm tĩnh. 


144 


Cách suy ngẫm thứ bảy là nghĩ về kẻ thù như là cha, mẹ, anh, chị, con, cháu 
của chính mình. Hành giả nên tưởng tượng ra những ân đức của kẻ thù khi kiếp trước họ 


đã lo lắng chăm sóc cho hành giả băng nhiều cách khác nhau. 


Cách thứ tám đề suy ngẫm là mười một lợi ích của tâm-từ đã được Đức Phật 


giải thích trong Kinh Tâm-từ của Tăng-chi-bộ Kinh. 


Cách thứ chín là nhận ra bản chất tối hậu không có tự ngã của kẻ thủ. Họ cấu thành 
bởi thân tứ đại - như độ cứng, tính linh hoạt, sự chuyên động và nhiệt độ - và bốn uẫn của 
tâm - bốn dòng chảy liên tục của thọ, tưởng, hành và thức. Thân thể của kẻ thù bao gồm 
các phần khác nhau, như tóc, lông, răng, da, thịt, xương, tủy, vân vân, tất cả những thứ 
trên đều đang phải thay đôi liên tục. Tâm của họ chỉ là dòng thức sanh và diệt hàng tỷ lần 
trong mỗi sát an. Nếu như vậy, thì ai sẽ là người nhận cơn giận của bạn? Không có aI cả. 
Thân và tâm của đối tượng của bạn thay đổi liên tục, khác nhau trong mỗi khoảnh khắc. 


Không thể tìm thấy mục tiêu cho đối tượng của cơn giận. 


Cách thứ mười là tặng cho kẻ thù một món quà hữu dụng, có giá trị và đáng 
mên. Kinh điên khuyên răng băng cách này thì sự khó chịu với người nhận sẽ biên mật, 


và cơn sân hận với người nhận cũng sẽ dịu đi. 


Ngài Mahãsi Sayadaw cũng khuyên là bạn nên nhập sơ thiền hay các tầng 
thiền cao hơn với một người thân thương, sau khi xuất khỏi tầng thiền đó thì bạn sẽ không 


gặp bất kỳ khó khăn nảo trong rải tâm-từ tới một người bạn ghét. 


Nếu hành giả không thể rải sự hạnh phúc tới năm người không thích và không 
thân thiện, họ có thể luyện tập đề phát triển các tâm thiện cho tới khi nó đạt mức tương tự 
như người đầu tiên của nhóm năm người yêu quý. Bỏ đi từng người một trong nhóm năm, 
họ dần dần sẽ thành tựu được nhóm năm người thứ ba, từ đó thuần thục các kỹ năng. Đầu 
tiên, họ sẽ có thể rải tâm từ tới cho bất kỳ ai bất chấp phẩm tính hay hoàn cảnh của họ. 
Thứ nhì, họ hiểu rằng mặc dù chúng sinh rất đa dạng, nhưng tất cả đều giống nhau về mặt 
chân đề. Thứ ba, họ có thê tập trung tâm vào bất cứ đối tượng nào họ muốn và đắc định 


dễ dàng. Và thứ tư, họ có thể thành tựu thứ được gọi là sa#esu upekkhä (tâm xả tới tất cả 


145 


chúng sinh), cũng được biết đến như sữnãsambheda (xóa bỏ ranh giới phân biệt). Điều có 


có nghĩa là họ hiệu vê sự giông nhau về mặt chân đê ở tât cả chúng sanh. 


Kể từ lúc này thì thích hợp để hành thiền tâm-từ tới tất cả chúng sanh mà không 
phân biệt. Bạn có thê dành ra hàng giờ thiền tọa và thiền hành bằng cách bắt đầu thư giãn 
vài phút và sự bình yên cho chính bạn, sau đó dành riêng tất cả khoản thời gian còn lại 
cho tâm từ vô biên bao trùm tất cả chúng sinh. Nếu hành giả muốn niệm một câu nào đó 
trong đầu - để cột neo vào đối tượng thiền định - họ có thể niệm "nguyện cho tất cả 
chúng sinh, kế cả tôi, được hạnh phúc", hoặc "nguyện cho tất cả chúng sinh, kế cả 
tôi, được bình yên", hoặc bất kỳ câu nảo khác tương tự, với ngôn ngữ mà họ chọn. Nhưng 


lân nữa, nhớ là chỉ chọn một câu duy nhất. 


Sự bình yên cùng khắp không bị giới hạn do ý niệm không gian. Nó được nhận thức 
bởi thời gian. Vài thiền sinh tưởng tượng sự bình yên tỏa ra khắp cả thân họ. Điều này có 
thể gây ra các vẫn đề, vì một vài thiền sinh có thê lo ngại về thời gian cần để sự bình yên 
của họ chạm tới được tất cả chúng sinh. Một vài thiền sinh lo nghĩ rằng luồng sáng bình 
yên của họ có thể bị giới hạn bởi các bức tường, cây cối, hay các chướng ngại khác. Do 
đó, tôi không đề nghị nghĩ về tia sáng. Mặc dù tôi dùng từ "rải - phát xạ" (radiate) cho 
việc thực hành tâm-từ, không nên nhận thức nó như là làm ngập tràn không gian. Đúng 
hơn là, bạn hiểu rằng tất cả các chúng sinh chỉ đơn giản là có được sự bình yên nhiều và 
nhiều hơn nữa trong chính bản thân họ, cùng một thời điểm mà bạn cho phép họ có được 
điều đó. 

Hãy nghĩ về một thành phố với rất nhiều nhà và rất nhiều người sống trong các căn 
nhà đó. Giả dụ như bạn đang đứng ở giữa thành phó, hay bạn đang xem xét nó từ một tòa 
nhà chọc trời, vào lúc bình minh hay hoảng hôn. Bạn có thể thấy các cửa số của các căn 
nhà trên khắp toàn thành phố bắt đầu tỏa sáng, như là người ta đang bật đèn. Bạn không 
làm bất kỳ điêu gì cả. Bạn chỉ việc đứng và nhìn xem. Vài cửa số có được ánh sáng, vài 
cái thì không. Bạn chấp nhận sự thật rằng có vài cửa số có ánh sáng và vải cửa số thì 


không, và đừng có lo nghĩ tại sao. 


146 


Tương tự như thế, khi rải tâm từ tới tất cả chúng sinh, ta chỉ để cho sự bình yên xuất 
hiện trong tâm trí họ ngay tại giây phút rải tâm từ, nếu điều đó có thể. Ta đừng lo lắng nếu 
không hiệu nghiệm với một vài chúng sinh. Thật tế là ta hãy giữ tâm xả hoàn toàn tới trải 
nghiệm thực tế của các chúng sinh. Chỉ đơn giản tận hưởng cách mà sự bình yên từ từ 
"được bật lên” trong tâm trí của những chúng sanh có thể nhận được nó từ chúng ta. Sự 
"bật lên" này là ngay tức khắc, nó không hề tốn bất kỳ thời gian nào. Bạn không tưởng 
tượng thứ gì sáng lên hay lấp đầy không gian. Chỉ đơn thuần cho phép tất cả các chúng 
sinh được tận hưởng sự bình yên cùng một lúc với bạn, trong khi bạn tận hưởng cảm giác 
về sự bình yên "ngày càng lớn lao", ngày càng kiên có, tăng trưởng trong bạn và tất cả 
chúng sinh khác. Sự cảm nhận về tăng trưởng này có thê giống như kinh nghiệm về được 
sưởi ấm từ từ bởi không khí từ máy sưởi trong một căn phòng lạnh cóng trước đó. Hoặc 
ngược lại, giống như kinh nghiệm làm mát dịu không khí bởi máy điều hòa trong một căn 


phòng nóng bức trước đó. 


Sau khi bạn hoàn tất 60 phút thời thiền ngồi hay đi, nhớ hãy khởi lên quyết tâm, tận 


hưởng sự bình yên trong một tư thế khác, và chuẩn bị sẵn sảng cho thời thiền tiếp theo. 


*** Ý nghĩa của Tâm-từ trong cấu trúc của thực hành thiền*** 

Trái với tâm xả tới tất cả chúng sinh (safesu upekkhä), là sankhära upekkhã (hành 
xã), tâm xả với tất cả đối tượng vật chất. Đó là một phẩm chất có được do hành thiền 
vipassana. Việc thực hành tâm-từ này có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho 
hành thiền vipassanã. Nó sẽ tạo ra một môi trường có lợi, kham nhẫn mạnh mẽ và đầy 


nhiệt tâm trên Chánh đạo. Hãy để tôi làm sáng tỏ điểm này. 


Giả dụ là bạn có một cây dừa trong vườn nhà và bạn muốn hái vài trái đừa cho bạn 
và gia đình. Một lựa chọn là leo cây. Nhưng nếu như bạn giống tôi thì việc leo cây rất 
khó, rất mệt và cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu bạn có /hể trèo một mạch thắng lên 
cây, hái dừa, và đi xuống không bị tổn thương nào, thì đây là cách tốt nhất cho bạn. 

Điều này tương tự như khi người ta muốn thanh lọc tâm trí, và thay vì bắt đầu với 


samatha, thực hành thiền định, họ bắt đầu ngay với vipassanã, thiền tuệ. Không đi kèm sự 


căn bản của thiên định thì rât khó đê quán sát thân và tâm, và khi các phiên não mạnh mẽ 


147 


khởi lên thì có thể sẽ đè bẹp các thiền sinh. Do đó, họ đành phải hoàn toàn từ bỏ khóa 
thiền, hoặc trong một vài trường hợp phải được điều trị tại các bệnh viện tâm thần. Tuy 
nhiên, với một vài thiền sinh tuy đã có định lực cần thiết từ các thực hành thiền trước đó, 
hay thậm chí từ các kiếp trước. Họ sẽ thực hành thiền tuệ không đi kèm bắt kỳ bật thiền 


định nào và có được những kết quả tuyệt vời. 


Rồi ví như thay vì leo thắng ngay lên cây dừa, bạn sẽ tạm thời đi qua một bên, thu 
thập các thanh gỗ và dây thừng, rồi làm một cái thang dài và chắc chắn. Nhưng người 
Miền dùng ba cái thang để leo một cây dừa: một thang cho phần dưới, một thang cho phần 
giữa, một than cho phần cao nhất. Trong lúc bạn đang làm cái thang thì bạn không thê 
trèo lên cây dừa. Tuy nhiên, sau khi cái thang đã hoàn thành, bạn kê nó vào thân cây dừa, 
rồi bạn có thể leo lên cây dễ dàng và an toàn, hái bao nhiêu trái dừa tùy thích, rồi leo 


xuông dê dàng và an toàn 


Điều này giống như khi hành giả dành một khoảng thời gian để thực hành thiền 
định, tốt nhất là thực tập Tâm-Từ. Trong khi phát triển Tâm-Từ thì hành giả không có tiến 
triển nhiều trong việc quán sát thân và tâm, nhưng có thể tạo ra môi trường hành thiền an 
toàn cho chính họ, hỗ trợ cho sự hòa hợp cộng đồng, và cũng cô /ỏng nhiệt tâm cho hành 
giả và tăng sự hạnh phúc từ hành thiền. Sau đó, khi khả năng định tâm được huấn luyện 
thuần thục bởi các đối tượng Tâm-Từ, họ có thê dễ dàng quán sát thân và tâm, không kèm 
theo sự xáo trộn, khó khăn hoặc thậm chí không kèm lo lắng vỀ các phiền não của chính 
họ. Khi đối trị với các phiền não trong lúc thực hành thiền tuệ, họ có thê áp dụng sức mạnh 
của Tâm- Từ theo cách đó, một cách hạnh phúc để tiếp tục con đường đạt được sự thanh 


tịnh tối thượng trong tâm 
Nếu bạn thực hành miên mật với đủ thời gian, hành thiền Tâm-Từ có thể dẫn đến 
tầng tiền định thứ ba. Bản chất của các tầng thiền định sẽ được giải thích trong Bài 18. 
Trong bài giảng tiếp theo tôi sẽ giảng về cách thực hành bi, hỷ và xả, cùng với tâm- 


từ được biết tới như Tứ Phạm Trú (brahmavihãrä). 


148 


Bài giảng 9: 
Tâm Bi, Tâm Hỷ và Tâm Xả 


Trong bài giảng 08 ta đã thảo luận chi tiết về Thiền Tâm Từ, một trong Tứ 
Vô Lượng Tâm, trong tiếng Pali là Brahmavihãra. Theo kiến giải của Phật giáo về thế giới 
và vũ trụ, có 31 cõi nơi các loài chúng sinh khác nhau tái sinh theo nghiệp, những hành 
động có ý đã phạm trong quá khứ. Ba mốt cõi giới có thể được đơn giản hóa thành 3 cõi 
— cõi khổ, cõi lạc và cõi thiền. Các cõi thiền, gồm 20 trong số 31 cõi, được gọi là "Cõi trời 
Phạm thiên", nơi các vị phạm thiên (Brahm3) sinh sống. Các vị Phạm Thiên khác với các 
vị chư thiêni vì họ không mong cầu và tìm kiếm thú vui nhục dục. Mối quan tâm chính 


của họ là hạnh phúc thiền định. 


Phạm thiên là bậc thầy về từ, bi, hÿ và xả. Do các bậc Phạm thiên tạo ra các 
tâm này nên các tâm này được gọi là Brahmavihara, nghĩa đen là "Phạm trú" (Cộng trú 
VỚI 
Phạm Thiên). Thuật ngữ này cũng nâng pháp hành này lên trên cái gọi là Dibbavihara, 
nghĩa đen là "Thiên trú". ta sẽ thảo luận về “Thiên trú”, khi nói về định trên màu sắc và 
tứ đại, trong Bài giảng số 17. Hơn nữa, tứ vô lượng tâm được phát triển hướng tới tất cả 
chúng sinh mà không có ngoại lệ, do đó chúng còn được gọi là "Tứ tầng vô biên xứ" 


(Appamañña). 


Trong bài giảng số 08, tôi đã liệt kê mười một lợi ích của việc thực hành rải 
tâm từ, đề cập đến bài kinh tâm từ (KaranTyamettä) trong tiêu bộ kinh (Khuddaka Nikãya). 
Trong bài kinh ấy, Đức Phật thuyết riêng về việc thực hành rải tâm từ, Mettä. Tuy nhiên, 
bộ sách hướng dẫn thiền Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga) nêu lên rằng phát triển bi, hỷ 
và xả cũng mang lại mười một lợi ích đó. Tôi nghĩ điều này sẽ đặc biệt rõ ràng khi thực 


hành tâm bị, hỷ, xả được phát triển nhờ sự hỗ trợ của thực hành rải tâm từ. 


Chúng ta hãy xem xét từng cách rải tâm bị, hỷ và xả. 


149 


(A) Bi, Karunä, hướng đến tất cả những chúng sinh đang đau khổ. Trong pháp hành 
nảy, chúng ta thừa nhận sự đau khổ của chúng sinh khác, bất kế lý do gì đã gây ra cho họ. 
Những người đau khổ là những người bị chặt tay chân, mắt vệnh, tai và / hoặc mũi, xấu 
xí, tội nghiệp, bị đồ lỗi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Chúng ta nhận biết những loại 
đau khổ phổ biến hơn, chẳng hạn như bị bệnh tật, không đạt được mục tiêu vật chất hoặc 
tinh thần, không may mắn, buôn bã hoặc trầm cảm. Cách hiểu này gần như bao trùm được 
rất nhiều chúng sinh, nhưng vẫn chưa phải là tất cả. Chúng ta có thể quan sát tất cả chúng 
sinh là đáng thương nếu chúng ta nhận thức được rằng tất cả chúng sinh đều phải chịu 
sinh, già và chết. Hơn nữa, chúng ta có thê nhận ra rằng trong tiền kiếp, tất cả chúng sinh, 
ít nhất là trong kiếp trước của họ, đều đã trải qua đau khổ - và họ trong tương lai có thể 
tiếp tục khổ, nếu không phải trong kiếp này, thì là kiếp sau. Đặc biệt là những chúng sinh 
xâu ác, như kẻ giết người, kẻ trộm cướp, kẻ tà dâm và kẻ dối trá cũng đáng được thương 
xót, vì họ phải hứng chịu hậu quả của hành động xấu đó và sẽ phải trả giá ở thế gian này 
với các hình phạt khác nhau, theo luật nhân quả, do đó họ sẽ phải chịu đau khô tương ứng 


trong kiêp này và nhiêu kiêp sau. 


Một số người thông minh hỏi răng, liệu bi có cần phải luôn khôn khéo. Ví 
dụ, bạn có thê hỏi: "Có hợp lý không nếu mong một con ếch - vừa bị rắn bắt - thoát khỏi 
cái chết cận kề và rồi con rắn bị mắt bữa ăn, có thê lãnh tội chết vì đói?" Trong những 
trường hợp này, chúng ta bắt gặp khác biệt nổi bật giữa quan điểm đạo đức của những 
người theo chủ nghĩa duy vật-hư vô và những người tin vào nghiệp và tái sinh. Đối với 
người theo chủ nghĩa duy vật-hư vô, họ tin rằng chỉ sống cuộc sống này và sau khi chết 
sẽ bị tan biến mà không phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mình, thì rõ ràng con 
rắn đã bắt được con mỗi của nó, vậy hãy để nó thưởng thức. Lúc này, tôi sẽ đặt câu hỏi về 
triết học, liệu cũng hợp lý khi những kẻ sát nhân sau khi bắt được nạn nhân thì giết họ hay 


những kẻ trộm được hưởng chiến lợi phẩm sau khi trộm thành công. 


Theo luật nhân quả, ta biết rằng bất cứ điều gì chúng sinh làm đều sẽ mang 


lại hậu quả trong kiếp này và / hoặc trong kiếp sau. Con rắn ăn con ếch có thể lắp đầy 


150 


bụng của nó bây giờ, nhưng trong tương lai, nó có thể được sinh ra là một con ếch và chịu 
cái chết tương tự như con ếch trong nhiều kiếp. Mặt khác, nếu con răn bị bỏ đói, thì ngay 
cả khi nó chết, nó cũng không tạo ra nghiệp xấu, và do đó có thể tự giải thoát khỏi thế giới 
loài vật và có khả năng được sinh ở cõi an lạc hơn. Vì vậy, nếu nhìn thấy một chúng sinh 
đang hưởng lạc thú bằng cái giá của một chúng sinh khác, ta nên thương xót cho cả hai - 
trước hết, đối với người chịu khổ, cầu mong và giúp họ tránh khỏi khổ đau. Thứ hai, với 
phần chúng sinh bị mất 


miếng ăn, ta giúp họ tránh hành động xấu và nghĩ cách giúp họ có thể bù đắp mất mát đó. 


Một chuyện tiền thân của Đức Phật, khi ấy Ngài là vua của loài nai, cùng bầy 
đàn phải sống trong một vùng đất chật hẹp. Vua nai phải tuân theo yêu cầu của vị vua loài 
người rằng thỉnh thoảng phải hiến tế một con nai trong bầy để vua loài người có thịt nai 
tươi ăn. Một ngày nọ, đến lượt một con nai cái đang mang thai. Nó đến gặp Đức Phật, vua 
loài nai, và mong Ngài thay thế lượt của nó bằng lượt của con nai khác, vì nó đang mang 
thai. Đức Phật, vì lòng bi mẫn rộng lớn với tất cả chúng sinh đã chính mình thay thế cho 
con nai Ấy. Trớ trêu thay, vua nai nằm trong danh sách ngoại lệ; được miễn chết do chính 
vua loài người ban. Vào hôm đó, vua nai đã chuẩn bị sẵn sàng ở dãy nhà giết mồ và đợi 
người hầu của vua đến để giết mình. Vua loài người tự mình phải đứng ra giải quyết. Sau 
khi vua nai giải thích vấn đề với vua loài người thì cả nai cái đang mang thai và vua nai 


đêu được miễn chết. 


Đức Phật hỏi: "Nhưng thưa đức vua, chỉ có ta và con nai đang mang thai mới được 
miễn chết, còn con khác trong bây thì sao?" Do đó, nhà vua đã ban lệnh miễn chết cho cả 


bây. 


"Vậng, thưa đức vua, bây giờ cả bầy đều được miễn chết, còn những con nai khác 
thì sao?" Vậy là, nhà vua đã ban lệnh miễn chết cho tât cả loài nai. Băng cách này, Đức 
Phật đã thỉnh câu và có được lệnh miễn chết cho tất cả các loài động vật khác, bao gồm 


cả chim và cá. 


151 


Điêm nhân văn của câu chuyện này là chúng ta có thê lan tỏa tình yêu thương vô 


hạn cho tât cả chúng sinh, bao gôm cả người hại và người bị hại. 


Trong việc thực hành rải tâm bị, thái độ của chúng ta không phải là thương 
hại. Thực tế, lòng thương hại và kiêu ngạo cần được tinh tế nhận ra và tránh xa ngay thời 
điểm bắt đầu thực hành rải tâm bi. Một mặt, tâm bi là sự phát triển lòng tốt của chúng ta 
và sẵn sàng làm giảm bớt đau khổ của tất cả chúng sinh - để họ được hưởng an lành và 
hạnh phúc như ta. Mặt khác, tâm bi cũng phản đối những sự gây hại, vì ø ta nhận ra rằng 
đau khổ là do tham, sân, si và do đó ta nên phát triển bản thân để thanh lọc tâm khỏi chúng. 
Vì vậy, với chí nguyện nâng đỡ những chúng sinh khác được an lành và hạnh phúc như 
ta, hãy tránh xa lòng thương hại và kiêu ngạo; nhờ trí tuệ hiểu biết rằng chúng sinh gánh 


chịu những phiên não của người khác, ta công hiện bản thân đê thanh lọc tâm mình. 


Do đó, việc thực hành rải tâm bi sẽ thành công khi đã phát triển an lành và 
hạnh phúc của chính ta. Vì tác ý tăng trưởng sự an lành và hạnh phúc cho chúng sinh, ta 
sẽ không bị phiền muộn. Khoa học đã chứng minh rằng khi ta đồng cảm với chúng sinh 
khác - qua đó chấp nhận trải nghiệm đau khổ của họ - thì ta cũng sẽ đau khổ giống họ. 
Trong thực hành rải tâm bi, ta không bị lung lay trước đau khổ của người khác. Thay vào 


đó, ta duy trì trạng thái tâm thiện và tích cực ta đã có để giúp đỡ cho những người cần. 


Giống trong thực hành rải tâm từ, ta gắn lời nói và hành động bi cùng với sự 
phát triển tâm theo hướng để rải tâm bi. Ta cũng không mong đợi bất kỳ ai sẽ trải nghiệm 
bất cứ điều gì đặc biệt bởi sức mạnh định trên tâm bi khi hành thiền. Ta thực hành kỹ thuật 


thiền này để hỗ trợ phát triển các tâm thiện và thanh lọc tâm khỏi phiền não. 


Trong kinh Phật có 132 loại thiền rải tâm bi. Có bảy loại tâm bi cụ thê đối 
với nam, nữ, bậc đã giác ngộ, chưa giác ngộ, chư thiên, người và chúng sinh trong cõi 
khô. Loại tâm bi tổng quát không cụ thể được rải cho tất cả chúng sinh, chọn chúng sinh 
còn sống, còn thở, còn chuyên động hoặc chúng sinh ký sinh trên cơ thê sống. Do đó, ta 
có mười hai loại tâm bi rải cho mười một lựa chọn về hướng, cụ thể là bốn hướng chính, 


bốn hướng phụ, phía trên, phía dưới, hoặc tất cả các hướng cùng một lúc. Nhân mười hai 


152 


với mười một ta được 132. Giống như trong trường hợp của rải tâm từ, có nhiều sự lựa 
chọn hơn cho việc thực hành rải tâm bi, vì ta có thể mở rộng rải theo vùng - như căn 
phòng, rồi đến tòa nhà, làng mạc, thị trần, 
đất nước, lục địa, hành tinh và toàn thế giới. Ta cũng có thể chọn những chúng sinh cụ thê 
làm đối tượng: một số loại động vật, hoặc thậm chí là nhóm người cụ thể mà ta biết hoặc 


không biết. 


Ta cũng bắt đầu rải tâm bi khi tâm đã đạt được an lạc bằng cách thư giãn, 
nhớ lại lúc ta hạnh phúc, trân trọng những điều kiện yên bình mà ta đang có, hoặc băng 
cách niệm ân đức Phật, lời dạy của Ngài, hoặc người thầy của ta. Khi tâm được an lạc 
vững vàng, ta chọn năm người đáng quý cùng giới tính, vẫn còn sống và đang đau khô. 
Giống cách hướng dẫn thực hành rải tâm từ, ta dành mười phút đầu tiên của mỗi giờ để tự 
niệm trong tâm mình câu 
"mong cho tôi được bình an", và mười phút khác cho mỗi người trong số năm người được 
chọn, với câu " mong người này được giải thoát khỏi đau khổ." Ta có thê thay thế "đau 
khổ" bằng bất kỳ từ đồng nghĩa nào mô tả sự bất như ý. Ví dụ, "mong cho người này thoát 
khỏi lo âu phiền muộn", "mong cho người này khỏi bệnh", "mong cho người này hết sân 
hận", "mong cho người này không tái sinh trong cõi khổ." Câu mà ta chọn để niệm trong 
tâm trong quá trình thực hành thiền định sẽ chỉ đóng vai trò như một cái neo đối tượng 
thiền. Nói cách khác, ta tránh dính mắc vào câu niệm này. Ngay khi định dễ dàng, ta bỏ 


niệm câu đó và trực tiệp tập trung vào đôi tượng mà không cân lời nói. 


Ta có thể tưởng tượng cảnh người đó đang phải chịu đựng những điều kiện 
khốn khổ, nhưng khi có được định tâm, ta có thể dùng trí tuệ để thấy rằng thân tâm của 
người đó liên tục thay đổi, nhờ tâm bi của ta hỗ trợ mà thân tâm người đó thay đổi theo 
hướng tích cực. Chỉ làm việc với thân và tâm của người đang đau khổ có thể giúp hành 
giả tránh được việc cảm thấy khổ lây do tưởng tượng về sự khổ đau của đối tượng. Hãy 
để hạnh phúc và bình an lan tỏa tới người đó như cách chúng phát triển tự nhiên nhờ sự 


xả ly của ta với các trạng thái tâm. 


153 


Ta hãy dần dần đề tâm định phát triển sâu vào những lạc thọ vượt trội đối với 
một trong năm người được chọn. Khi hoàn thành điều đó, ta loại người đó ra khỏi nắm 
người và chia sáu mươi phút thiền cho bốn, giữ lại mười phút cho bản thân và khoảng 
mười hai phút cho mỗi người trong bốn người còn lại. Theo cách này, chúng ta dần dần 
thanh lọc thái độ của mình đối với cả bốn. Sau đó, ta có thê chọn năm người trung lập, và 
cuối cùng là năm người ghét hoặc người mà ta không xem trọng. Những gợi ý đề đối phó 
với sự tức giận đối với những người ta không xem trong được giải thích chỉ tiết trong bài 
giảng số 08. Khi đã phát triển tâm bi đối với cả năm người ghét và không xem trọng, ta 
có thê thực hành tâm bi với tất cả chúng sinh mà không phân biệt, chăng hạn như với câu 
"mong cho tất cả chúng sinh đang đau khô được thoát khỏi mọi khô đau" Để bao quát tất 
cả chúng sinh, ta có thể dùng câu "mong cho tất cả chúng sinh đang đau khổ trong vòng 
luân hồi được thoát khỏi mọi khổ đau." Câu này tất nhiên ngụ ý rằng ta mong muốn họ 


giác ngộ. 


Định trên tâm bi có thể dần dần sâu hơn và mạnh hơn, cuối cùng đạt định cực 
sâu, gọi là thiền định (jhãna). Cấp độ thứ nhất của thiền định gồm "tầm", "tứ", "hỷ", "lạc" 
và "nhất tâm" có thể được phát triển xa hơn đến tầng định thứ hai bằng sự loại bỏ "tầm" 
và "tứ", và tầng định thứ ba bằng cách loại "hỷ". Bi phụ thuộc vào các trạng thái tâm lạc; 
do đó phương pháp hành thiền này cho phép ta đạt mức tối đa là cấp độ 3 của thiền định. 


Ta sẽ nói thêm về các tầng thiền định trong Bài giảng 18. 


Trong khi việc thực hành rải tâm bi rèn luyện chí nguyện đưa chúng sinh đến 
hạnh phúc an lạc, thì việc thực hành (B) rải tâm Hỷ (Muditäa) phát triển sự hoan hỷ với sự 
an lạc hạnh phúc của người khác. Trong trường hợp nảy, ta nhận thức được rằng chúng 
sinh thích sắc đẹp, an vui, may mắn, nồi tiếng, có nhiều bạn bè, hoặc sau khi chết được 


sinh vào cõi lạc. 


Chúng ta có thể mở rộng phạm vi đối tượng thiền tâm hỷ băng cách nhận ra rằng 
mặc dù một số chúng sinh đang đau khổ hiện tại, nhưng họ có thể đã đạt được nhiều thành 
công trong quá khứ, hoặc trong tương lai. Chúng ta đánh giá cao hoàn cảnh của họ và 


mong họ ngày càng được như ý nguyện. 


154 


B) Hoan Hỷ 


Thiền tâm hÿ là một phương thuốc chống lại sự ganh ghét và đỗ ky. Ganh 
ghét là mong muốn người khác khổ; ghen tị là sự không công nhận thành công của người 
khác. Như bạn có thể thấy, cả hai đều có cùng mục tiêu - loại bỏ thành công của người 
khác. Sự hoan hỷ đang chống lại những thái độ này bằng cách tăng trưởng khả năng chấp 


nhận hoàn cảnh tích cực của một người vả săn sàng giúp họ phát triên hoàn cảnh đó. 


Lúc này, bạn có thể hỏi: "Vậy thì, không phải sự cạnh tranh đối nghịch tâm 
hỷ sao?" Cạnh tranh là người này cố gắng trở nên tốt hơn người kia. Cạnh tranh có thể 
phát sinh cùng tâm đồ ky hoặc tâm hoan hỷ. Trong trường hợp đầu tiên, vì ganh ghét hoặc 
đồ ky, các đối thủ cạnh tranh sẽ không tuân theo sự công bằng, phá vỡ các quy tắc bằng 
cách gian lận và lừa dối lẫn nhau, và có thể âm mưu dùng thủ đoạn để chống đối người 
khác nếu họ hứng chịu thất bại. Trong trường hợp cạnh tranh với tâm hỷ, các đối thủ vẫn 
muốn chiến thăng, nhưng đồng thời tôn trọng phẩm chất của nhau và bằng hành động 
cạnh tranh, khuyến khích sự tiễn bộ của người kia, chỉ ra khuyết điểm và có thê tiết lộ bí 
mật của mình cho đối phương, đề đảm bảo thực sự công bằng. Với trường hợp đó, các đối 
thủ có thể giữ công bằng và trung thành với các quy tắc của cuộc thi. Trong vài trường 
hợp, khi một trong những đối thủ đang sắp thắng, người đó có thê giúp đỡ để tăng cơ hội 
thắng cho đối thủ. Rất nhiều bộ phim đã được quay để miêu tả sự cạnh tranh với tâm hỷ 
trái ngược với sự ganh ghét và đồ ky, chắc chắn phải kể đến loạt phim "Winnetou & Old 
Shatterhand" của Karl May, hay bộ phim Trung Quốc "Thiếu Lâm Tam thập lục phòng". 
Ngoài việc giảm bớt sự ganh ghét và đồ ky, việc hành thiền tâm hỷ còn giúp giảm bớt 
tham lam và kiêu ngạo, vì hành giả hiểu rằng tất cả chúng sinh đều có thể tận hưởng sự 
giàu sang và an lạc. Do đó, hành giả có thân, khẩu, ý mang lại lợi lạc cho các chúng sinh 
khác những ai đã có được bình yên, hạnh phúc và rộng lượng, khiêm cung giúp họ phát 


triển những điều tốt đẹp đó hơn nữa. 


Thiền tâm hỷ được xây dựng dựa trên thiền tâm từ, phương pháp phát triển 
mong muốn rằng tất cả chúng sinh được hạnh phúc và an lành. Hoan hỷ cũng xây dựng 


từ tâm bi, phát triển mong muốn rằng tất cả những chúng sinh đang đau khổ được an lành 


155 


hạnh phúc. Vì vậy, thiền rải tâm hỷ sẽ tiến triển thuận lợi nhất khi đã thuần thục rải tâm 
từ và tâm bị. Hỷ cũng chính là “con đường trung đạo” giữa hai thái cực nên tránh là “thờ 
ơ” và “dễ duôi”. Sự thờ ơ làm ta không thê đánh giá chân thực thành công của người khác; 


dễ duôi có thể cản trở ta bước xa hơn trên con đường tu tập. 


Trong kinh Phật có 132 loại thiền rải tâm hỷ. Có bảy loại hỷ cụ thể đối với 
nam, nữ, bậc đã giác ngộ, chưa giác ngộ, các chư thiên, người và chúng sinh trong cõi 
khổ. Phương pháp rải tâm hỷ khái quát được thực hành cho tất cả chúng sinh, chọn chúng 
sinh còn sống, còn thở, còn chuyên động hoặc chúng sinh ký sinh trên cơ thể sống. Do đó, 
chúng ta có mười hai loại tâm hỷ rải cho mười một lựa chọn về hướng, cụ thể là bốn hướng 
chính, bốn hướng phụ, phía trên, hoặc phía dưới, hoặc tất cả các hướng cùng một lúc. 
Nhân mười hai với mười một ta được 132. Giống như trong trường hợp của rải tâm từ, có 
nhiều sự lựa chọn hơn cho việc thực hành rải tâm hỷ, vì ta có thể mở rộng rải theo khu 
vực - ví dụ như căn phòng, rồi đến tòa nhà, làng mạc, thị trấn, đất nước, lục địa, hành tinh 
và toàn thế giới. Ta cũng có thể chọn những chúng sinh cụ thể làm đối tượng: một số loại 


động vật, hoặc thậm chí là nhóm người cụ thể mà ta biết hoặc không biết. 


Ta cũng bắt đầu rải tâm hy khi tâm đã đạt được an lạc bằng cách thư giãn, 
băng cách nhớ lại lúc ta hạnh phúc, trân trọng những điều kiện yên bình mà ta đang có, 
hoặc bằng cách niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, hay ân đức của thiền sư. Khi tâm được an 
lạc vững vàng, ta chọn năm người đáng quý cùng giới, vẫn còn sông và rõ ràng là những 
người đó giàu sang, phú quý, hạnh phúc và thỏa mãn. Nếu không tìm được năm người 
như vậy, ta có thê nghĩ đến thành công của họ trong quá khứ hoặc khả năng là họ sẽ thành 
công trong tương lai. Giỗng cách hướng dẫn thực hành rải tâm từ, ta dành mười phút đầu 
tiên của mỗi giờ để tự niệm trong tâm mình câu "mong cho tôi được bình an", và mười 
phút khác cho mỗi người trong số năm người được chọn, với câu "mong cho người này 
có thể duy trì sự giàu sang, phú quý, hạnh phúc và sẽ ngày càng được an lạc." Cũng theo 
cách thực hành rải tâm bi, câu niệm trong tâm chỉ đóng vai trò như một cái neo đối tượng 
thiền. Nói cách khác, ta tránh dính mắc vào câu niệm này. Ngay khi định dễ dàng, ta bỏ 


niệm câu và trực tiêp tập trung vào đôi tượng mà không lời nói. 


156 


Ban đầu, ta có thể tưởng tượng người đó đang có sự giàu sang, bạn bè, danh 
tiếng, sức khỏe, hoặc hạnh phúc như thế nào, nhưng khi ta có định tâm, ta chỉ cần dùng 
trí tuệ để hiểu biết rằng bản chất thân và tâm người đó thay đổi liên tục và răng tâm hỷ 
của ta giúp thân, tâm họ phát triển những trạng thái tinh thần tích cực. Chỉ làm việc với 
thân tâm của người thành công giúp hành giả tránh được những ham muốn nhục dục tiềm 
ân và rơi vào sự ghen ghét hoặc đồ ky. Hãy để hạnh phúc và bình an lan tỏa tới người đó 


như cách chúng phát triển tự nhiên nhờ sự xả ly của ta với các trạng thái tâm. 


Ta dần định tâm đề phát triển các lạc thọ vượt trội đối với một trong năm 
người được chọn. Khi hoàn thành điều đó, ta loại người đó ra khỏi năm người và chia sáu 
mươi phút thiền cho bốn, giữ lại mười phút cho bản thân và khoảng mười hai phút cho 
mỗi người trong bốn người còn lại. Theo cách này, ta dần dần thanh lọc thái độ của mình 
đối với cả bốn. Sau đó, ta có thê chọn năm người trung lập, và cuối cùng là năm người 
ghét hoặc người mà ta không xem trọng. Những gợi ý đề đối phó với sự tức giận đối với 
người ta không xem trọng được giải thích chi tiết trong bài giảng số 08. Ta có thê tự nhắc 
mình về những hậu quả có thể xảy ra theo bốn cách - thứ nhất, ganh ghét và đồ ky dẫn 
đến mất bạn bè, danh tiếng, lòng tin và sự giúp đỡ từ những người xung quanh; thứ hai, 
theo luật nhân quả, ganh ghét và đồ ky sẽ dẫn đến tái sinh trong cõi khổ, và thứ ba, bằng 
cách phát triển tâm hỷ, ta có được bạn bè, danh tiếng, sự tin tưởng và giúp đỡ từ những 
người xung quanh; và thứ tư, sau khi chết, nếu ta chưa hoàn toàn giác ngộ, ta có thể tái 


sinh trong cõi lành. 


Khi đã rải tâm hỷ cho cả năm người thù hận và không xem trọng, ta có thể 
rải tâm hý cho tất cả chúng sinh mà không phân biệt, chẳng hạn với câu "Mong cho tất cả 
chúng sinh có thê giữ được của cải, phú quý, hạnh phúc và tận hưởng lâu dài." Đề bao 
quát toàn bộ chúng sinh, ta có thê sử dụng câu "mong cho tất cả chúng sinh đã từng được 
hưởng sự giàu có, thịnh vượng hoặc hạnh phúc trong vòng luân hồi được hưởng sự gia 
tăng ổn định của nó, và sớm thanh lọc tâm khỏi mọi phiền não." Trong trường hợp này, ta 


mong cho tât cả chúng sinh không chỉ có được những thỏa mãn vô thường của cuộc sông, 


157 


mà còn là sự An Lạc Tôi Thượng, paramam sukham, là sự Giác ngộ có được ở mức độ 


thanh lọc tâm cao nhất. 


Định trên tâm hỷ có thể dần dần sâu hơn và mạnh hơn, cuối cùng đạt định 
cực sâu, gọi là thiền định (jhãna). Cấp độ thứ nhất bao gồm "tầm", "tứ", "hỷ", "lạc" và 
"nhất tâm" có thể được phát triển xa hơn đến cấp độ thứ hai bằng sự loại bỏ"tầm" và "tứ", 
và đạt cấp độ thứ ba bằng cách loại bỏ "hỷ". Hỷ phụ thuộc các trạng thái tâm lạc; do đó 
phương pháp hành thiền này cho phép ta đạt mức tối đa là cấp độ 3 của thiền định. Ta sẽ 


nói thêm về các tầng định trong Bài giảng 18. 
C) Xả 


Trong Tứ Vô Lượng Tâm, (C) cuối cùng là thiền tâm xả (Upekkhã). Vì từ 
Pãli upekkhã có nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau, nên nó hơi phức tạp. Để 
làm rõ vấn đề, tôi sẽ liệt kê ngăn gọn mười loại xả, theo Chú giải Bộ Phần Tích Đạo 
(Patisambhidämagga), và ngay sau đó, giải thích thêm về thiền tâm xả như là An Lạc Tối 


Thượng. 


Đề thuận tiện cho quý vị, tôi đã phân loại ý nghĩa của những tâm xả khác 


nhau thành 3 nhóm. 


Nhóm nghĩa đầu tiên, (a) không liên quan trực tiếp đến thiền định, cụ thể là 
(1) pháp thọ xả, đơn giản là bất kỳ bất khổ bắt lạc thọ nào, (2) Xả là một trong mười chín 
“Biến hành thiện quang tâm sở”, hay một trong 52 tâm sở nói chung. Tôi sẽ giải thích 
thêm về các trạng thái tâm và các tâm sở trong bài giảng số 19. Cuối cùng, có (3) pháp 
cần xả, là khoảng thời gian ta không quá tinh tắn mà cũng không quá giải đãi. Đối với ta, 
đây là một điểm quan trọng trong thiền định, nhưng nó cũng có thể đề cập đến các khía 


cạnh khác trong cuộc sống hàng ngày. 


Bộ ba ý nghĩa xả thứ hai là (b) liên quan đến thiền định. Đầu tiên là (4) Vô 
Lượng Xả mà ta sẽ nói về nó sau trong khuôn khổ hành thiền. Kiểu tâm xả này thực tế 


giông hệt với “Sự quân bình của tâm trí là một tâm sở”, mà tôi đã đê cập trong bộ ba đâu 


158 


tiên. Không giống tâm sở, chỉ đơn giản mô tả một trạng thái của tâm, thuật ngữ " Vô 
Lượng Xả” chỉ ra thực tế là tâm này có thê phát triển trong thiền. Thứ hai là (5) pháp thiền 
xả, là xả có mặt ở tầng định thứ ba trong tám tầng định. Mặc dù loại xả này khó cảm nhận 
rõ ràng trong lúc thực hành, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được an chỉ 
định. Cuối cùng, (6) pháp tịnh xả đạt được ở tầng thiền thứ tư với biểu hiện của thanh thản 


và bình tĩnh, tự do khỏi mọi trạng thái bất như ý. 


Cuối cùng, chúng ta có bộ tứ ý nghĩa xả (c) liên quan đến thiền minh sát. Đầu 
tiên là (7) Pháp Quán Xả, biết rõ bản chất các pháp là vô thường, bất toại nguyện, và vô 
ngã. Thứ hai là (8) Xả là một trong bảy yếu tô của Thất Bồ đề phần, không dính mắt vào 
các trạng thái sinh diệt của tâm, và đảm bảo sự quân bình của các tâm sở trong thời điểm 
Giác ngộ. Thứ ba là (9) tuệ hành xả, tuệ thứ mười trong mười bảy Tuệ Minh Sát. Ở gia1 
đoạn này, hành giả đã vượt qua những bước khó khăn nhất của Thánh Đạo và đang ở 
ngưỡng cửa của sự Giác ngộ. Tôi sẽ nói về sự tiễn triển của thiền minh sát trong bài giảng 
số 22. Ý nghĩa thứ tư và cuối cùng của xả là (10) lục nhập xả. Là xả mà đạt được ở tầng 
giác ngộ cao nhất bởi các bậc A la hán, bậc thoát khỏi mọi phiền não phát sinh từ bất kỳ 


sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hoặc ý. 


Với sự hiểu biết rõ ràng về từ xả, upekkhã, theo nghĩa trong Vô lượng tâm 


và trái ngược với những nghĩa khác, ta có thê xem xét sâu hơn các đặc tính của xả. 


Không giống các Tâm vô lượng trước đây, cụ thể là từ, bi và hý, việc thiền 
rải tâm xả không phụ thuộc vào cảm giác tích cực, chăng hạn như hạnh phúc. Đó là bởi vì 


xả không phân biệt, có lẽ được hiểu đúng hơn là sự bình tĩnh, hay sự thản nhiên. 


Xả thực sự được cho là chỉ đạt được khi ba tâm vô lượng từ, bị và hỷ được 
phát triển sung mãn nhất. (1) Thiền rải tâm từ, bằng cách rèn luyện lòng vị tha giúp thanh 
lọc thái độ của hành giả đến mức họ có thê cho phép tất cả chúng sinh được hưởng an lạc 
và hạnh phúc, bất kế là người yêu quý, trung lập hay thù hận. Tâm xả được xây dựng dựa 
trên thành quả này, bởi vì sự hiểu biết tất cả chúng sinh và bản thân đều như nhau. Việc 


thiền (2) rải tâm bi giúp hành giả thoát khỏi trạng thái tâm thương hại và kiêu mạn- hai 


159 


thái độ tiêu cực ích kỷ không cho phép phát sinh tâm xả thanh tịnh. Kế đến, thiền tâm (3) 
hỷ giúp hành giả thoát khỏi sự ganh ghét và đồ ky, và nhờ đó mà tâm giữ được trạng thái 
xả thực sự. Và rồi khi tâm xả được phát triển khéo léo, nó có thể hỗ trợ sự phát triển hơn 


nữa của từ, bi và hỷ nhờ thái độ bình đăng đôi với tât cả chúng sinh, kê cả chính mình. 


Khi so sánh xả với ba tâm Vô Lượng trước, ta có thể thấy rằng nó vượt trội 
hơn, vì nó đã giải thoát khỏi phóng dật. Ngài Mahasi Sayadaw đề cập đến trường hợp của 
một bà mẹ bốn con - một trẻ sơ sinh, một trẻ bị bệnh, một trẻ vị thành niên và một trẻ tự 
lo liệu cho mình. Đối với trẻ sơ sinh, người mẹ phát triển lòng từ và cố gắng hết sức để 
đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của nó. Đối với trẻ bị bệnh, người mẹ phải thực hành tâm bị, 
và nỗ lực hết mình đề chữa bệnh cho con. Với trẻ vị thành niên, cô vui mừng cho những 
thành công của con và hỗ trợ con tiến bộ hơn nữa. Còn đứa con tự lo liệu, không gây lo 
lắng gì cho mẹ, vì nó sống độc lập. Đối với người con này, người mẹ có thái độ bình thản, 
tâm tĩnh lặng, hài lòng và không lo lắng. Trong thực tế, tình cảm của một người mẹ đối 
với con cái phức tạp hơn nhiều, nhưng tôi tin rằng bạn có thể nhận ra ngụ ý từ sự ví von 


này và nhận thây vê sự khác biệt giữa bôn Vô Lượng tâm. 


Xả phải được phân biệt với thờ ơ. Sự thờ ơ là trạng thái vô cảm xúc của tâm 
vọng tưởng, si mê, thiếu khôn ngoan; tâm này không cân nhắc mối nguy hiểm của những 
hành động bắt thiện và nó lệ thuộc vào những thú vui nhục dục. Trái ngược với điều đó, 
xả là cảm xúc viên mãn, tự chủ, cảnh giác, khơi nguồn từ trí tuệ chân chính và có khả 
năng quán sát toàn diện sự công bằng của nhân và quả, liên quan đến sự vận hành tự nhiên 
của vũ trụ, và đặc biệt, liên quan đến luật nhân quả. Với sự hiểu biết rằng tất cả chúng 
sinh chỉ đơn giản là người thừa nghiệp, rằng đau khô là hậu quả của những hành động bất 
thiện đã tạo tác trong quá khứ và an vui là quả của thiện nghiệp, nơi được giải thoát khỏi 
những khổ đau tỉnh thần, như phiền não, đau khổ, bôi hồi, lo lắng, tức giận và ham muốn, 
kể tên một số ở đây. Vì tâm xả quán sát tất cả chúng sinh bao gồm cả chính mình, những 
phiền não về tâm như tự phụ, kiêu ngạo, cô đơn, cảm giác tổn thương, cảm giác bị từ chối, 
hoặc cảm giác bị đánh giá thấp cũng suy giảm rất nhiều. Theo Alan Wallace, thực hành 


tâm xả có thể là liệu pháp cho các rối loạn thần kinh như "tình trạng suy nhược thần kinh" 


160 


(biểu hiện ở sự thờ ơ lạnh nhạt), "tăng động thái quá" (phẫn khích và trầm cảm đan xen 
đột ngột) và "rối loạn chức năng cảm xúc" (phản ứng cảm xúc không phù hợp, chắng hạn 


như vui mừng trước sự bât hạnh của người khác). 


Hành thiền tâm xả một lần nữa được phân biệt trong 132 loại. Có bảy loại xả 
cụ thể, cho nam, nữ, bậc giác ngộ, chưa chứng ngộ, chư thiên, con người và chúng sinh 
cõi khổ. Loại xả tông quát một lần nữa được thực hành cho tất cả chúng sinh, với bất kỳ 


câu nảo trong năm câu sau đây: 


1) "Đó là nghiệp, các tạo tác thiện và ác khiên người ta đau khô hoặc an 
vui." 

2) "Tât cả chúng sinh còn sông chỉ có nghiệp là tài sản sở hữu riêng." 

3) __ "Mọi sinh vật chỉ có nghiệp là tài sản sở hữu riêng." 

4) "Mọi vật chuyên động chỉ có nghiệp là tài sản sở hữu riêng." 

5) "ât cả chúng sinh ký sinh chỉ có nghiệp là tài sản sở hữu riêng." 


Do đó, ta có mười hai loại tâm xả rải cho mười một lựa chọn về hướng, cụ 
thê là bốn hướng chính, bốn hướng phụ, phía trên, phía dưới, hoặc tất cả các hướng cùng 
một lúc. Nhân mười hai với mười một ta được 132. Giống như trong trường hợp của rải 
tâm từ, có nhiều sự lựa chọn hơn cho việc thực hành rải tâm xả, vì ta có thể mở rộng rải 
theo khu vực - ví dụ căn phòng, rồi đến tòa nhà, làng mạc, thị trần, đất nước, lục địa, hành 
tinh và toàn thế giới. Ta cũng có thê chọn những chúng sinh cụ thê làm đối tượng: một số 


loại động vật, hoặc thậm chí là nhóm người cụ thể mà ta biết hoặc không biết. 


Đề thành công trong thực hành rải tâm xả, cần trước hết phát triển năm phẩm 
chất - (a) Thái độ đúng đắn hiểu rằng tất cả chúng sinh nhận lãnh quả do các nghiệp đã 
tạo trong quá khứ, (b) đức tin vào đức Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, (c) chánh niệm, 
(d) tinh tấn, và (e) định sâu trên từ, bi và hỷ. Hãy bắt đầu rải tâm xả khi tâm ta đã được an 
lạc. Khi đó, ta chọn năm người trung lập cùng giới tính, còn sống, và không gây lo lắng 
cũng như phấn khích cho ta. Ngài Mahasi Sayadaw cũng khuyên ta nên chọn những người 


có hoàn cảnh khó khăn. Giống cách hướng dẫn thực hành rải tâm từ, ta đành mười phút 


161 


đầu tiên của mỗi giờ để tự niệm trong tâm mình câu "mong cho tôi được bình an", và mười 
phút khác cho mỗi người trong số năm người được chọn, với câu "nhân tốt cho quả tốt, 
nhân xấu cho quả xấu.” Cũng theo cách thực hành rải tâm bi, câu niệm trong tâm chỉ đóng 
vai trò như một cái neo đối tượng thiền. Nói cách khác, ta tránh dính mắc vào câu niệm 
này. Ngay khi định dễ dàng, hãy bỏ câu niệm đó và trực tiếp tập trung vào đối tượng mà 


không cân lời nói. 


Lúc đầu, ta gợi nhớ tính cách của những người được chọn, và rèn luyện sự 
hiểu biết rằng nghiệp và quả là giống nhau ở tất cả chúng sinh, và rằng mặc dù ta đang 
thúc đây cho các thiện pháp trong quá khứ trổ quả trước, nhưng không thê loại bỏ những 
nhân xấu đã tạo. Sau đó, khi định vững, ta có thể dùng tuệ quán sát răng thân tâm con 
người liên tục thay đổi và niệm xả đem lại sự hòa hợp trong thế gian. Chỉ làm việc với 
thân tâm của người thành công có thê giúp hành giả tránh được sự thờ ơ và hướng tâm tuệ 
về vô ngã. Hãy đề bình an sinh khởi tự nhiên như cách nó phát triển tự nhiên nhờ ta buông 


xả những trạng thái tâm. 


Hãy để sự định tâm của ta dần dần phát triển các ý niệm an lạc được sinh 
khởi từ thái độ khôn ngoan. Khi hoàn thành điều đó, ta loại người đó ra khỏi năm người 
và chia sáu mươi phút thiền cho bốn, giữ lại mười phút cho bản thân và khoảng mười hai 
phút cho mỗi người trong bốn người còn lại. Theo cách này, ta dần dần thanh lọc thái độ 
của mình với cả bốn. Sau đó, ta có thể chọn năm người ta kính trọng, và cuối cùng là năm 
người ta ghét hoặc ta không xem trọng. Những gợi ý để đối phó với sự tức giận đối với 


những người không được xem trọng được giải thích chỉ tiết trong bài giảng số 08. 


Khi đã rải tâm hỷ cho cả năm người thù hận và không xem trọng, ta có thể 
rải tâm xả cho tất cả chúng sinh mà không phân biệt, ví dụ một trong hai câu được Ngài 
Mahasi hướng dẫn: “tất cả chúng sinh có nghiệp riêng, tốt hoặc xấu, do những tạo tác 
trong quá khứ cũng như hiện tại và sẽ nhận lãnh quả của nghiệp ấy,” hoặc “Nghiệp là tài 
sản duy nhất mang theo và quả đang nhận lãnh hay sẽ nhận lãnh đều do chính nghiệp tạo 


Lê) 


tác. 


162 


Định trên tâm xả có thê dần dần sâu hơn và mạnh hơn, cuối cùng đạt định 
cực sâu, gọi là thiền định (jhãna). Cấp độ thứ nhất của thiền định bao gồm "tầm", "tứ", 
"hý", "lạc" và "nhất tâm" có thể được phát triển sâu hơn đến cấp độ thứ hai băng cách loại 
bỏ "tầm" và "tứ", và đạt được cấp độ thứ ba bằng việc loại bỏ "hỷ". Tâm xả không phụ 
thuộc tâm “lạc”; nên có thê bỏ “lạc”, phát triển đến mức độ “xả” cao hơn và chứng đạt 


cập độ thứ tư của thiền định. 


Trong bài giảng tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua những phẩm chất tâm giúp tiến 
bộ trong bất kỳ phương pháp hành thiền nào, đó là Ngũ Lực, Tứ Như Ý Túc và Mười Kỹ 
Năng Định. 


163 


Bài giảng 10: 
Tứ Như Ý Túc và Ngũ Căn Quyền 


Với các hành giả có kinh nghiệm, làm việc với tâm là điều cốt yếu trong sự 
thực hành của họ. Bắt kể việc bạn tập trung trên một đề mục duy nhất, hay là bạn quán sát 
bản chất của thân và tâm, các kỹ năng để kiểm soát các trạng thái tâm đóng vai trò then 
chốt trên Thánh Đạo. Giống như việc quản lý thu nhập và chi tiêu, quản lý nhân viên, hay 
quản lý lối sống lành mạnh, việc quản lý nhiều loại trạng thái tâm là một việc rất phức 
tạp, cần nhiều kiến thức và thời gian đề luyện tập. Kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy cung 
cấp cho ta một hệ thống những lời khuyên để kiểm soát các trạng thái tâm đó. Hệ thống 
này, bao gồm 37 pháp được chia vào 7 nhóm được biết đến là "Các pháp dẫn đến giác 
ngộ" (bodhipakkhiya dhammã - 37 phẩm trợ đạo). Tất các các nhóm trên sẽ được đề 
cập đến trong khóa học này, theo cách để chúng dễ hiểu và dễ áp dụng trong quá trình 
thực hành của mọi người. Trong bài giảng này tôi sẽ giải thích ba nhóm: "Tứ như ý túc" 
(iddhipäda), Ngũ căn (Indriya), và "Ngũ Lực" (bala, Năng Lực Tinh Thần)." Sự hiểu 
biết về chúng đã hỗ trợ cho một lượng lớn các hành giả trong những thập niên qua, và tôi 


tin rằng bạn cũng sẽ thấy chúng hữu ích trong việc thực hành của chính bạn. 


"Tứ như ý túc" cũng được biết đến như "điều kiện cốt lõi", dẫn dắt suy nghĩ, 
lời nói và hành động của ta. Việc thực hành bốn năng lực tâm đó cùng với định 
(samaädhi) có thể cho hành giả sức mạnh để cải thiện và gánh vác trách nhiệm với những 
gì xảy ra trong quá trình thực hành của họ. Nếu rốt ráo, Tứ Như Ý Túc có thê giúp chứng 


đắc thần thông và/hoặc đạt được sự thanh lọc tâm ở cấp độ cao nhất. 


Điều đầu tiên trong tứ như ý túc là (1) dục như ý túc. Từ chanda trong tiếng Päli 
có hai ý nghĩa -dục lạc (tham dục) và pháp dục. Trong phạm vi phát triển các trạng thái 
tâm, chanda có nghĩa là pháp dục. Đó là mong muốn mạnh mẽ được mở rộng lòng quảng 
đại của ta, phát triển những hành vi đạo đức và tiến bộ trong hành thiền của ta. Trong 
phạm vi thiền, đó là ham muốn hiểu biết nhiều hơn về hành thiền, ham muốn học kỹ năng 


thiền và trân trọng khả năng thực hành nó. 


164 


Vâng, bạn có thể hỏi: Không phải ham muốn gây ra đau khổ sao? Do đó tốt hơn là 
cần loại bỏ ham muốn? Đối với điều này tôi sẽ trả lời, rằng việc thực hành Pháp giống 
như đấu võ Nhu Thuật (môn phái võ thuật cỗ truyền của người Nhật) với thực tại 
này. Hãy giải thoát thân và tâm bằng cách dùng thân và tâm. Hãy dùng đau khô để 
loại bỏ đau khổ. Hãy dùng tham ái và ngã mạn đánh bại tham ái và ngã mạn. ... 
Trong Kinh Tỷ Kheo Ni của Tăng Chi Bộ, ta học được từ ngài Ananda rằng sự tồn tại của 
thân thê này phụ thuộc vào vật thực, sự tham áI1, ngã mạn; và chính vật thực, tham ái và 
ngã mạn cũng được sử dụng để thoát khỏi bản thân chúng, và do đó giải thoát mọi khô 
đau. Suy ngẫm về thực tế răng vật thực là vô thường, bất toại nguyện và không đáng đề 
dính mắc, ta nhận ra rằng thân và tâm này là vô thường, không thỏa mãn và không đáng 
để dính mắc, và do đó tách mình ra khỏi chúng. Bằng cách này, ta dùng vật thực để giải 
thoát khỏi tái sinh và do đó cũng giải thoát khỏi chính nó. Khi biết ai đó đã thanh lọc tâm 
của họ khỏi tất cả các phiền não, ta cũng có khao khát được thanh lọc tâm mình, và do đó 
ta hành thiền và chứng đắc tâm thanh tịnh nhất. Lúc này ta đã sử dụng tham ái, hoặc ham 
muốn, để thoát khỏi tham ái và ham muốn. Cuối cùng, khi biết ai đó đã thanh lọc được 
tâm khỏi các phiên não, ta tự quán xét tâm ta và đưa đến kết luận răng ta cũng nên tích 
cực thanh lọc tâm mình. Do đó, ta hành thiền và chứng đắc tâm thanh tịnh nhất. Bằng cách 


nảy, ta đã dùng tự ngã đề giải thoát khỏi tự ngã. 


Đức Phật đã đề cập đến sự cần thiết của ham muốn khá nhiều lần trong suốt cuộc 
đời Ngài. Ví dụ, trong Kinh Cela của Tương Ưng Bộ, Đức Phật gợi ý cho các vị sư chưa 
nhận ra Tứ diệu đế một cách thấu suốt, rằng họ nên áp dụng một cách vượt bậc ham 
muốn, tỉnh cần, tỉnh tấn, kiên trì, nỗ lực và chánh niệm vào việc hiểu biết về Tứ diệu 
đế. Hiểu biết Tứ diệu đế sẽ được thành tựu bằng Giác Ngộ, điều mà các vị sư nên kiếm 
tìm thậm chí còn khẩn thiết hơn cả khi họ tìm nước để dập tắt ngọn lửa đang cháy trên 


đâu hoặc quân áo của họ. 


Mặc dù ham muốn là yếu tố hàng đầu trong việc đạt được thành tựu về tâm, nhưng 


nó nên được cân băng một cách khôn ngoan. Quá nhiêu ham muôn có thê gây ra kỳ vọng, 


165 


căng thắng, bực bội và lo lắng. Quá ít ham muốn sẽ làm cho bất kỳ tiến bộ nào là không 


thê. 


Thái độ nhiệt tình đúng đắn có hiệu quả nhất khi kết hợp với chánh niệm. Một mặt, 
chánh niệm sẽ giúp nhận ra những kỳ vọng và từ bỏ chúng bằng cách giảm ham muốn, và 
mặt khác, những hành giả chánh niệm sẽ tăng ham muốn khi họ nhận ra sự nhàm chán 
hoặc lười biếng. Chánh niệm cũng sẽ giúp phân biệt kết quả mong muốn là gì và kết quả 
không mong muốn là gì. Tứ diệu đề là kim chỉ nam ở đây - hai Chân lý cao quý đầu 
tiên, cụ thể là (a) Khổ và (b) Nguyên nhân của khổ (Tham ái) là kết quả không mong 
muốn. Hai Chân lý cao quý thứ hai, cụ thể là (e) Đoạn diệt khổ và (đ) Con đường 


đoạn diệt khổ là những kết quả mong muốn. 


Động cơ thúc đây thái độ nhiệt tình là (2) nỗ lực (tinh tấn). Ở đây "nỗ lực" cũng là 
sự kiên trì trong thực hành, lặp đi lặp lại không ngừng, tự cống hiến và kiên nhẫn bắt kê 


trở ngại. 


Hãy để tôi chia sẻ với bạn câu chuyện ngụ ngôn về con rùa và con thỏ rừng. Có lẽ 
nó sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của nỗ lực trong Tứ như ý túc. Một con rùa đã đặt cược 
với một con thỏ rừng răng nó sẽ giành chiến thăng trong cuộc chạy đua đường dài. Thỏ 
rừng đầu tiên ngán ngâm và chế giễu con rùa, nhưng cuối cùng đã đồng ý và cả hai bắt 
đầu. Con rùa rất chậm, nhưng kiên trì, với nỗ lực không ngừng. Thỏ rừng khá tự phụ, và 
khi gần đến đích, nó chợp mắt một lát. Rùa thì dần dần về đích và đánh bại thỏ rừng đang 
say sưa ngủ. Ta có thê học được từ câu chuyện này rằng nếu làm việc chăm chỉ kiên trì, 


thì dù có bât kê trở ngại nào, ta cũng có thê đạt được những gì mình muôn, sớm hay muộn. 


Ta có thê tăng cường nỗ lực của mình theo nhiều cách, một số trong đó tôi đã đề 
cập trong Bài giảng 03. Như một thành phần của sự nhiệt tâm, ta có thể sử dụng tín tâm - 
tin vào Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng- những vị bảo tồn Giáo Pháp), và cả niềm tin vào bản 
thân. (a) Nhắc nhở bản thân về những lợi ích lâu dài ta có thể đạt được từ thiền và 
(b) tạo ra sự hứng thú từ kết quả tiềm năng của hành thiền sẽ hỗ trợ đáng kế mức 


năng lượng của ta. 


166 


Giống như ham muốn, nỗ lực cũng nên được cân bằng. Ngoài những gì tôi đã giải 
thích trong Bài giảng 03 với câu chuyện của Sona Kolivisa, tôi muốn đề cập đến cách đối 
phó với bản ngã khi nó thỉnh thoảng hất tung hành giả ra khỏi quá trình hành thiền. Sẽ có 
hai loại bản ngã như vậy - phòng thủ và tắn công. Bản ngã phòng thủ trong hành thiền 
là trường hợp hành giả bị quấy nhiễu bởi cảm giác hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm 
giác xúc chạm hoặc cảm giác pháp trần. Tâm sau đó cô gắng bảo vệ môi trường thiền 
băng sự phẫn nộ hoặc tham lam. Lúc đó, hành giả không thê làm theo hướng dẫn thiên, vì 
họ bận cố gắng loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các đối tượng phiền nhiễu. Tất nhiên, có trường 
hợp hành giả sẽ hỗ trợ cho việc hành thiền bằng cách nào đó - ví dụ, nếu bị tiếng tích tắc 
của đồng hồ treo tường làm phiên thì thành giả có thể thay nó băng một chiếc đồng hồ kỹ 
thuật số. Hoặc nếu hành giả là mẹ của em bé, thì khi em bé khóc, hành giả có thể chăm 
em bé hết khóc đề tiếp tục hành thiền. Trong những trường hợp này, có thể đưa ra một 
giải pháp dễ dàng, và ở mức độ đó là phù hợp. 

Chánh niệm sẽ đảm bảo rằng không có sự tức giận hay tham lam nảo đi kèm với 
giải pháp. Sự tức giận và tham lam phát sinh do sự dính mắc, và chúng hỗ trợ sự phát triển 
của dính mắc. Tức giận, tham lam và dính mắc có thể cản trở việc thiền tập của hành giả, 
đặc biệt là nếu hành giả quyết định "giải quyết" vẫn đề. Chánh niệm sẽ ngăn chặn sự tức 
giận hoặc tham lam phát sinh, và do đó cho phép hành giả trở lại việc thực hành ngay khi 


sự xáo trộn được vô hiệu hóa. 


Tuy nhiên, có những trở ngại không thể dễ dàng giải quyết - chăng hạn như khi 
hành giả bị làm phiền bởi việc nói chuyện hoặc gây ồn ào của mọi người, ai đó đánh rắm 
hoặc côn trùng bò lên người của hành giả. Giải pháp cho trường hợp này là kiên nhẫn, 
kiên nhẫn và kiên nhẫn. Hãy tưởng tượng một cái cây hoặc một bức tượng sẽ làm gì trong 
trường hợp của bạn. Đại đức Ajahn Thãnissaro người Mỹ gợi ý rằng trong trường hợp 
có tiếng ồn, bạn hãy để âm thanh đó đến và đi, tưởng tượng bạn giống như một cửa số 
mở. Nếu không ích gì, bạn có thể tạm dừng đề mục thiền và rải tâm từ cho chúng sinh 


dường như làm phiền bạn. Hãy tưởng tượng bạn là mẹ của họ, và họ là con của bạn. Nếu 


167 


ai đó trước đây nói với bạn răng con bạn có thê đã qua đời, với tư cách là mẹ, bạn sẽ rât 


vui khi nghe và thấy họ gây ra bất kỳ tiếng ồn nảo. 


Bản ngã tắn công là trường hợp hành giả đi ngược lại chính việc hành thiền, 
với suy nghĩ: "Tôi đã thực hành đủ, giờ tôi không cần thực hành nữa." Điều này xảy 
ra hoặc khi họ đã đạt được kỳ vọng ở mức độ nào đó và không có nhu cầu hành thiền nữa, 
hoặc khi hành giả không hề tiến bộ sau thời gian tương đối dài. Trường hợp đầu tiên là 
hiển nhiên. Khi thỏa mãn kỳ vọng, thật đễ từ bỏ việc thiền tập. Tuy nhiên, ngay cả Đức 
Phật cũng ấn vào rừng hết lần này đến lần khác để dành nhiều tuần hoặc nhiều tháng hành 
thiền. Bất kề bạn đã đạt được những thành tựu nào, việc rèn luyện đạo đức, lòng quản đại 


và hành thiền sẽ giúp ích cho bạn và những người xung quanh. 


Trong trường hợp thứ hai, khi hành giả từ bỏ việc thiền tập vì chưa thỏa mãn kỳ 
vọng, thật tốt khi nhắc nhở bản thân với câu chuyện về một vị tăng hoặc ni dành cả cuộc 
đời cho việc hành thiền, và chỉ đạt được mục tiêu ở cuối đời họ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn 
một câu chuyện ở SrI Lanka, tôi được nghe từ một vị sư người Séc, là bạn tốt của tôi. Đó 
là chuyện về một bậc thây vĩ đại, người đã ghi nhớ tất cả các bài giảng của Đức Phật, và 
hướng dẫn thành công một lượng lớn các vị sư đến tầng giác ngộ cao nhất. Tuy nhiên, bản 
thân ông đã không đạt được gì. Một trong những đệ tử của ông liên tục tiếp cận vị thầy và 
xin thầy thì giờ để luận Pháp. Tuy nhiên, ông luôn từ chối, nói rằng ông quá bận rộn. Sau 
đó, vị thầy nhận ra rằng đệ tử của Ngài có lẽ không cần gì ở Ngài mà thay vào đó là chủ 
ý muốn giúp Ngài. Vì vậy, vị thầy quyết định tạm dừng sự nghiệp giảng dạy một tuần, với 
ý nghĩ - "trong vòng một tuần ta sẽ đạt được giác ngộ cao nhất, và sau đó trở lại." Thiền 
sư ân vào rừng một tuần và đã rất nỗ lực hành thiền. Tuy nhiên, ông ta đã không đạt được 
gì. Vì vậy, ông quyết định ở lại đó thêm một tuần nữa. Vẫn không có gì. Hai tuần nữa, 
một tháng nữa, hai tháng nữa, một năm nữa, hai năm nữa... Vào thời điểm đó, học trò đã 
đến thăm thây để khâu bàn chân bị rách da của thầy vì những buổi thiền hành dài. Trong 
làng, nếu ai đó cô gắng hết sức vì điều gì đó mà không thành công, mọi người sẽ đùa rằng 


người đó giống vị sư trong rừng, rât nỗ lực nhưng không được gì. 


168 


Trong ba mươi lăm năm, vị thầy vĩ đại hăng say hành thiền trong rừng, và vẫn 
không đạt được điều gì. Ông nghĩ vẻ tình cảnh của mình, ngồi xuống gốc cây và khóc. 
Đột nhiên ông nghe thấy tiếng ai đó khóc từ cái cây gần đó. Ông đi đến và hỏi. "Tôi là 
một vị thiên," một giọng nói vang lên. "Vậy, Ngài đang làm gì ở đây?" "Vâng, ông đã thử 
rất nhiều cách và không có gì hiệu quả. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ khi ông khóc, ông có thể 
đạt được mục tiêu của mình, vì vậy tôi cũng nên khóc để xem có ích lợi gì không. Vị thầy 
bị tổn thương sâu sắc. "Bây giờ ngay cả các vị thiên cũng chế giễu ta." Nhưng khi ông đến 
gần túp lều của mình, ý nghĩ nảy sinh trong tâm ông - "Giới luật tu viện gồm hơn chín 
mươi tỷ điều. Trong ba mươi lăm năm qua, ta chưa bao giờ vi phạm bất kỳ điều gì trong 
số đó." Suy nghĩ này làm ông hoan hý. Sự hoan hỷ ấy sinh khởi sự bình an, từ sự bình an 
sinh khởi sự rõ ràng trong tâm. Chánh niệm của ông trở nên sắc bén và sắc bén hơn, đến 
mức ông có thể thâm nhập vào thực tại của tâm và thân. Ông trở thành một vị A-la-hán, 
hoàn toàn giác ngộ tại thời điểm đó và ngay ở đó. 

Vì vậy, nếu bạn đã thiền trong một tuần, một tháng hoặc một năm - và vẫn không 
đạt được bất kỳ sự hấp thu hoặc hiểu biết nào, thì hãy nghĩ về bậc thầy vĩ đại đó, người 
đã ghi nhớ tất cả các bài giảng của Đức Phật và có một số lượng lớn các hành giả Giác 
ngộ. Tất cả những nỗ lực mà bạn cống hiến đều mang lại kết quả, ngay cả khi bạn không 
thể nhìn thấy chúng tức thì. Kỳ vọng chỉ tốt trong phạm vi mà nó hỗ trợ việc hành thiền 
của bạn. Thay vì kỳ vọng vảo thành tựu đạt được hãy kỳ vọng rằng mình đang thiền tọa 
hay thiền hành. Hãy tự hỏi bản thân — "Giờ tôi đang ngồi trong tư thế thiền đúng không?" 
Nếu câu trả lời là "có", thì bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác. "Giờ tôi 
đang đi trên đường thiền hành đúng không?" Nếu câu trả lời là "có", thì bạn không cần lo 


lắng gì hết. Tâm sẽ ổn định và tận hưởng thời thiền nếu bạn cho phép nó làm điều đó. 


Điều thứ ba trong tứ như ý túc là (3) định như ý túc. Đó là khả năng giữ được sự 
chú tâm, và nhạy đến mức đề mục thiền và tâm liên hệ với nhau, ở lại với đề mục và áp 
dụng chính mình vào thực hành liên tục. Đó là công việc cân bằng tập hợp năm khả năng: 
đức tin, nỗ lực, chánh niệm, tập trung và trí tuệ. Tôi sẽ giải thích thêm về những điều này 


trong phần thứ hai của bài giảng. Chú tâm là thực hành liên tục trong chánh niệm. Sự liên 


169 


tục trong chánh niệm được thực hành kê từ khi thức giấc vào buổi sáng cho đến khi ngủ 
thiếp đi vào ban đêm. 
Đó là sự nhiệt tâm quán sát những gì thiện và bất thiện trong suy nghĩ, lời nói và hành 


động. 


Chú tâm là sự liên tục trong thực hành được hỗ trợ bởi hai như ý túc trước đó - 
ham muốn và nỗ lực. Tôi nghĩ rằng cả ba điều này cùng nhau được hiểu rõ nhất là "sự 
nhiệt tâm". Theo thiền sư Ledi, chú tâm là một sự nhiệt huyết mãnh liệt và mạnh mẽ đối 
với việc thực hành Giáo pháp- một sự hấp thu tuyệt vời những gì người ta làm, giống một 


nhà giả kim hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ biên kim loại giá rẻ thành vàng. 


Kinh Vãsijata Sutta của Tương Ưng Bộ Kinh chứa một minh chứng tuyệt vời về 
sự cần thiết của chú tâm (hay chủ định). Trong đó Đức Phật giải thích rằng một vị sư nếu 
muốn trở thành bậc giác ngộ mà không liên tục thực hành thì sẽ không bao giờ giác ngộ 
dù cho vị đó mong cầu thế nào. Cũng giống như con gà mái, thay vì năm ấp trứng nó chỉ 
khởi lên mong ước gà con nở ra từ những quả trứng. Nhưng ngược lại, nếu vị sư kiên định 
thực hành phát triển tâm thì vị đó có thể trở thành bậc giác ngộ dù không cầu nguyện gì. 


Cũng giông như gà mái muôn cho những quả trứng nở thì nó thường xuyên âp trứng. 


Sự phân biệt hay (4) sự nhận thức đúng đắn các trạng thái tâm là nhiệm vụ của 
Như ý túc tiếp theo. Đây cũng là phẩm tính được bao gồm trong Thất giác chỉ 
(sambojjhalga), được gọi là "Bảy yếu tố giác ngộ truy tầm các pháp" 
(dhammavicaya sambojjhanga), mà chúng ta sẽ thảo luận trong Bài giảng 21. Nhận 
thức đúng đắn ở đây nghĩa là khả năng phân biệt các pháp, các loại thực hành khác nhau, 
các phương pháp ứng dụng thay thế khác nhau, và các trải nghiệm khác nhau trong hành 
thiền. Nó cũng là đặc tính của cấp độ chánh niệm thứ hai và nó kiểm tra xem liệu cấp độ 
chánh niệm đầu tiên có mặt ở đó không. 

Nhưng quan trọng hơn hết, như ý túc này là trí tuệ có thể phân tích và khám phá 
Tứ diệu đề. Có nghĩa là phân biệt được điều gì dẫn đến khổ đau, điều gì dẫn đến an lạc, 


phân biệt được đâu là niêm an lạc vô thường, ở câp độ thâp và đâu là niêm an lạc vĩnh 


170 


hằng, ở cấp độ cao. Ví dụ, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có gợi ý rằng người trí nhận ra 
những nguy hại của việc dính mắc vào cuộc sống và cắt đứt sự dính mắc đó bằng cách trở 
thành một tu sĩ: 
"Xiềng bằng sắt, bằng gỗ, bằng gai, 
Người trí bảo, chưa dai, chưa bèn. 
Luyến-lưu con thảo, vợ hiền, 
Ngọc-ngà, trang-sức là xiềng chặt hơn. 
Ràng-buộc đó thật bền, người trí bảo, 
Tuy mềm, nhưng trì nặng, thật khó tháo. 
Bực hiền-trí dứt xong bao kiềm-toả, 
Dục-lạc khước-từ, thoát khổ thế-gian." 

Dù Đức Phật không yêu cầu thiền sinh phải trở thành tu sĩ nhưng Ngài tán dương 
cuộc sống xuất gia vì đây là điều kiện tốt nhất để phát triển sự thanh tịnh trong tâm và 
hưởng được phúc lạc của sự buông xả. 

Với sức mạnh của sự nhận biết đúng đắn, hành giả có thê tìm kiếm những cách mới 
và quan sát sự khác biệt giữa các kết quả - từ đó tìm hiểu phương pháp nào thành công 
cho họ và phương pháp nảo không. Cùng với các cơ sở thành công trước đây, cụ thể là 
ham muốn, nỗ lực và sự chú tâm, các hành giả có thê cải thiện và ứng biến theo những 
cách khác nhau, trải nghiệm được sự tiễn bộ và sự phát triển tích cực. 

Trong bối cảnh này, ta có thê nhớ đến đường đạo của Đức Phật sẽ thành, được đề 
cập vắn tắt trong Bài giảng 01. Đức Phật sẽ thành khao khát thoát khỏi khổ đau, luôn 
nỗ lực và có tác ý trong sự kiên định của mình, Ngài khôn ngoan xem xét cuộc sống 
hoàng cung và nhận thấy nó không dẫn đến sự giải thoát phiền não nơi tâm. Ngài cũng 


học được răng thực hành khô hạnh, ép xác cũng không dẫn đến mục tiêu. Với năng lực 


171 


xuất sắc về nhận biết đúng đăn, Ngài đã áp dụng con đường trung đạo và ngay sau đó đã 


chứng đắc được quả vị giác ngộ cao nhât. 


Đại đức Thãnissaro gợi ý rằng tứ như ý túc có thể áp dụng vào các hoạt động thường 
nhật như nấu ăn. Đầu tiên, bản thân bạn cần có đam mê nấu ăn, điều đó sẽ thúc đây bạn. 
Sau đó, vì bạn muốn ăn gì đó ngon, bạn cần nỗ lực bền bỉ để chuẩn bị nguyên liệu, đong 
đếm, gọt rửa, khuấy trộn... bạn sẽ bị lôi cuốn vào các việc đó bất kế nó tốn sức bao nhiêu. 
Đam mê và nỗ lực sẽ thành công nếu bạn giữ được chánh niệm, sự chú tâm tốt vào 
những gì bạn làm. Khi đong đếm bạn đong đếm cân thận, khi gọt rửa bạn gọt rửa cân 
thận... Thi thoảng bạn nếm thức ăn bạn nấu, lần nữa hãy ném cân thận. Khi bạn áp dụng 
niềm đam mê, nỗ lực và sự chú tâm, bạn sẽ cần đến năng lực nhận biết đúng đắn đề biết 
món ăn ngon hay không ngon, nhiều hay ít. Chính nhờ sự nhận biết đúng đắn bạn sẽ cải 
thiện được công thức nấu ăn của mình và cũng tạo ra nhiều sự hứng thú và nhiệt tình hơn 
khi nấu ăn. 

Đối với việc hành thiền, các hành giả cần có khát vọng được thanh lọc tâm, phát 
triển bình an và hỷ lạc. Chính nhờ khát vọng này mà hành giả có thể tham gia khóa thiền 
và dành trọn thời gian của mình để hành thiền thường xuyên ở nhà. Với nỗ lực, họ có thê 
vượt qua sự đau nhức, những suy tưởng, mộng mơ và dục lạc để tiếp tục hành thiền. Băng 
khả năng chú tâm và sự tác ý, hành giả thực hành liên tục mà không nói chuyện, ngắt 
quãng thời thiền hay khóa thiền bằng cách không dùng điện thoại, internet và toàn tâm 
toàn ý thực hành sự định tâm và quán sát thân, quán sát tâm. Suốt tiễn trình này họ áp 
dụng trí tuệ để phân biệt các pháp trải nghiệm được trong quá trình thực hành, họ xác 
định rõ đề mục định tâm, phân biệt được những đặc tính của thân trái ngược với tâm, và 


cuôi cùng thâu hiệu chân đê của sự vô thường, bât toại nguyện và vô ngã. 


Như tôi đã đề cập ở đầu bài giảng này, Tứ như ý túc chỉ là một trong bảy bộ, hỗ trợ 
kiểm soát các trạng thái tâm của hành giả. Một tập hợp khác là cái gọi là "Ngũ căn quyền", 
còn được biết đến với tên Pãli là "Pañca Indriya". Nếu bạn nắm vững tứ như ý túc, sẽ dễ 
dàng cải thiện và cân bằng Ngũ căn quyền. Vị cố thiền sư người Miễn vĩ đại Đại đức Ledi 


Sayadaw đã giải thích rằng việc phát triển các căn này thì quan trọng như một quốc gia 


172 


cần chính phủ vậy. Cũng như một quốc gia mà không có chính phủ sẽ không có an ninh 
trật tự, tâm hành giả nếu không có sự phát triển ngũ căn cũng dễ bị phân tán, mắc sai lầm 
trong sự hỗn độn. Trước khi tôi bắt đầu giải thích mối liên hệ giữa ngũ căn, hãy xem sơ 
lược mỗi căn. 

Đầu tiên là (1) Tín. Có hai loại tín tâm, hoặc niềm tin. Tôi đã giải thích hai điều 
này trong 
Bài giảng 02 là mười điểm của Chánh kiến hiệp thế và Tứ diệu đề của Chánh kiến siêu 
thế. Tôi đã chỉ ra rằng Chánh kiến hiệp thế là quan trọng nhất đối với những người không 
hành thiền, và Chánh kiến siêu thế liên quan nhiều hơn đến những người hành thiền và có 
khát vọng đạt Giác ngộ. Trong Kinh Datthabba của Tương Ưng bộ kinh, tín tâm là điều 
đầu tiên trong Ngũ căn quyền được Đức Phật giải thích là bốn đặc điểm của quả nhập lưu. 
Quả nhập lưu là cấp độ đầu tiên trong bốn cấp độ Giác ngộ, và đối với sự chứng đắc này, 
có bốn điểm cần theo dõi. (a) kết nối với một người trí có kinh nghiệm có thể giúp đỡ 
một cách đáng tin cậy trên Con đường bát chánh đạo, (b) lắng nghe các hướng dẫn 
và giải thích của người đó, (e) khôn ngoan đối trị những triền cái trong hành thiền 
theo cách người trí đề nghị, và (d) thực hành giới hạnh, định tâm và quán tuệ theo 
cách người trí giải thích. Nếu không có niềm tin vào người hướng dẫn, không có điểm 


nảo trong bốn điểm có thê được thực hiện. Do đó, tín tâm là điều cần thiết trên Thánh đạo. 


Sau đó, khi đạt được quả nhập lưu, hành giả có bốn đặc điểm, một lần nữa liên quan 
đến tín tâm - (a) lòng tịnh tín bất động nơi Phật, (b) lòng tịnh tín bất động nơi Pháp, 
(c) lòng tịnh tín bắt động nơi Tăng, và (d) sự toàn hảo trong 5 giới. Tôi đã đề cập đến 
năm giới trong Bài giảng 04, nhưng trong trường hợp nếu bạn muốn xem lại chúng, bạn 


có thể tạm dừng video này để đọc chúng. 


Đức tin của những người đạt quả nhập lưu là không thể lay chuyển đơn giản vì họ 
đã tự mình trải nghiệm bản chất của thân và tâm, cụ thê là vô thường, khổ và vô ngã, và 
VỚI 
kinh nghiệm của chính họ, không còn gì để nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng; và vì họ biết 


răng năm giới là điêu cân thiệt trên Thánh Đạo, họ vô cùng tôn thờ những giới luật đó và 


173 


không thể vi phạm chúng nữa. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp, và tôi sẽ cung cấp 


cho bạn thêm chỉ tiết trong Bài giảng 23. 


Về mặt thực hành thiền, Tín là khả năng kiểm soát, là sự kiểm soát tâm của hành 
giả, dẫn đến những hành động thiện như việc làm rộng lượng, hành vi đạo đức và hành 
thiền. Theo thiền sư vĩ đại Ledi Sayadaw, tâm có xu hướng thích thú những hành động 
bắt thiện, và tín tâm là điều kiện cần thiết để tránh những khuynh hướng như vậy và thay 
vào đó tâm bị thu hút bởi những hành động thiện. Theo tôi, tâm con người dễ thiên về 
những lời nói và hành động bất thiện để bảo vệ, bênh vực cái "tôi". Cái "tôi" đó dù giả 
định ở nơi thân, nơi tâm hay cả hai cũng chỉ là khái niệm. Vì nó chỉ là khái niệm và không 
có thật nên thật khó đề "bênh vực" và "bảo vệ". Nhưng nếu ta dính mắc vào nó và không 
nhận ra đó chỉ là khái niệm, là điều không thật thì ta hiển nhiên sẽ cô gắng bênh vực và 
bảo vệ nó. Những nỗ lực này sẽ dẫn đến căng thăng, lo lắng, tức giận, tham lam và nhiều 
loại đau khổ khác. Tâm bị dính mắc cái tôi sẽ hướng đến những hành động và lời nói bất 
thiện ngay khi cái tôi bị tốn thương hay gặp nguy hiểm. Với tín căn- tín lực tâm sẽ được 
xem xét và kiểm soát, tránh khỏi những hành động và lời nói bất thiện theo phương thức 


đê mục là tín tâm như lời đức Phật và các đệ tử của Ngài căn dặn. 


Niềm tin là một đặc tính của tâm bị bác bỏ ở hầu hết các nước phương tây, nơi mà 
khoa học và kinh nghiệm thức tế được coi trọng nhất. Tuy nhiên, những nghiên cứu mà 
các nhà khoa học đã công bồ chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết mà thôi. Công chúng thực 
sự chấp nhận những giả thuyết như một chân đề và họ bị dính mắc vào chúng. Hãy lấy 
một ví dụ, tôi có thể đề cập đến quan điểm duy vật rằng không có tâm, tâm chỉ là hiệu ứng 
của hoạt động não bộ mà thôi. Một số nhà khoa học khác như Dean Radin, giảm đốc 
nghiên cứu khoa học của Viện khoa học tỉnh thần, thực hiện những nghiên cứu dưới 
điều kiện kiểm soát chặt chẽ và đã thành công chứng minh được rằng sức mạnh của tâm 
vượt xa khả năng của thân. Nhưng thật không may, thái độ giáo điều của những nhà khoa 
học ngày nay làm ta khó mà nghỉ ngờ được những niềm tin họ đã tạo dựng. Nói cách khác, 
dù bạn thích hay không, ở những lĩnh vực khoa học khác nhau, bạn phụ thuộc vào thông 


tin bạn tiếp nhận mà không có khả năng kiểm chứng chúng, bạn buộc phải tin chúng. 


174 


Trong kỷ nguyên hiện đại tràn ngập thông tin không thể hoàn toàn thoát khỏi những niềm 
tin. Vì vậy, điều kết nối giữa kỷ nguyên này và khía cạnh tín tâm của Phật giáo Nguyên 
thủy là sự tự do kiểm chứng. Mặc dù ban đầu, bạn cần có niềm tin vào thiền sư, khi bạn 
thực hành, sự thật sẽ dần hé lộ trong chính bạn và bạn tự do kiểm nghiệm, phân tích, đánh 


giá và thấy biết chúng một cách tự chủ. 


Tín tâm thường bị cản trở bởi sự vô minh tăm tối của những kiến thức thực tiễn từ 
trước, sự hoài nghi, bối rồi, dao động, và lo lắng. Để tránh những điều này tốt nhất nên 
kiểm nghiệm trước thiền sư của mình xem vị ấy có thực sự đáng tin không. Trong kinh 
Satfajatila Sutta của Tương Ưng Bộ Kinh, chính Đức Phật đã khuyên vua Kosala trước 
tiên nên kiểm nghiệm những người mà nhà vua muốn tin trước khi tin họ: "Thưa đại 
vương, chỉ khi sống với một người mới biết được phẩm chất của người đó, phải trong 
thời gian dài chứ không thể trong thời gian ngắn, phải có tác ý, không phải không 
tác ý, và bởi bậc trí chứ không phải người ngu. Chỉ khi tiếp xúc, ứng xử với một 
người mới biết được sự chân thật của người đó... Phải trong nghịch cảnh mới biết sự 
kiên cường của người đó... chỉ khi đàm luận với một người mới biết trí tuệ của người 
đó và phải trong thời gian dài chứ không phải thời gian ngắn, phải có tác ý, không 
phải không tác ý, và bởi bậc trí chứ không phải 


người ngu 


Tín tâm và kỷ luật thì hỗ trợ cho nhau. Tín tâm đưa đến sự hài lòng với những gì 
mình có như vật thực, trang phục, trú xứ hay những hướng dẫn thiền. Dù tín tâm liên quan 
đến nguồn gốc của thông tin, kế đến thông tin từ thiền sư, hành giả không kỳ vọng tin mọi 
điều thiền sư giảng. Thay vào đó, lời chỉ dẫn cần được chấp nhận như kim chỉ nam. Hành 
giả được mong đợi sẽ kiểm chứng những chỉ dẫn đó, đưa ra thắc mắc và khám phá bản 
chất thực tại của chúng. Đôi khi hành giả nhận những lời khuyên không mang lại lợi 
ích trực tiếp, nhưng nhờ vào tín tâm, trí tuệ, sự khích lệ của thiền sư mà họ phân 
tích, đánh giá, cái tiến những đề xuất của thiền sư, cuối cùng đi đến giải pháp tốt 


nhất cho bản thân họ. Vì vậy trí tuệ cần thiết cho việc đánh giá lời chỉ dẫn của thiền sư 


175 


và nếu chúng không đem đến lợi ích trực tiếp, thì hành giả có thể tự mình khám phá ra 
giải pháp tốt nhất. 

Theo kinh cô Mi Tiên vấn đáp, tín tâm là "viên ngọc thần làm sạch nước", và nó 
cũng là "những bước nhảy vọt". Vì tín giúp tâm thanh lọc khỏi những phiền não, cũng 
giống như viên ngọc thần làm sạch nước sẽ giúp lọc nước suối khỏi những tạp chất tạo ra 
nguồn nước uống sạch. Tín tâm cũng là "những bước nhảy vọt", điều đó nghĩa là nó có 
thể tạo ra những thành tựu lớn bằng sự tự tin, đạt được tốt nhất bằng nguồn cảm hứng từ 
những người đã thành công trên Chánh Đạo. Ở đây có một ấn dụ được đưa ra, có một con 
sông nước đữ đường như là trở ngại cho mọi người để vượt từ bờ sông nguy hiểm này qua 
bờ an toàn bên kia. Sau đó có một người vô cùng can đảm nhảy xuống và bơi qua bờ bên 
kia sông, và nhờ vậy đã tạo động lực cho người khác cũng bơi qua sông. Sự tự nguyện 
vượt sông này cũng như tín tâm của hành giả, nó cho phép hành giả dành trọn thời gian 


và công sức đê hành thiên và vì vậy đạt được sự thanh lọc tâm. 


Thứ hai trong ngũ quyền đó là Tấn. Kinh Datthabba của Tương Ưng Bộ đề cập 
là 
tứ chánh cần. Tôi đã đề cập đến chúng trong Bài giảng 03, nhưng nếu bạn thích, bạn có 
thể tạm dừng video này và đọc lại chúng. Như tôi đã giải thích trong Bài giảng 07, nỗ lực 
chống lại sự lười biếng và ý niệm bất thiện. Theo Kinh Mi Tiên vấn đáp, tinh tấn "hỗ 
trợ" các trạng thái tâm thiện, để chúng không suy giảm như những khúc gỗ chống đỡ một 


ngôi nhà đơn sơ khỏi sụp đô. 


Ta có thể phân biệt được năng lượng thân và năng lượng tâm. Năng lượng của 
thân được phát triển và hỗ trợ bởi gian khổ và thực hành khổ hạnh, như ăn một ngày 
một bữa, tránh tư thế nằm thậm chí qua đêm, nghỉ đêm ở gốc cây hoặc ngoài trời. Năng 
lượng của tâm thì được phát triển và hỗ trợ bởi sự hiếu kỳ, lòng yêu thích, sự nhiệt 
tâm, những thành tựu trong hành thiền. Đề tránh những lo lắng và căng thăng do năng 


lượng quá mức gây ra, nên luyện tập với kỹ thuật định tâm và tri thức về sự thanh tịnh. 


Thứ ba trong ngũ quyền đó là Niệm. Trong Kinh Datthabba của Tương Ưng Bộ, 


Đức Phật đê cập vê chánh niệm như là Bôn Nên tảng của Chánh niệm, còn được gọi băng 


176 


tiếng Pã|i là Cattaro Satipatthana. Tôi đã đề cập ngắn gọn đến Bốn Nền tảng của Chánh 
niệm, Satipatthana, trong Bài giảng 05. Trong Kinh Niệm Xứ, Đức Phật giải thích 22 kỹ 
thuật của Thiền minh sát. Chúng được sắp xếp theo một cấu trúc gấp bốn ngắn gọn, trên 
nên tảng chúng được xem là được quán sát- mười bốn thực hành quan sát thân, hai thực 
hành quan sát thọ, một thực hành quan sát tâm và năm thực hành quan sát pháp. Tôi sẽ 
giải thích thêm về mối quan hệ giữa những thực hành này trong Bài giảng 20 và Bài giảng 


22. 


Ngoài chánh niệm như một tập hợp các thực hành thiền, còn có chánh niệm như 
một năng lực của tâm: Kinh Tương ưng liệt kê năng lực chánh niệm của tâm là yếu đồ 


đầu tiên trong Bảy Yếu tô giác ngộ (Thất giác chỉ). 


và năng lực tâm, một năng lực quan trọng đối với việc hành thiền, chánh niệm là 
sự quan sát liên tục các pháp nơi thân và tâm, được bảo vệ và gìn giữ bởi sự rõ ràng của 
tâm, cấp thứ hai của chánh niệm. Tôi đã cung cấp cho bạn rất nhiều chỉ tiết về hai cấp độ 
của chánh niệm trong Bài giảng 05. Sự phát triển của chánh niệm trực tiếp đối trị sự đăng 
trí, và do đó tạo cơ hội phát triển tâm. Không có chánh niệm thì không thể có sự kiềm chế 
hay tinh tấn. Trên thực tế, chánh niệm chỉ hoàn thành khi đi kèm với sự kiềm chế và chánh 
tinh tấn. Nó hỗ trợ sự kiềm chế bằng cách quán sát những gì xâm nhập tâm và bằng cách 
thu thúc các căn khỏi những đối tượng không cần thiết, ví dụ giữ mắt nhìn xuống lúc thiền 
tọa và thiền hành. Chánh niệm đòi hỏi tỉnh tấn, nhưng đồng thời nó cũng điều chỉnh tỉnh 
tấn bằng cách tránh sự phấn khích. Trong Kinh Niệm Xứ, Đức Phật giải thích hành thiền 
là một quá trình quán sát tỉnh tắn, một trong Thất giác chi, qua bốn giai đoạn: văng mặt, 


hiện hữu, tăng trưởng và hoàn thiện. 


Có hai loại chánh niệm trong hành thiền: chánh niệm trực tiếp là loại quán sát sự 
vắng mặt và hiện hữu của một đề mục của định tâm, như khi định tâm trên hơi thở hay 
trên tâm từ và chánh niệm không có chọn lựa là loại quán sát bất kỳ hiện tượng nào cả 


trên thân và trên tâm khi chúng được lĩnh hội hay nhận biết trong giây phút hiện tại. 


Theo Mi Tiên vẫn đáp, chánh niệm phản ánh những trạng thái tâm thiện và bắt thiện 


theo cách mà Đức Phật liệt kê chúng trong Các bài thuyết pháp của Ngài hoặc trong 


177 


Vi Diệu Pháp - điều này được minh họa bằng ấn dụ về một thủ quỹ hoàng gia, người thông 
báo cho nhà vua về những kho báu hiện tại của ông. Hơn nữa, chánh niệm cũng phân biệt 
các trạng thái tâm thiện hay bất thiện. Điều này giống như khi một vị tướng tư vấn cho 
nhà vua phải làm gì với những kho báu đó. 

Tôi đã giải thích rất nhiều về chánh niệm trong Bài giảng 05. Điều cần bổ sung là 
cần phải phân biệt chánh niệm khoa học và chánh niệm tuệ giác. Bởi vì hai loại quan sát 
nảy rất giống nhau, các hành giả thường nhầm lẫn chúng và vô tình mắc kẹt với chúng 
trên 


Chánh Đạo. 


Phân lớn các nhà khoa học trên thế giới đã quán sát thân, tâm hoặc cả hai. Rất nhiều 
bác sĩ đã giải phẫu cơ thê rất nhiều lần bằng những cách thức khác nhau. Rất nhiều nhà 
nghiên cứu đã quán sát thân và tâm của những người khác. Và vẫn chưa có nhà khoa học 
nào thoát khỏi sự tham lam, sân hận hay vô minh bằng sự quán sát theo khoa học của họ. 
Tôi tin rằng phản ánh thực tế này vô cùng quan trọng. Quán sát thân và tâm theo cách 
khoa học, kế đến là sự quán sát đặc tính tự nhiên, quán sát bệnh và cách chữa trị thì rất 
quan trọng đối với bác sĩ, nhưng không mấy quan trọng đối với mọi người nói chung. 
Công việc của bác sĩ là chữa bệnh, khám những triệu chứng khó chịu và đưa ra lời khuyên 
để cải thiện sức khỏe. Cùng lúc đó, bác sĩ không thể giải thoát tham lam, sân hận và vô 
minh, vì ở một khía cạnh nào đó, tham, sân và vô minh được xem là hiện tượng bình 
thường, không cần chữa trị. Điểm còn thiếu trong quan sát khoa học là kiến thức và hiểu 
biết về vô thường, khổ và vô ngã. Đó là bởi vì mục đích của khoa học là cô gắng khám 


phá sự thường hằng, sự thỏa mãn và bản ngã trong chính thế giới này. 


Chánh niệm tuệ giác khác với chánh niệm khoa học bởi sự quan sát các đặc 
tính chân đề. Chánh niệm tuệ giác nhắn mạnh sự hiểu biết về vô thường, khỗ và vô 
ngã trong thân và tâm của mọi người - bất kế họ có khỏe mạnh hay không. Trong 
tâm, nó quan sát sự thay đổi liên tục, sinh lên và diệt đi của những khoảnh khắc ý 
thức trong tích tắc, sự văng mặt vật chất trong tâm, sự vắng mặt của ý niệm. Trong 


cơ thể, nó quan sát bốn yếu tố - độ cứng / nặng, tính lưu động, nhiệt độ và chuyển 


178 


động, cũng như sự thay đổi liên tục, không đáng tin cậy, nguy hiểm và theo chân đề 


là không có bất kỳ đặc tính hấp dẫn nào. 


Chánh niệm khoa học thường ổi kèm với việc thực hành chánh niệm tuệ giác khi 
hành giả quán sát thân hoặc tâm của họ. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích để phân biệt những 
khám phá của họ - có những khám phá khoa học không thỏa đáng, trong khi có những 
khám phá nhận biết sâu sắc rất quan trọng. Ví dụ, ở một khía cạnh, trải nghiệm về cái nhìn 
đảo ngược là một phát hiện khoa học và nó không đáng được đánh giá cao. Mặt khác, trải 
nghiệm về hoạt động tự nhiên và không thể kiểm soát của nhịp tim rất quan trọng nếu nó 


giúp thoát khỏi sự dính mặc răng tim là "của tôi" hoặc "một phân của tôi”. 


Thứ 4 trong ngũ căn quyền (4) là Định. Theo Kinh Datthabba của Tương Ưng Bộ 
Kinh, Định là sự ôn định của tâm, có bốn cấp độ của sự tập trung, được biết đến nhiều 
hơn bằng từ "jhãna" trong tiếng Pãi. Bởi vì nhiều người đã giác ngộ trong thời Đức Phật 
thậm chí không có tầng định đầu tiên, ta đã diễn giải Định quyền là thực hành nhất tâm 
vào một trong bốn mươi đề mục, được gọi là thực hành thiền định. Bốn mươi đề mục của 
sự định tâm này, như sự định tâm trên hơi thở, tâm từ, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức 
Tăng, các bộ phận của cơ thể con người, một chiếc đĩa có màu sắc hoặc yếu tố, v.v. làm 
việc với tâm khi tâm bị phân tán, làm địu nó và thu hẹp phạm vi chú ý để tạo ra Sự nhất 
tâm. Bốn mươi đề mục được nêu ra để tránh sự hiểu sai lệch. Vì định tâm cũng có thể 
được phát triển trên tâm bắt thiện, điều mà những kẻ trộm và kẻ sát nhân rất thuần thục. 
Do đó, kinh điển Phật Øláo cung cấp cho ta một hệ thống chặt chẽ gồm bốn mươi đề mục 
cụ thể, tất cả đều hữu ích cho sự phát triển của các trạng thái tâm thiện. Trong khóa học 
này, tôi sẽ trình bày tất cả bốn mươi đề mục của thiền định và đưa ra cái nhìn toàn diện 
về chúng trong Bài giảng 18. Trong Kinh Samädhi của Tương Ung Bộ Kinh, lời nói Đức 
Phật được tường thuật rằng: "Này các Tỳ kheo, một tỳ kheo có khả năng định tâm tốt 
sẽ hiểu được thực tại như nó đang là." Sau đó, Đức Phật tiếp tục giải thích điều đó bằng 
"thực tại" này, Ngài ngụ ý là sự sinh và diệt của năm uân, đó là thọ, tưởng, hành, thức. Ý 
nghĩa của sự định tâm, được giải thích thêm bởi Sách chú giải Pa]I là trạng thái cận định 


(còn được gọi trong Pã|i là upacära samädhi) hoặc an chỉ định (hay được biết đến trong 


179 


Pãi là appanã samadhi). Hai mức độ định tâm này đạt được trước cấp độ thiền đầu tiên. 


Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về những điều này trong Bài giảng 18. 


Theo Kinh Mi Tiên vấn đáp, khả năng định tâm dẫn đầu các trạng thái tâm thiện, 
giống như nhà vua là người lãnh đạo quân đội của mình. Đó là bởi vì không có sự định 
tâm thì không có thiền, không thể làm việc với tâm. Chỉ khi tâm đã đạt được định thì mới 
có thê dẫn dắt nó đến những trạng thái tâm thiện và tránh những trạng thái tâm bắt thiện. 
Sự ồn định của tâm không cần phải là sự định tâm vào một đề mục duy nhất. Đó cũng là 
sự linh hoạt của tâm theo nghĩa mà các hành giả có thê hướng tâm đến và quán sát bất cứ 


điêu gì họ muôn. 


Thứ 5 trong ngũ căn quyền đó là Tuệ. Theo kinh Datthabba của Tương Ưng Bộ 
Kinh, trí tuệ là sự hiểu biết về Tứ Diệu Đé. Sự hiểu biết này chỉ đạt được một cách thỏa 
đáng tại thời điểm giác ngộ, vì vậy tôi cho rằng trước khi giác ngộ, đó là khả năng vận 
dụng sự hiểu biết về Tứ Diệu Đề vào việc quản sát các pháp trên thân và tâm. Theo vị 
thiền sư vĩ đại Ledi, trí tuệ xua tan sự xao lãng của tâm, cũng như sự bối rối và nghi ngờ. 
Trí tuệ đối trị sư vô minh, thiếu sáng suốt, mơ hồ và ảo tưởng. Sự sĩ mê không thể bị xóa 


bỏ băng sự uyên bác và trí tuệ thông thường: nó cân được loại bỏ bởi tuệ giác. 


Từ kinh điển Pali cô với tên gọi là Pefakopadesa, ta học được rằng trí tuệ được chia 
làm 3 cấp độ- trí tuệ đạt được nhờ nghe và đọc, trí tuệ đạt được nhờ tư duy, trí tuệ đạt 
được nhờ hành thiền. Cả ba cấp độ đều quan trọng, nhưng không giống với hai cấp độ 
đầu, cấp độ thứ ba đòi hỏi sự hành thiền, sự phát triển thiền tập trên tâm thiện và sự thấu 


suôt của một cá nhân về chân lý của thực tại. 


Theo Kinh Mi-Tiên vấn đáp, khi trí tuệ xuất hiện, nó xua tan bóng tối của vô minh 
bằng sự soI sáng của tri thức và làm cho Tứ Diệu Đề trở nên rõ ràng. Sau đó, hành giả, 
với trí tuệ đúng đắn của mình, có thê thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Nó giống như 
một người cầm theo ngọn đèn bước vào một căn nhà tối tăm. Nó sẽ xua tan bóng tối băng 
cách chiếu sáng những thứ trong nhà, khiến chúng trở nên nổi bật rõ ràng. Lời chú giải 
cho cuốn 


Vi Diệu Pháp Bộ Pháp Tụ, còn được gọi là AtthasãlinT, cung cấp cho ta một ví dụ khác 


180 


- "Như một vị thầy thuốc thông thái biết thực phẩm nào phù hợp, thực phẩm nào không 
phù hợp; vì vậy khi trí tuệ khởi lên, nó hiểu rằng pháp nào thiện hay bất thiện, hữu ích 
hay vô ích, thấp hèn hay cao quý, tối hay sáng, giống nhau hay khác nhau. " 


Đề ghi nhớ chúng tốt hơn, bạn có thê tưởng tượng Ngũ căn quyền giống như việc 
lọc nước trong một dòng nước bần bằng một viên ngọc phép thuật và sau đó uống nó. 
Trong minh họa đó, tín tâm sẽ là viên ngọc làm sạch nước, nỗ lực sẽ là bàn tay hoặc cái 
bát lây nước từ dòng suối, chánh niệm sẽ là bạn hiện diện ở dòng suối, sự định tâm sẽ 
là đôi chân giúp bạn ngồi trên bời, và trí tuệ sẽ là đôi mắt giúp bạn nhận biết nguồn nước 
từ trên bờ. Về phương diện hành thiên, tín tâm giúp bạn thanh lọc thái độ của mình và 
tạo điều kiện cho việc tự thực hành. Tỉnh tấn giúp bạn có thê tiếp tục thực hành. Chánh 
niệm giữ bạn theo đúng kỹ thuật thiền. Sư định tâm giúp bạn tiến bộ mà không gặp trở 


ngại, và trí tuệ giúp bạn đi đúng hướng. 


Ngũ căn quyên là điều quan trọng nhất trong hành thiền. Tuy nhiên, ngay cả trong 
thiền, chúng cũng cần sự cân bằng. Ta có thể coi đức tin, tinh tấn, định tâm và trí tuệ giống 


như bôn bánh của một chiêc ô tô. Chánh niệm giông như vô- lăng của chiệc ô tô đó. 


Sự cần bằng giữa tinh tấn và định tâm, tín tâm và trí tuệ, được mang lại bởi chánh 
niệm. Chánh niệm sẽ giúp tránh bị khích động do (a) nỗ lực quá mức bằng cách (b) định 
tâm nhờ quán sát sự bình yên của thực tại như nó vốn là, bằng cách sử dụng (c) tín tâm - 
ví dụ bằng cách ghi nhớ những ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và bằng (đ) trí 


tuệ thông qua việc nhận biết điều gì thiện, điều gì bắt thiện... 


Chánh niệm cũng giúp tránh được sự biếng nhác bằng sự tỉnh tắn, giúp tâm an trú 
trong khoảnh khắc hiện tại, và một lần nữa bằng tín tâm và trí tuệ. Theo Thanh Tịnh Đạo 
nếu thiếu sự tinh tấn, thì sự định tâm của một người thiên VỀ Sự biếng nhác. Điều này 
thường xảy ra khi hành giả thiền trong một thời gian dài với một tư thế duy nhất. Thiền 
sư Pa Auk Sayadaw khuyến nghị rằng với tâm buông thả mà không nhận biết nó sâu sắc, 
hành giả có thể trở nên lười biếng. Đại đức Sujïva, một thiền sư Vipassanã ở Malaysia, 
giải thích rằng các hình ảnh xuất hiện trong tâm là kết quả của sự ham mê quá mức trong 


định tâm và thiếu năng lượng. Năm yếu tố của thiền định, /hãna, trong trường hợp này sẽ 


181 


không đủ mạnh để duy trì sự định tâm cao độ, điều đó có nghĩa là tâm thâm chí có thể rơi 
vào bhavanga (hữu phần thức), một loại tiềm thức. Tỉnh tấn giúp giữ tâm quán sát các 


pháp hiện tại và vì vậy có thê học được điêu gì đó hoặc có sự tiên bộ trong định tâm. 


Thay đổi tư thế thiền hành và thiền tọa làm tăng trưởng sự tỉnh tấn và cũng giúp 
duy trì chánh niệm. Ví dụ, nếu bạn thường ngồi một giờ và đi bộ một giờ - do đó luân 
phiên giữa ngồi và đi - và bạn không thấy tiến bộ trong việc thực hành của mình ngay cả 
sau một hoặc hai tuần, thiền tám giờ hoặc nhiều hơn một ngày, bạn có thể giảm thời gian 
của mỗi lần ngồi và đi còn 45 phút. Điều đó sẽ làm tăng số thời thiền, và cũng giúp đầu 
óc tỉnh táo hơn. Một hành giả nâng cao có thê đạt được rất nhiều điều ngay cả trong 15 
phút. Bạn cũng có thê vận dụng những lời khuyên trong Bài giảng 03 để giúp tăng năng 
lượng. Đại đức SujTva gợi ý rằng những ai sử dụng lời nói, hoặc ghi chú cho tâm, trong 
hành thiền, có thể tăng tốc độ của các từ đề tăng năng lượng cho họ. Nhưng một lần nữa, 


hãy biết giới hạn. Quá nhiều năng lượng có thê dẫn đến quá khích. 


Tín tâm cân bằng với trí tuệ - quá nhiều tín tâm có thể dẫn đến niềm tin mù quáng, 
lười biếng và bận tâm đến những hoạt động không cần thiết. Nói cách khác, quá nhiều tín 
tâm có thể cản trở sự tiến bộ do lệ thuộc vảo giáo viên và thiếu sự quán sát chính mình. 
Quá nhiều trí tuệ có thể dẫn đến suy nghĩ lan man, không tôn trọng hướng dẫn thiền, hoặc 
thậm chí là gian xảo. Sự khôn ngoan quá mức dựa trên suy nghĩ lan man, suy đoán và giả 
định có thể dẫn đến nghi ngờ và miễn cưỡng lắng nghe hướng dẫn thiền. Đại đức SujTva 
gợi ý rằng sự cân bằng giữa tín tâm và trí tuệ có thể được tạo ra bằng các buổi trình pháp 
đầy đủ với một vị thầy giỏi, đặc biệt là khi thiếu văng tín tâm. Hãy dùng chánh niệm để 
đưa tín tâm và trí tuệ vào cân bằng. Cũng giống như cặp tinh tấn và định tâm, ngoài việc 


tăng giảm một trong các căn quyền, điều quan trọng là biết tăng giảm với lượng phù hợp. 


Như bạn có thể thấy, việc cân bằng ngũ căn quyên không phải là một nhiệm vụ đơn 
giản. Đại đức Ananda, người đã phụng sự Đức Phật trong hai mươi lăm năm - mặc dù là 
người đã đạt quả vị Thánh nhập lưu- đã không đạt được tiễn bộ trong việc thực hành của 


mình trong suốt thời gian đó. Chỉ khi Đức Phật nhập diệt, Đại đức Ananda mới trở thành 


182 


một vị A la hán Toàn giác. Một thiền sư ở Sri Lanka gợi ý rằng đó là vì Đại đức Änanda 


chưa cân đôi phù hợp các căn quyên... 


Phần Chú giải Pã|i của cuốn sách cổ Vô Ngại Giải Đạo gợi ý rằng Ngũ căn quyền 
được gọi là 'kiểm soát' bởi vì chúng được cho là kiểm soát hoặc làm chủ những mặt đối 
lập: tín tâm kiểm soát sự thiếu tin tưởng hoặc nghi ngờ; năng lượng, sinh lực, kiểm soát 
sự lười biếng; chánh niệm kiểm soát sự không chú tâm, hay sự đãng trí; sự định tâm 
kiểm soát sự phân tâm; và trí tuệ kiểm soát vô minh. Ở trình độ thiền chuyên sâu, nếu Ngũ 
căn quyền được kết hợp với các yếu tố thiền định, jhãna, chúng trở thành "Ngũ Lực", vì 
trong trường hợp đó, chúng chế ngự các trạng thái tâm đối nghịch; chúng có sức mạnh 


theo nghĩa là không bị lay chuyền bởi trạng thái đối lập. 


Đề phát triển Ngũ căn, rất khuyến khích việc gắn kết với những người phát triển 
tâm với Ngũ căn và giữ khoảng cách với những người không phát triển chúng cũng như 
không nỗ lực theo hướng đó. Hơn thế nữa, việc học Giáo lý của Phật là rất hữu ích đề hỗ 
trợ sự phát triển Ngũ căn cho bản thân một người cũng như thảo luận những chủ đề liên 


quan. 


Từ Kinh Ngôi Nhà Phía Đông (Pubbakotthaka) trong Tương Ưng Bộ, ta biết rằng 
một hành giả thành tựu sẽ kinh nghiệm rằng Ngũ căn quyên dẫn đến sự thanh tịnh tối 
thượng của tâm. Tuy nhiên, theo kinh Samanabrãhmana trong Tương Ưng Bộ, cần phải 
hiểu răng Ngũ căn quyền này vẫn còn phụ thuộc vào thân và tâm, và do đó cũng phải tuân 
theo Tứ Diệu Đế, vô thường, khô, và vô ngã. Một hành giả thuận thục nhận thức rõ rằng 
Ngũ căn quyên này không phải là những đề mục đáng để dính mắc- đúng hơn, chúng hữu 
ích trên Thánh đạo và những phẩm chất quan trọng đáng được phát triển, nhưng chúng 
vẫn là một phần của Vòng luân hồi tái sinh. Mặc dù hành giả được cho là phải phát triển 
những phẩm chất này, nhưng họ không dính mắc vào chúng như là "phẩm chất của họ" 
hay "một phần bản ngã của họ", vì họ thấy răng ngay cả những phẩm chất này cũng tuân 


theo luật nhân quả. 


183 


Từ những bài giảng tiếp theo, tôi sẽ giải thích chỉ tiết các kỹ thuật thiền, một số phổ 
biến, một số hiễm khi được đề cập. Trong bài giảng tới, ta sẽ xem xét điểm khác biệt giữa 


sự định tâm và sự quán sát thân. 


184 


Mục lục 


Khóa học Thiền qua Video-Lý thuyết và Thực hành về Thiền.......................... l 


62 Phương pháp thực hành thiền và các bài giảng giải thích các phương pháp 


TẾ) Sĩ d6 00s6x2cbtst le scksloslbatssadesS4scslsetDeoskbblÐtBeMuieaoETgi6ietsdteslssbisloerSleekOvl3stloobadbesvEsoelsersvii) 3 
Bài giảng I: Thiên là gì? Tại sao phải thiền? (Một vài tóm lược từ lịch sử)..... 7 
Bài giảng 2: Nền tảng của thiền tập: Thái độ đúng & Đức hạnh...................... 19 
Bài giảng 3: Điều hướng: Chánh Tinh Tấn và Quản Lý Năng Lượng............. 3l 
Bài giảng 4: Chánh niệm trong Bốn Oai Nghi......................--5- 2-52 22c2E£tszsere2 46 
Bài giảng 05: Chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày ........................... -- --‹- + s5 << s52 67 
IMj5i0NIEE ma. men. xa nan nh sẻ hố 67 
in... 78ốốỐốẽỐ.ếốẽẽéẻẻéẻẽ 76 
Bài giảng 6: Bảy yếu tô thích hợp và mười trở ngại.................---- 2 ¿55c 5x+cscs2 86 
Bài giảng 7: Quán sát 5 Triền Cái & Cách Đối Trị .....................---2-5-5sccxscsss2 102 

Phân 1: Bản chất của Các Triển Cái & Triển Cái Tham Dục..................... 102 

Phần 2 - Triền Cái Ác Ý, Hôn Trầm Dã Dượi, Phóng Dật Trạo Cử & Nghi 
li Sh E005 SE TY 1y TT. 06 TY 9 ng Xàẽ vn v0 III 
Bài giániE Sì:đ1ánhthiện Tâm Từ z2 s20svgo/v20 9201000081100 020/50/00xù 120 
Phần I: Lý thuyết về hành thiền Tâm Từ ........................--2- 5 2252+52+£+zxe£x+zsess2 120 
Phần 2: Hành thiền chuẩn bị cho thiền Tâm- Từ.....................-- 2-2 2©5+2s£x+£s25s2 129 
Phần 3: Phát triển tuần tự của hành thiền tâm-từ.....................-- 2-2525 cx+zsss2 138 
Bài giảng 9: Tâm Bi, Tâm Hỷ và Tâm Xả......................-- 2-5255 SE+cs£Ezxecrxez 149 
Bài giảng 10: Tứ Như Ý Túc và Ngũ Căn Quyền .......................--- 2-52 ccccs+secs2 164 


185 


186 


